—— HÍTHÀNH TƯ-HẠDICHÂN - 
Sách lược 
đầu tư 


của 


W.Buffctt 


Tổng kết lại 
một cách sinh động 
bí quyết đầu tư 
của huyền thoại cổ phiếu 
W.Buffett 
¬ 


HẨ NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÚA - THÔNG TIN 


15288 


Mục lục 


Lời dẫn: Nhà đầu tư vĩ đại nhất thể giới l 
CHƯƠNG 1: CÂU CHUYẸN THÂN THOẠI Ơ OMAHA 


z 


1. Buffett là nhà đầu tư như thê nào? 
2. Đứa trẻ này chăng giông ai 


3. Thời niên thiếu của thiên tài đầu tư 


Maynard Keynes 

5. Người cộng tác vàng: Charles Thomas Munger 

6. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Berkshire 
CHƯƠNG 2: CHIA SẺ NHỮNG TINH HOA TRONG TƯ 
TƯỞNG CỦA BUFFETT 


2. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của đầu tư 

3. Đơn giản mới chính là chân lí 

4. Xem xét doanh nghiệp đầu tư giống như một ông chủ 

5, Nắm giữ dài hạn, tập trung vào giá trị tương lại của doanh 
nghiệp 

6. Không nên để tâm đến sự biến động ngắn hạn của thị trường 
cô phiếu 

7. Thu hẹp phạm vi đầu tư, tránh xa lĩnh vực không hiểu biết 
8. Đầu tư cô phiếu nên lấy giá trị làm kim chỉ nam 

10. Dựa vào giá trị nội tại để quyết định mua hay bán 

11. Thường xuyên chú ý, quan sát, phát hiện cơ hội đầu tư 
quanh mình 

12. Tìm những công ty có vị thế trên thị trường 

13. Tìm kiếm công ty xứng đáng để bạn đặt niềm tin 

14. Không mù quáng: Tố chất cần phải có của nhà kinh doanh 
giỏi 

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC ĐÀU TƯ TẬP TRUNG CỦA 
BLUFFElIT 

1. Đặt trứng vào cùng một giỏ và chú ý đến nó 


3. Tối ưu hóa danh mục đầu tư 

4. Đừng tìm cách đa dạng hóa rủi ro 

9. Tập trung đầu tư vào một số công ty tốt 

6. Nắm quân bài đẹp và đánh một cách dứt khoát 

7. Kiểm soát số lượng cô phiếu nằm giữ 

8. Tránh những doanh nghiệp khó đầu tư l 

CHƯƠNG 4: TUÂN THỦ CÁC GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 

1. Giá trị nội tại là cơ sở của đầu †ư 

2. Tìm những cô phiếu có giá trị bị đánh giá thá thấp 

3. Mua công .ty, chứ không phải chỉ đơn thuần là mua cô phiếu 


4. Thu mua doanh nghiệp tiêm năng 
5. Coi đầu tư như là kinh doanh doanh nghiệp 


6. Chọn ngành kinh doanh có sự phát triên bền vững 

7. Quan tâm đến các yêu tố ảnh hưởng đên. đến giá trị đầu tư 
CHƯƠNG 5: NĂM GIỮ DÀI HẠN CÔ PHIẾU CÓ CHÁT 
LƯỢNG 


4. Thả dây câu dài bắt con cá lớn 


2. THòng bạo, 520 giờ dụ: HƯỢC. đầu tự một cách tùy tiện 


1 4. Không nên n thường xuyên ên đổi cố phiêu : 


5, Nắm giữ dài hạn cần có sự kiện nhẫn 

6. Ba loại chứng khoán có thể nắm giữ dài hạn 

7. Nắm giữ dài hạn và không nằm. giữ mãi mãi 
CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH CỦA BUFFETT 
1. Hậu sinh khả úy 

2. Thiết lập lí thuyết của riêng_mình 

5. Kiểm soát. TỦI rO. 


"I===—————————-—. “TT ========e—=——>—————— 


n Không r _nên quan tâm- về Sự Ti giảm ngắn hạn của cỗ phiều 
7. Cách chính xác để đánh giá giá trị hiện tại và tương lai của 
doanh nghiệp 

8. Đừng. nên dự đoán xu hướng thị trường 

9. Nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt nhất 

10. Ít mắc lỗi, ít thất bại 

CHƯƠNG 7: BUFFETT DẠY CHO BẠN CÁCH ĐỌC BÁO CÁO 


TÀI CHÍNH 


2. Đảm bảo lợi nhuận của Berkshire - GEICO, -giá trị tà 


4. Phương.pháp đọc báo cáo tài chính khái quát, đơn giản 
2. Mức thù lao quyền lợi của cỗ đông (ROE) 
3. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động quyết định hiệu suất hoạt 


X=—————: —m————' m— 


động của doanh nghiệp 


4. Thu nhập chủ sở hữu quyết định hiệu suất hoạt động của 
doanh nghiệp - 

CHƯƠNG 8: NĂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH ĐIỆN CỦA 
BLUIEEETT 

1. Tôi chỉ cần Coca-Cola gia tăng giá trị lên 6,8 lần 


ăng_50 lần 


n : 
3. Miễn là thế giới vẫn còn đàn ông thì Gillette vẫn có thê tiếp 


tục kiếm tiền - giá trị tăng lên gập. .gân năm lần 
4. Washington Post - Tờ báo huyền thoại, giá trị gia tăng hơn 


28 lần 


5. Petrochina - Công ty có lợi nhuận cao nhất của châu Á, giá trị 
tăng _8 lân 


Lời dẫnNhà đâu tư vĩ đại nhất 
thê giới 


Warren Buffett được xem là nhân vật huyền thoại trong thị trường 
chứng khoán đương đại, ngay cả những người ngoài ngành chứng 
khoán cũng biết đến cái tên Buffett. Người trong giới đầu tư rất 
khâm phục ông, và coi những lời phát biểu của ông là "Kinh Thánh 
trong sách lược đầu tư”. Bởi lẽ, nhiều người cho rằng, để được lắng 
nghe những lời nói đầy trí tuệ về sách lược đầu tư của ông, người 
ta có thể bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng mấy trăm nghìn đô-la Mỹ 
để mua một vài cổ phiếu của Công ty Berkshire Hathaway, rồi không 
ngại gian khổ, vượt ngàn dặm xa xôi để đến Omaha tham dự Đại 
hội cổ đông được tổ chức hàng năm của công ty Berkshire 
Hathaway, hành trình này gian nan không kém gì so với việc hành 
hương của những tín đồ tôn giáo. Những năm gần đây, muốn cùng 
Buffet ăn một bữa trưa để được nghe "Chân kinh” về thế giới cổ 
phiếu cũng phải tiêu tốn hàng triệu đô-|a. 


Vì sao Buffett lại được sùng bái đến vậy? Chỉ cần nhìn vào thành 
tích đầu tư cổ phiếu của ông thì chúng ta sẽ hiểu. Khi bắt đầu đầu 
tư vào cổ phiếu, trong tay ông chỉ có 100 đô-la. Trong danh sách 
những người giàu có nhất thế giới được công bố năm 2008 thì ông 
đứng ở vị trí đầu bảng với tài sản 62 tỉ đô-la. Từ năm 2008 đến nay, 
thị trường cổ phiếu trên thế giới xuống dốc rõ rệt, nên cũng có 
những ảnh hưởng không nhỏ đối với tài sản của ông hoàng cổ 
phiếu này. Trong danh sách công bố mới nhất năm 2009, tài sản 
của ông đã sụt giảm khoảng 25 tỉ đôla xuống còn 37 tỉ, nhưng vẫn 
xếp vị trí thứ hai. So với các tỉ phú khác, đây được xem là một thành 
tích đáng nễ, bởi trải qua nhiều sóng gió của cơn bão tiền tệ, có 
những tỉ phú đã sớm phải rời khỏi danh sách mười tỉ phú dẫn đầu. 


Vị trí đứng đầu bảng xếp hạng, 10 năm trở lại đây luân phiên nhau 
thuộc vê Buffett và Bill Gates. Chỉ riêng trong thành phô Omaha, 


Buffett đã tạo ra gần 200 tỉ phú. Thành tích làm giàu đó, khó có 
trường hợp thứ hai trên thê giới. 


Tuy nhiên, bí quyết gì đã đem đến cho Buffet thành tích đầu tư lớn 
như vậy? Nhiều người sau khi nghe xong Lí thuyết về đầu tư của 
ông thì cảm thấy rất ngạc nhiên vì những điều ấy đều rất đơn giản 
mà lại chính xác, hoàn toàn không phức tạp như mọi người vẫn 
tưởng tượng. 


Buffet chỉ làm giàu nhờ đầu tư chứng khoán, hơn nữa phần lớn là 
thông qua đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết mà tất cả 
giới đầu tư đều có thể mua được. Điểm đáng chú ý trong cách đầu 
tư của Buffett là ông làm mọi việc một cách trung thực. Mỗi tư duy 
logic của ông đều rất đơn giản, nhưng khi tổng hợp lại có thể trở 
thành một phương thức đầu tư theo phong cách riêng của Buffett. 
Trong khi hầu như các nhà đầu tư đều trung thành với những doanh 
nghiệp có công nghệ kĩ thuật cao và tăng trưởng mạnh thì Buffett lại 
thích mua số lượng lớn cổ phiếu của những công ty lớn có lịch sử 
lâu đời như American Express, Walt Disney, Coca-Cola, Gillette... và 
những cô phiêu này đều là cỗ phiếu phố thông. Đa số mọi người 
đều mơ tưởng đến chiến thắng, thu được nhiều lợi nhuận, vì thế mà 
thích mua rẻ bán đắt, tiến hành giao dịch ngay trong ngày, cuối cùng 
phải thất bại vì tổn thất nặng nề. Buffett thì trái lại, ông kiên trì tìm 
những cổ phiếu bị thị trường bỏ lại phía sau, sau khi mua thì nắm 
giữ vài năm, thậm chí để đó không bao giờ bán; nếu không tìm 
được công ty đáng để đầu tư, thì cách làm của ông cũng rất đơn 
giản, đó là quyết không hành động. Không ít người ngày nào cũng 
chú ý đến thị trường cổ phiếu, tâm trạng vui buồn theo sự lên xuống 
của cô phiếu. Thế nhưng Buffett lại không hề bị ảnh hưởng bởi 
những điều đó, thậm chí ông còn thoát ra khỏi đám người ây để đến 
sống tại Omaha - nơi tập trung sản xuất ngô và nuôi nhiều gia súc; 
đa số thời gian của ông đều dùng đề đọc sách, suy ngẫm và "Phân 
bổ tài sản”. Triết lý đầu tư và triết lý cuộc sống của Buffett có thể 
miêu tả bằng hai từ "Đơn giản”. Nếu đem so sánh với Lí thuyết 
bước đi ngẫu nhiên (Random Walk Theory), Giả thuyết thị trường 
hiệu quả (Efficient Markets Hypothesis) hay Lí thuyết Gann (Gann 


Theory) thì có thê thấy lí thuyết của ông thực sự là những tuyệt 
chiêu, vừa đơn giản lại vừa rât hiệu quả. 


Nói tóm lại, điều cốt lõi trong lí thuyết đầu tư của Buffett là: Bất kể thị 
trường cỗ phiếu tăng hay giảm, thông qua việc phân tích nguyên lí 
cơ bản của doanh nghiệp để chọn lọc những cổ phiếu có tính cạnh 
tranh, đợi lúc thị trường không chú ý đến thì mua vào, và nắm giữ 
nó trong thời gian dài. Đạo lý "biết thì dễ, làm thì khó" này thực ra 
rất đơn giản, phải biết chấp nhận sự lùi bước, thua thiệt trước mắt 
mới có thể kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Trong Binh pháp 
Tôn Tử có nói: "Làm việc phải đặt ra tiêu chuẩn và mục đích cao thì 
mới có thể thu được hiệu quả tốt, còn nếu ban đầu đã đặt mục tiêu 
thấp thì hiệu quả thu được cũng không cao”. Nói cách khác, đã học 
thì phải học theo thứ ưu việt nhất. Nếu muốn có được thành quả 
đầu tư khiến người khác khâm phục thì biện pháp tốt nhất là học 
theo "Sách lược đầu tư của Buffett". Con người hiện đại phải sinh 
tồn trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nếu sớm hiểu được 
nguyên tắc đầu tư của Buffett thì sẽ sớm bước chân được vào giới 
đầu tư, mức thu nhập cũng sẽ lớn dần lên. Vì thế, tác giả đã biên 
soạn cuốn sách về sách lược đầu tư của Buffett với rất nhiều tâm 
huyết, ngoài những triết lí, bí quyết thành công, còn có hình ảnh 
minh họa sinh động, thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng những điều bí 
ân trong sự nghiệp đầu tư của ông. 


Quyền sách là một hành trình đưa bạn từ những bước đi đầu tiên 
đến khi đạt được thành công. Mở đầu cuốn sách giới thiệu về quá 
trình trưởng thành của Buffett, sau đó tiến hành phân tích triết lí đầu 
tư của ông; tiếp theo là cách Buffett lựa chọn cổ phiếu, phương 
pháp đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp và phương thức đầu 
tư; sau đó là đưa ra năm ví dụ thực tế phân tích làm thế nào mà 
Buffett có thể đạt được thành công trong những vụ đầu tư của mình; 
cuối cùng tác giả chia sẻ với bạn đọc làm thế nào để áp dụng 
phương thức đầu tư của Buffett tại chính nơi mình sinh sống. Cuốn 
sách đi sâu lí giải các vẫn đề một cách đơn giản, dễ hiều, đồng thời 
sử dùng nhiều hình ảnh, bảng biểu và tư liệu minh họa cụ thể, nhằm 
làm rõ sách lược và triết lí đầu tư của Buffet. Do vậy, chỉ cần một 
thời gian ngắn, bạn cũng có thể nắm vững được giá trị của nó, biết 


cách làm thế nào để noi gương Buffett trong sự nghiệp đầu tư của 
mình, và sớm thực hiện được ước mơ trở thành người giàu có. 


Chương 1CÂU CHUYỆN THÂN 
THOẠI Ở OMAHA 


--kbq9-5 


Buffett là nhân vật giành được nhiều sự quan tâm trên thị trường cổ 
phiếu, ông đã tạo nên những câu chuyện li kì đáng nhớ, trở thành 
nhân vật được ngưỡng nộ trong giới đầu tư trên toàn thế giới. Nói 
Buffett là một nhân tài đầu tư cũng không hề sai, vì lần đầu tư đầu 
tiên của ông vào thị trường cổ phiếu là khi ông mới 11 tuổi, tuy 
không mang lại nhiều lợi nhuận nhưng đã để lại cho ông kinh 
nghiệm quý báu. Năm 1947, ông theo học ngành Tài chính và Quản 
lí thương mại tại trường Nebraska, 2 năm sau, ông thi đỗ vào Khoa 
Tiền tệ trường Columbia, thầy dạy học của ông là Benjamin 
Graham. Những năm học ở Columbia đã tạo dựng cho Buffett nền 
tảng kiến thức về tiền tệ và cơ sở lí luận vững chắc sau này. Sau khi 
tốt nghiệp, Buffett làm việc cho công ty đầu tư của thầy giáo mình 
trong 2 năm, và đã học được những Kĩ năng thực tế; sau đó, ông trở 
vê quê nhà, thành lập công ty riêng, bắt đầu cuộc hành trình trong 
thế giới cổ phiếu. 


1Buffett là nhà đầu tư như thế 
nào 2 


-igrmb-6 


Đầu tư vào cổ phiếu đã kích thích ham muốn làm giàu của rất nhiều 
người, nhưng đồng thời nó cũng biến hóa khôn lường khiến các nhà 
đầu tư khó lòng ứng phó kịp. Sự đầu tư này có thể khiến bạn trở 
thành tỉ phú chỉ sau một đêm, và cũng có thể làm bạn trở nên tay 
trắng trong chốc lát. Sự biến đổi nhanh chóng của thị trường cổ 
phiếu thực sự làm cho các nhà đầu tư phải đau đầu. 


Nói đến đầu tư cổ phiếu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Warren Buffett 
- một người tài ba vê đầu tư cổ phiếu đến từ Omaha - thành phố 
miền Tây nước Mỹ, ý tưởng và sự trải nghiệm trong đầu tư của ông 
được giới chứng khoán truyền tụng rộng rãi. Năm đó, Buffett khởi 
nghiệp với 100 đô-la. Ý tưởng đầu tư đơn giản, rõ ràng mà đây hiệu 
quả đã giúp ông bắt đầu hành trình trở thành tỉ phú. Thực tế cho 
thầy, Buffett đã thu được những thành tựu nồi bật trong việc đầu tư 
cổ phiếu. Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, 
Buffett nhiều lần bị xếp ở vị trí thứ 2 sau Bill Gates của Microsoft. 
Năm 2007, giá trị cổ phiếu của Công ty Berkshire Hathaway mà 
Buffett nắm trong tay tăng mạnh, nâng giá trị tài sản của ông lên 62 
tỉ đô-la, giúp Buffett đưa tên mình lên đứng đầu danh sách những tỉ 
phú giàu nhất thế giới năm 2008; năm 2008, nền kinh tế thế giới đi 
vào suy thoái, cổ phiếu giảm mạnh, cũng vì thế mà ông bị tổn thất 
nặng nè, giá trị tài sản cá nhân giảm xuống chỉ còn 37 tỉ đô-la, 
nhưng vẫn xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. 


Không có gì phải nghỉ ngờ về việc Buffett là nhà đầu tư vĩ đại nhất 
thế giới, ông nồi tiếng với khả năng nhạy bén và chiến lược đầu tư 
vững vàng. Trong những tỉ phú trên thế giới như Ông vua dầu mỏ - 
Rockefeller, Ông vua sắt thép - Carnegie hay thiên tài phần mềm 
máy tính - Bill Gates, thành công của họ đều nhờ vào những sản 


phẩm nỗi tiếng hoặc phát minh vĩ đại, đằng sau đó là cả một đội ngũ 
kĩ thuật và dây chuyền sản xuất khổng lồ, nhưng thành công của 
Buffett lại chỉ đơn thuần dựa vào đầu tư, nhờ sự tìm hiểu kĩ lưỡng 
tình hình tài chính của các công ty có cổ phiếu niêm yết mà trở 
thành nhà đầu tư vĩ đại trong thế kỷ 20. 


Trong hành trình đầu tư mấy chục năm, cho dù cổ phiếu tăng hay 
giảm, dù kinh tế thịnh vượng hay suy thoái thì Buffett cũng vẫn luôn 
vững vàng. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ở Mỹ, lợi nhuận bình 
quân hàng năm của cổ phiếu là khoảng 10%, trong khi đó thu nhập 
bình quân hàng năm của Buffett lại hơn 20%, cao hơn mức bình 
quân trên thị trường. 


Tuy nhiên, việc đầu tư vào cổ phiếu không phải lúc nào cũng thuận 
buồm xuôi gió, Buffett cũng hiều điều ấy. Trong thời kì kinh tế suy 
thoái từ năm 1973 đến năm 1974, công ty Berkshire bị ảnh hưởng 
nặng nề, giá trị mỗi cổ phiếu từ 90 đô-la giảm xuống còn 40 đô-la; 
năm 1987 - năm khốn đốn của thị trường chứng khoán, giá trị mỗi 
cổ phiếu từ 4.000 đô-la giảm xuống còn 3.000 đô-la; thời kì Chiến 
tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991, cổ phiếu của Berkshire lại một lần 
nữa từ 8.900 đô-la giảm xuống còn 5.500 đô-la; thời kì năm 1998 
đến 2000, giá mỗi cổ phiếu từ 80.000 đô-la giảm xuống còn 40.000 
đô-la, nhưng những điều này hoàn toàn không lay chuyên được 
niềm tin vào việc nắm giữ cổ phiếu của Buffett. Thực tế đã chứng 
minh, chính sự kiên định đó đã tạo nên sự nghiệp vĩ đại của ông 
ngày hôm nay, cũng vì thế mà ông được mệnh danh là nhà đầu tư 
vĩ đại nhất trên thế giới, được tạp chí Forbes bình chọn đứng đầu 
danh sách "8 nhà đầu tư nỗi tiếng nhất thế kỷ 20”. 


Sự từng trải và nhân cách của Buffett, cùng với triết lí đầu tư đơn 
giản mà uyên thâm của ông đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư noi 
theo. Họ chẳng khác nào các tín đồ tôn giáo, hàng năm đổ xô đến 
Omaha để nghe Buffett thuyết trình trong Đại hội cổ đông của công 
hành động của Buffett như những "Thánh kinh” về đầu tư và rất 
sùng bái nó. 


Point 


-4l6vG-7 


1. Đầu tư cỗ phiếu không phải là trò chơi đoán mò, mà nó đòi hỏi sự 
phân tích kĩ lưỡng tình hình tài chính của những công ty niêm yết. 


2. Không nên quá mơ tưởng làm giàu trong một đêm, cũng không 
nên quá chú ý đên cái được và mât trong chôc lát. 


3. Những việc có thê chấp nhận được thì hãy kiên trì đi tiếp! Kiên trì, 
bạn mới có thê đánh bại được đôi phương, và giành được thăng lợi 
Cuôi cùng. 

e Bảng xếp hạng 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2008 

e Bảng xếp hạng 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2008 


mm em hen 

"—"— 

—¬.— 

"an — 
¡ Mi 45 tỷ 

ị 43 tỷ 

2 tỷ 


USD 
USD 
USD 
USD 
USD 
USD 


RÌ 
¬ 
° 
œ 
Ló, 
= 
Si. 
® 
C 
< 
® 
. 
S 
le 


IHHDMHNNH 


: 


UỤ 
() 
= 
@œ 
ở 


Mukesh Ambani |Ấn Độ 50 tuổi *20/050 


= 
® 
ca 
ớ 
=y 
3 
= 
= 
=5 


> 
= 
> 
=i 
= 
® 
= 


Ấn Độ 48 tuôi |4 


se 
s— 
— 
n— 
s— 
s— 
" 


| 


ãmw.— 


lIngvar Kamprad [Thụy Điển 
KushalPal Singh |Ấn Độ 


Oleg Deripaska Nga 
Karl Albrecht 


Ỉ 
HH 


TT 
Bill Gates 
Warren Buffetf 


Carlos Slim Helú 


Larry Ellison 


USD 


9 
À 


Œ1 
Lớn 
c<v 


lớc G ` 

5 | ø1 ¡| øŠ | ® 

< Ơ<. Ö. @ 
= 


C— 
œ 
Ơ 


31 tỷ USD 


ñ tuổi 


œ» 


ñlilili 


li 
œ® 
— 
C 


30 tỷ USD 


+> 
© 
—— 
C 
œ» 


28 tỷ USD 


œ 
œ 
—— 
C 
œ» 


27 tỷ USD 


Mức tài sản bị thu hẹp năm 
2008 


, tỷ USD 
: tỷ USD 
: tỷ USD 
: tỷ USD 
E 


© 


mm 


Ingvar Kamprad 22 9 tỷ USD 
USD 

Theo Albrecht Bột le tỷ USD 

bạ | ,9 tỷ USD 


Lakshmi Mittal 


Amancio Ortega 
Gaona 


e Bảng đối chiếu lợi nhuận của Dow và công ty Buffett hợp tác 


năm 1957- 1969 


Chỉ số công nghiệp Dow 
Jones 


Công ty hợp tác đầu tư của 
Buffett 


1958 


1959 


1960 


1961 


1962 


1963 


1964 


196511 


1966 


19687 


1969 


BE 


38.5 40.9 
20.2 25.9 
-6.2 22.8 
22.4 45.9 
-/.6 13.9 
20.6 38./ 
18.7 278 


z-fjecz-8-1 


Lời khuyên quý báu của Buffett: 
-9l93o-8 


Sự gia tăng liên tục của lợi nhuận và phí giao dịch cùng với việc 
tránh phải nộp thuế sẽ giúp nhà đầu tư thu được hiệu quả. (Chú 
thích: Luật thuế quan của Mỹ quy định, khi vẫn chưa tạo ra được lợi 
nhuận thì chưa phải nộp thuế). 


2Đứa trẻ này chẳng giống ai 
--igrmb-6 


Warren Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại thành phố nhỏ 
Omaaha thuộc bang Nebraska, Mỹ; là con thứ hai trong gia đình, ông 
có một chị gái và một em gái. Bố của ông theo nghề kinh doanh 
chứng khoán, vì thế mà từ nhỏ, Buffett đã rất quen thuộc với các 
giao dịch chứng khoán. 


Năm 1929, thị trường cổ phiếu Mỹ sụp đồ - sự kiện "Ngày thứ năm 
đen tối”, sau này Buffett nói một cách hài hước: "SỞ dĩ tôi được sinh 
ra hoàn toàn là vì sự sụp đồ của thị trường cô phiêu, khiên cho bô 


tôi nhàn rỗi không có việc gì để làm”. 


Buffett sinh vào thời buồi kinh tế khó khăn, bố của ông vì đầu tư vào 
cổ phiếu mà không thu hồi được vốn nên gia đình lâm vào cảnh 
túng thiếu, để có thể tiết kiệm chút tiền tiêu vặt, mẹ ông đã không 
dám tham gia các buổi gặp mặt bạn bè ở giáo đường. 


Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, là con trai duy nhất trong 
gia đình, Buffett sớm thể hiện sự thận trọng và bản lĩnh hơn so với 
tuổi. Thậm chí, từ lúc mới lẫm chẫm tập đi Buffett đã thể hiện điều 
đó, đầu gối luôn gập cong dường như để tránh bị ngã đau. 


Khi đến giáo đường cùng mẹ, trong khi chị gái hiếu động chạy chơi 
khắp nơi có khi còn bị lạc, thì Warren lại ngoan ngoãn ngồi bên 
cạnh mẹ và tính năm sinh, năm mắt của các nhà soạn nhạc ở giáo 
đường. 


Từ nhỏ Warren đã rất đam mê các con số, cậu cũng thể hiện được 
khả năng ghi nhớ con số hơn người bình thường. Cậu có thể ngồi 
với người bạn Bob Russell của mình cả buổi chiều để ghi lại biển số 
xe ôtô trên đường; đến tối, họ lại bắt đầu trò chơi mà họ tự cho rằng 
rất hay: Russell đọc tên các thành phố trong cuốn sách, còn Buffett 
thì đọc tổng dân số của mỗi thành phố đó. 


Thấy bố ngày ngày buồn bã, Buffett - khi ấy mới 5 tuổi đã ấp ủ một 
nguyện vọng lớn là sau này sẽ trở thành một người giàu có. Năm 
đó, Buffett bày bán kẹo cao su trên con phố trước cửa nhà, sau đó 
chuyển sang bán nước ép chanh. Điều hiếm thấy là cậu bé không 
kiếm tiền đề tiêu mà kiếm tiền để tích lũy tài sản. 


Năm 6 tuổi, Buffett làm ở tiệm tạp hóa của ông nội, cậu dùng 25 đô- 
la để mua 6 chai Coca sau đó bán ra mỗi chai 5 đô-la để lấy tiền 
tiêu vặt. Ngày nắng chói chang, trong khi đám trẻ cùng tuổi chơi đùa 
thì Warren lại đầm đìa mồ hôi đến từng nhà quảng cáo sản phẩm; 
nhưng cậu cười rất đắc ý: "Bán ra 6 chai, tôi có 5 đô-la tiền tiêu vặt 
rồi đấy!”, mới còn ít tuổi mà Buffett đã thể hiện năng khiếu kinh 
doanh hơn người. 


Năm 7 tuổi, Warren phải vào viện phẫu thuật do bị viêm ruột thừa. 
Nằm trên giường bệnh, cậu lấy bút chì viết các con số lên mảnh 
giấy và bảo với y tá rằng, đó là số tài sản của mình sau này, rồi nói: 
"Mặc dù hiện tại cháu không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ có 
một ngày cháu trở nên giàu có, hình ảnh cháu sẽ xuất hiện trên báo, 
tạp chí”. Một đứa trẻ 7 tuổi đã vượt qua nỗi giày vò của bệnh tật 
bằng mơ ước làm giàu tuyệt vời như vậy đó. 


Năm 8 tuổi, cậu bé Buffett bắt đầu đọc sách về cổ phiếu, và tự tay 
vẽ biểu đồ giá cổ phiêu tăng giảm, sau này Buffett xem nó như là " 
vết chân của chú gà”. Thời kỳ này, Buffett đã bắt đầu có sự chuẩn bị 
để bước vào thế giới cổ phiếu. 


Năm 9 tuổi, Buffett học được cách điều tra thị trường, cậu và bạn bè 
thường mang những nắp chai trong cửa hàng về nhà, sau đó tính 
toán và phân tích các loại nắp chai, từ đấy có thể biết được loại 
nước giải khát nào được tiêu thụ mạnh nhất. 


Năm 10 tuổi, Buffett thường làm một số công việc tại văn phòng của 
bố. Cậu bé rất nhạy cảm với chữ số và tiền bạc, điều này làm bố 
cậu rất ngạc nhiên, nhưng điều mà ông không thể ngờ được là cậu 
bé say mê con số và tiền bạc này sau này lại trở thành tỷ phú giàu 
nhất nhì thế giới. 


Point 
-.4l6v6G-7 


1. Sự đam mê với con số và tiền tệ của Buffett đã quyết định thành 
công sau này của ông trong thị trường cổ phiếu. 


2. Sự cần thận, tỉ mỉ của Buffett khiến ông có được sự suy xét vấn 
đê kĩ lưỡng hơn bât cứ ai khi đâu tư. 

Cậu bé Buffett đến từng nhà giới thiệu về Coca-Cola 

=-aiakí-9 


Tại tiệm tạp hóa của ông nội, cậu bé Buffett dùng 25 đô-la để mua 6 
chai Coca, sau đó bán ra môi chai 5 đô-la đề lây tiên tiêu vặt. 


Tỉ phú trong tương lai 
z.e90k-9-1 


Buffett phải vào viện để phẫu thuật do bị viêm ruột thừa. Nằm trên 
giường bệnh, cậu lầy bút chì viết các con số lên mảnh giấy và bảo 
với y tá rằng, đó là số tài sản của mình sau này, tiếp đó còn nói: 
"Mặc dù hiện tại cháu không có nhiều tiền, nhưng sẽ có một ngày 
cháu sẽ giàu có, hình ảnh cháu sẽ xuất hiện trên báo, tạp chí”. 


Buffett đọc sách báo về cổ phiếu 

œ-/39h-9-2 

Buffett say mê đọc sách về cô phiếu, và tự tay vẽ biểu đồ giá tăng 
giảm của cô phiêu. 

--ag2p-10 


Lời khuyên quý báu của Buffett: 


.8I93o-8 


Trong tay nắm giữ một cổ phiếu và chờ đợi giá trị của nó sẽ lên cao 
trong tuân sau là một việc hoàn toàn ngu ngôc. 


3Thời niên thiếu của thiên tài 
đâu tư 


-igrmb-6 


Lần đầu tiên Buffett mua cổ phiếu là vào năm 11 tuổi, lúc đó cậu 
đang làm công việc ghi chép tại công ty chứng khoán của bố. Cậu 
đã nảy sinh niêm đam mê với cổ phiếu khi ghi chép sự biến động 
của giá cỗ phiếu trên thị trường, muốn thử mua cổ phiếu xem thế 
nào. Và rồi, cậu thuyết phục được chị gái của mình, hai người đã 
dùng toàn bộ tiền tiết kiệm là 38 đô-la để mua 3 cổ phiếu của công 
ty Cities Service. 


Sau khi mua vào thì cổ phiếu của Cities Service không hề tăng như 
lời Buffett nói với chị gái, mà trái lại, mỗi cổ phiếu đã giảm còn 27 
đô-la. Những lời than phiền của chị gái đã làm cho Buffett cảm thầy 
rất khó chịu; khi giá tăng lên thành 40 đô-la một cổ phiếu, Buffett đã 
bán hết ra, trừ đi các khoản thủ tục giấy tờ thì họ kiếm được 5 đô-la, 
đây là lần đầu tiên Buffett nếm trải thành quả thu được từ đầu tư cổ 
phiếu. Tuy nhiên, sau đó cổ phiếu của công ty Cities Service không 
ngừng tăng lên, sau vài năm đã lên tới con số 200 đô-la mỗi cổ 
phiếu, điều này khiến Buffett thấy rất hối tiếc. 


Sự việc này ảnh hưởng rất sâu sắc tới việc đầu tư sau này của ông, 
từ đó trở đi, ông tách khỏi người ủy thác của mình để tránh bị ảnh 
hưởng bởi tâm trạng tiêu cực. Từ kinh nghiệm lần đầu tư này, ông 
đã nhận ra rằng, đầu tư cổ phiếu cần phải có tính kiên nhẫn. 


Năm 12 đến 13 tuổi, có một khoảng thời gian Buffett sống tại tiệm 
tạp hóa của ông nội, khoảng thời gian này ông đã làm công giúp 
ông nội mà không lấy tiền. Theo lời của Buffett thì ông chưa từng 
gặp một người nào lại có thể keo kiệt hơn ông nội của mình. 


Sau đó, Buffett đã làm nhiều công việc kinh doanh khác nhau. Năm 
13 tuổi, cậu làm công việc đưa báo cho tờ Washington Post, đồng 
thời cũng nhận ủy thác của các tờ báo khác, nếu một khách hàng 
nào đó không dùng tờ Washington Post nữa thì Bufett có nhiệm vụ 
giới thiệu tờ báo khác cho họ, làm như vậy sẽ có cơ hội nhận được 
nhiều đơn đặt báo hơn, thu được nhiều tiền hơn so với việc chỉ 
nhận phân phối cho một tờ báo. 


Ngoài ra, Buffett còn tập hợp một đám trẻ, cùng nhau thu nhặt các 
quả bóng golf rôi bán ra, nhưng không lâu sau thì bị sân Golf bắt 
phải dừng hoạt động này lại. 


Qua một thời gian tích lũy, Buffett đã có một khoản tiền nhỏ. Sau đó, 
cậu lại thấy một cơ hội kiếm tiền khác, lúc đó trò chơi Pinball được 
rất nhiều người thích, nhưng giá của chiếc máy này rất đắt, mỗi 
chiếc mới có giá 300 đô-la. Buffett và một người bạn mua chung 
một chiếc Pinball cũ với giá 25 đô-la, mang về sửa sang và để ở 
tiệm cắt tóc. Ngay ngày hôm sau, họ đã kiếm được 4 đô-la, điều này 
khiến cho Buffett rất vui, và quyết định mở rộng quy mô, thời kỳ cao 
điểm cho thuê cùng lúc 7 chiếc, mỗi chiếc kiếm được 50 đô-la. Năm 
1947, vì phải đến nơi khác học đại học, Buffett nhượng việc kinh 
doanh trò chơi Pinball cho một quân nhân xuất ngũ với giá 1.200 
đô-+a. 


Khi lên trung học, Buffett dùng số tiền kiếm được để mua lại một 
nông trại có diện tích 40 mẫu Anh với giá 1.200 đô-la, sau đó chia 
nhỏ ra và cho người khác thuê lại, nhờ đó cũng kiếm được một 
khoản thu nhập tương đối. Năm đó, Buffett mới 14 tuổi. 


Năm 1945, khi mới 15 tuổi, Buffett và một người bạn hợp tác mua 
xe ôtô hiệu Rolls-Royce sản xuất năm 1934 với giá 350 đô-la, sau 
khi sửa chữa xong, cậu đã cho người dân địa phương thuê với giá 
35 đô-la mỗi ngày. 


Năm 1947, khi tốt nghiệp Trung học phô thông thì Buffett đã có 
trong tay 6.000 đô-la, đây là một số tiên không nhỏ vào thời kỳ đó, 
nó đủ đề trang trải cho cuộc sông sinh viên. 


Với những trải nghiệm về kinh doanh suốt thời thơ ấu và sự đam 
mê của mình, Buffett đã gieo những hạt giông đâu tiên đê tạo nên 
thành công sau này. 

Point 

--4l6vG-7 


1. Đầu tư vào cổ phiếu cần phải có lòng kiên nhẫn. 


2. Sự từng trải trong công việc khi còn trẻ tuổi sẽ là nguồn kinh 
nghiệm quý báu cho sự nghiệp sau này của bạn. 


e Thời kì từ 11 tuổi đến 16 tuổi của Buffett 


trổ GA trình đầu tư  lKinh nghiệm 


Lần đầu tiên mua |Lần đầu tiên được nếm vị ngọt của đầu 
cô phiêu, được lãi 5 ltư, hiệu được rằng cân phải có đầu óc 
USD minh mẫn, tránh xa người ủy thác 


Làm một đứa trẻ 
12_ lbán báo, mỗi tháng 
thu nhập 175 USD 


Tăng vốn kinh nghiệm, tìm ra cách làm 
thu được hiệu quả cao 


13 |Kinh doanh Pinbali | hực sự cảm nhận được sức hụt từ 
ngành thương mại 


Mua nông trường _|Có những nhận biết bước đầu về giá trị 
14 ` ˆ k) r4 . 
và cho thuê của đât đai 


1e Kinh doanh xe cho_ |Hiểu được thị trường xe cho thuê 


| jthuê 


--oa8zk-12 


Lời khuyên quý báu của Buffett: 
-.9l93o-8 
Đừng nên quá chú ý tới việc năm sau mình có thể kiếm được bao 


nhiêu mà hãy nghĩ rằng, với công ty đó 5 đến 10 năm sau, mình sẽ 
kiêm được nhiêu hay Ít. 


4Ba nhà thông thái: Benjamin 
Graham, Philip A. Fisher, John 
Maynard Keynes 


-igrmb-6 


Nhà khoa học nổi tiếng Newton khi được người khác khen ngợi 
thường trả lời một cách khiêm tốn rằng: "Nếu tôi có thể nhìn được 
xa hơn những người khác, thì đó là vì tôi đã đứng trên vai những 
người khổng lồ”. Buffett cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thành công 
mà mình có được là do bẩm sinh mà luôn luôn nhắn mạnh sự ảnh 
hưởng của các nhà đầu tư khác tới mình. Nếu không được sự dạy 
dỗ và chỉ bảo của thầy giáo thì tôi không thể có thành công ngày 
hôm nay, có được thành tựu rực rỡ này là do tôi đã được “đứng lên 
vai" của những người thầy đáng kính. Ba nhà đầu tư lớn có ảnh 
hưởng nhất đến tư tưởng đầu tư của Buffett lần lượt là Benjamin 
Graham, Philip A. Fisher và John Maynard Keynes. Buffett thông 
suốt mọi lý luận đầu tư của ba vị này và tự hình thành cho mình 
sách lược và tư duy riêng - lý luận đầu tư kiểu Buffett. 


* Benjamin Graham 


Benjamin Graham là giáo viên hướng dẫn của Buffett, từ người thầy 
này Buffett học được "Đầu tư giá trị”. Buffett tự cho rằng, dòng máu 
chảy trong người mình có đến 85% là của thầy Benjamin Graham, 
thầy là người có ảnh hướng lớn nhất với Buffett. 


Khi học năm thứ 4 tại Đại học Nebraska, một lần ngẫu nhiên Buffett 
đọc được cuốn Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin 
Graham. Tác phẩm này đã đưa ra ý niệm về giá trị đầu tư: Người 
đầu tư thông minh là người không bị ảnh hưởng bởi sự biến động 
của tỉ giá cổ phiếu, mà phải chú ý đến giá trị của doanh nghiệp. 


Thông qua việc phân tích giá trị doanh nghiệp, có thể mua vào cổ 
phiếu giá rẻ. Điểm này có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với Buffett, sự 
ra đời của quyên sách đã mở cánh cửa đầu tư cho Buffett. Ông lập 
tức viết đơn xin nhập học ngành Thương mại học thuộc đại học 
Columbia, vì thầy Graham đang công tác tại đây, Buffett muốn tiếp 
xúc nhiều hơn với thầy để học cách đầu tư của thầy. 


Benjamin Graham sinh năm 1894 tại London (Anh), thuở nhỏ theo 
gia đình chuyển đến sống ở New York; năm 20 tuổi tốt nghiệp 
trường đại học Columbia, bắt đầu làm việc tại công ty chứng khoán 
ở Wall street, điều này đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
quý báu. Năm 1926, ông hợp tác đầu tư với Buffett sáng lập ra công 
ty Graham-Newman Corporation. Năm 40 tuổi, cuốn sách Phân tích 
chứng khoán (Security Analysis) của ông và David L. Dodd được 
xuất bản, gây tiếng vang lớn trong giới đầu tư trên thế giới vì đã đưa 
ra một lí luận mới. Sau này, Graham đã biên soạn lại bản giản lược 
với tiêu đề là Nhà đầu tư thông minh (The Intelligent Investor). 


Phân tích chứng khoán xuất bản năm 1934, chính vào thời điểm 5 
năm sau khi thị trường cổ phiếu sụp đồ, nhiều người chỉ biết lý giải 
hình thái kinh tế tạo nên sự sụp đồ, Graham và David L. Dodd lại 
đưa ra một lý luận đầu tư mới "Đầu tư giá trị”. Nếu nhà đầu tư vẫn 
hy vọng kiếm được lợi nhuận trong lần đầu tư sau thì nên làm như 
thế nào? Graham đã tiến hành phân tích 2 khái niệm "Đầu tư” và 
"Đầu cơ”, ông cho rằng "Đầu tư chân chính là có thể giữ được vốn 
và vẫn có thể thu được lợi nhuận”. Nói một cách đơn giản, Graham 
dạy người ta phát hiện cổ phiếu bị thị trường đánh giá thấp, sau đó 
đợi thị trường khôi phục trở lại; Ví dụ: với 5.000 đô-la mua vào cổ 
phiếu giá trị thực 10.000 đô-la, như thế cho dù có xảy ra chuyện gì 
mà làm cho giá trị doanh nghiệp bị hao tổn một nửa thì vốn đầu tư 
cũng không hề bị tổn thất nặng nề. 


Lý luận đầu tư của Graham có thể khái quái bằng ba điểm: Thứ 
nhất, kiên trì đầu tư lý tính; thứ hai, nắm giữ vốn an toàn; thứ ba, có 
thể định lượng giá trị nội tại xem như là cơ sở cho mỗi cổ phiếu. 
Buffett đã kế thừa những tinh hoa này trong các lần đầu tư sau đó 
của mình. 


Graham cho rằng, thị trường không đáng tin cậy, ông đã kể cho 
Buffett nghe câu chuyện "Ngài Thị Trường”, giúp Buffett hiểu được 
quan điểm cuả chính mình. Graham nói: "Bạn cứ thử tưởng tượng 
xem, bạn bỏ ra 1.000 đô-la mua vào một số cổ phiếu của một doanh 
nghiệp nhỏ, đối tượng hợp tác của bạn là "Ngài Thị Trường”, mỗi 
ngày ông ấy sẽ báo cho bạn: biết giá của mỗi cô phiếu và tự cho 
răng mình có thể mua vào cổ phiếu trong tay bạn hoặc bán cổ phiếu 
cho bạn. Cho dù tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định, và 
không phát sinh bất cứ việc gì, nhưng báo giá của "Ngài Thị 
Trường” lại không như vậy. Do cảm xúc của "Ngài Thị Trường” 
không ổn định, vì thế, vào những ngày mà cảm xúc dâng cao thì 
báo giá của công ty này cũng cao, ngược lại, khi cảm xúc bị giảm 
sút thì báo giá cũng thấp theo. 


Graham nói với Buffett rằng, nếu muốn đầu tư thành công thì phải 
có khả năng phán đoán tốt giá trị của doanh nghiệp, tránh sự ảnh 
hưởng của "Ngài Thị Trường”; nếu không thì sẽ dễ bị thất bại. Lời 
dạy của thầy làm Buffett nhớ lại lần đầu tiên mua cổ phiếu khi 11 
tuổi, lúc đó cũng vì bị ảnh hưởng của thị trường nên mới phán đoán 
sai như vậy. Lời dạy của Graham khiến Buffett phải ngẫm nghĩ rất 
nhiều, trong các hoạt động đầu tư sau, Buffett đều rất trung thành 
vào việc đầu tư mà không đầu cơ nữa. 


Buffett không chỉ học được ở thầy giáo những lý luận về đầu tư, mà 
còn học được các kỹ năng cần thiết: Đọc các bảng biểu tài chính 
hàng năm như thế nào, làm thế nào để thấy được một doanh 
nghiệp có giá trị, làm thế nào đề từ những bản tin công khai của một 
công ty có được cái nhìn khách quan về giá trị chứng khoán của nó, 
làm thế nào để tránh rủi ro khi đầu tư... 


Năm 1954, Buffett vào làm việc tại công ty của thầy Graham, và thu 
được nhiều kinh nghiệm đáng quý trong thời gian làm việc 2 năm tại 
đó. Cũng chính thời gian này, Buffett đã có những nghiên cứu sâu 
rộng về nhiều công ty niêm yết, dần dần đúc rút ra nhiều kỹ năng 
đầu tư. Trong các phân tích điều tra, Buffett đã thấy được những ưu 
điểm vượt trội trong ý tưởng đầu tư của thầy giáo, đồng thời cũng 
nhìn ra được những mặt còn hạn chế của nó, điều này khiến Buffett 


khi tiếp nhận một tư tưởng mới thường có cái nhìn thấu đáo và toàn 
diện hơn. 


Point 
-.4l6v6G-7 


1. Một người đầu tư thông minh là người không bị phân tán tư 
tưởng bởi sự biến động của giá trị cổ phiếu, mà biết chú ý đến giá trị 
doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích giá trị doanh nghiệp, có thể 
mua vào được những cổ phiếu giá rẻ. 


2. Khi đầu tư không nên đi theo "Ngài Thị Trường”, nếu không sẽ 
khó có thể trở thành người chiến thắng. 


e Quá trình đầu tư của Buffett từ năm 11 tuổi đến năm 16 tuổi 


(Nếu một công ty đáp ứng 7 điều trong 10 điều dưới đây thì có thể 
tính đên việc mua vào) 


1. Tỉ lệ giữa lợi nhuận của công ty này với giá trị cỗ phiếu gấp 2 lần 
mức lợi suât trái phiêu của công ty xêp hạng AAA 


2. Mức lợi nhuận thị trường hiện nay của công ty này bằng 2/8 lần 
mức cao nhật trong vòng 5 năm trở lại đây 


3. Mức lợi nhuận cổ phiếu của công ty này bằng 2/3 mức lợi suất 
trái phiêu của công ty xêp hạng AAA 


4. Giá trị cổ phiếu của công ty này thấp hơn 2/3 giá trị bề mặt tài 
sản hữu hình mỗi cổ phiếu 


5. Giá trị cổ phiếu của công ty này thấp hơn 2/3 giá trị tài sản lưu 
động hoặc giá trị thanh toán tài sản 


6. Tổng nợ của công ty này thấp hơn giá trị tài sản hữu hình 
7. Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại của công ty này hơn 2 
8. Tổng nợ của công ty không vượt quá giá trị thanh toán 


5 Doanh số của công ty tăng gấp 2 lần trong vòng 10 năm 


10. Doanh số của công ty trong vòng 10 năm có 2 năm giảm không 
quá 5 % 


Lời khuyên của Buffett: 


z.-9l93o-8 
Phải học cách dùng 40 xu đề mua món đồ 1 đồng 


*® Philip A. Fisher 

Buffett đã từng nói rằng: "Tôi có hai người cha tinh thần”, đó là thầy 
Graham và thầy Philip A. Fisher. Việc trở thành học trò của hai thầy 
là điều làm Buffett cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời. Philip A. 
Fisher là cha đẻ của sách lược đầu tư, cũng là một trong những nhà 
đầu tư được sùng bái nhất, với Buffett ông là người thầy thứ hai, chỉ 
sau Graham. 


Phillp sinh năm 1907 tại San Francisco, tốt nghiệp Học viện Thương 
mại (Đại học Stanford), sau khi tôt nghiệp ông làm việc với tư cách 
là một nhân viên thông kê chứng khoán. 


Trong những năm 20 đến những năm 50, Philip trở thành nhà đầu 
tư nồi tiếng phố Wall, ông cũng là một trong những đại biểu sùng bái 
đầu tư lý tính, điểm này giống với Graham. Điểm khác nhau giữa hai 
người là Graham chủ yếu là nhằm vào đầu tư giá trị, chủ trương 
mua vào cổ phiếu với giá trị thấp hơn giá trị bên trong của doanh 
nghiệp, còn Philip thì chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu mô hình các 
công ty niêm yết và tìm những cổ phiếu có tiềm năng. 


Nguyên tắc chọn mua cổ phiếu của Philip và Graham hoàn toàn 
khác nhau. Graham không quan tâm đến chất lượng của công ty mà 
chỉ quan tâm đến cổ phiếu của nó có rẻ hay không; còn sách lược 
của Philip thì hoàn toàn trái ngược, điểm ông quan tâm là bản chất 
của doanh nghiệp, mục đích của ông là tìm những công ty mà trong 
tương lai vài năm có khả năng tăng trưởng mạnh về doanh số. 
Philip cho rằng, cách mua “hàng giá rẻ” của Graham không phải là 
phương thức đầu tư tốt nhất, cách đầu tư tốt nhất là mua vào 
những cổ phiêu của công ty có sự phát triển tốt và quản lý chặt. 
Quan điểm của Philip đã bù lại chỗ khiếm khuyết của Graham, 

chính vì thế mà Buffett lại càng học được nhiều điều hơn. Trong các 
hoạt động thực tiễn sau này, Buffett cũng đúc rút ra được những kết 
luận tương tự: Mua vào cổ phiếu của một công ty mà có khả năng 
thu lợi tốt với giá cả hợp lý nhất, điều này sẽ đem lại hiệu quả nhiều 
hơn so với mua vào cổ phiếu giá rẻ. 


Đề có thể phán đoán một công ty có khả năng tăng trưởng hay 
không, Philip đã đưa ra một hệ thống lí luận phân tích hoàn chỉnh, 
nội dung chính của nó bao gồm các mặt sau: Liệu doanh nghiệp có 
khả năng phát triển không, điều này quyết định tiềm năng thị trường 
có tốt không; Công ty có tiềm năng thị trường không, những công ty 
có tiềm năng lớn mạnh sẽ có khả năng thu được lợi nhuận nhiều 
hơn mức bình quân; Công ty có khả năng khống chế được giá 
không, Philip cho rằng, những công ty có khả năng khống chế được 
giá sẽ qua được sát hạch của thị trường, như thế mới có thể duy trì 


được doanh thu cao hơn mức tiêu chuẩn; Công ty có khả năng tiêu 
thụ cao không, cho dù sản phẩm hoặc dịch vụ có tốt đến đâu nhưng 
nếu khả năng tiếp thị không đủ thì cũng hạn chế sự phát triển; Đối 
tượng đầu tư có cố gắng hét sức vì chiến lược phát triển lâu dài 
không; Đối tượng đầu tư có dựa vào sự phát hành tài chính cổ 
phiếu để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hay không; năng lực của đội 
ngũ quản lí công ty cao hay không, có trung thực thẳng thắn không, 
có trách nhiệm không. Đề có thể nắm được những khía cạnh này, 
Philip đã xây dựng nên chiến lược "cây nho”. Thông qua việc tìm 
hiểu tầng lớp lãnh đạo, đội ngũ công nhân viên, khách hàng và đối 
thủ cạnh tranh, ông có thể dần dần "mò" ra được tình hình thực tế 
của một công ty. 


Ngoài khả năng khám phá ra những cổ phiếu có khả năng tăng 
trưởng, Philip còn thích tập trung đầu tư và nắm giữ cổ phiếu dài 
hạn, quan điểm này cũng rất được Buffett tán thành. Trong quá trình 
đi tìm những công ty ưu việt, ông chủ yếu tìm hiểu và phân tích các 
tài liệu như bảng tài chính giữa năm và cả năm, rồi bản danh mục 
đầu tư mới nhất. Khi quyết định mua vào, ông cho rằng, doanh lợi 
của công ty mục tiêu sẽ cải thiện lớn, nhưng khi mức tăng trưởng 
của lợi nhuận vẫn chưa làm cho giá trị cổ phiếu tăng thì lúc này là 
cơ hội để mua vào; còn khi _công ty gấp phải những khó khăn tạm 
thời trực tiếp làm cho giá cổ phiếu giảm mạnh, thì đấy chính là cơ 
hội mua vào tốt nhất. Philip còn nhắn mạnh không nên đầu tư quá 
dàn trải, ông cho rằng, tinh lực của con người là hữu hạn, nếu quá 
phân tán sẽ khiến cho người đầu tư mua vào hàng loạt những cổ 
phiếu của những công ty mà mình hoàn toàn không hiểu gì về nó, 
việc đó thậm chí còn nguy hiểm hơn là đầu tư tập trung. 


Philip là một nhà đầu tư kiên định, ông cho rằng, để thu được mức 
lợi nhuận cao nhất thì việc bán ra cổ phiếu phải đáp ứng một trong 
ba điều kiện sau: Thứ nhất là theo thời gian, tình hình phát triển của 
công ty ngày càng giảm sút, không đạt tiêu chuẩn của một công ty 
với sự tăng trưởng tốt nữa; Hai là, khi mua vào phạm phải sai lầm; 
Ba là phát hiện ra mục tiêu tốt hơn. Ngoài ra, chỉ theo sự tăng giảm 
hàng ngày của thị trường mà quyết định bán cổ phiếu trong tay là 
một việc hoàn toàn ngu xuân. Philip cho rằng, cách nói hoang 


đường nhất là khi cổ phiếu trong tay đang tăng mạnh thì bán nó ra, 
rồi mua vào những cổ phiếu chưa tăng; ông cho rằng, chỉ cần giá trị 
của công ty không ngừng tăng lên thì sẽ làm cho giá trị cổ phiếu của 
nó cũng không ngừng tăng; ngược lại, những cổ phiếu không có 
tiềm năng vì giá trị không có sự biến đồi thì giá cũng không thể tăng 
lên được. 


Lý luận của Philip vừa có chiều sâu vừa có chiều rộng, đồng thời 
còn có tính khả thi cao, vì thế đã thu hút được Buffett. Buffett đã đến 
tận nơi để thảo luận sâu hơn với Philip. Philip rất quý chàng thanh 
niên ham học và khiêm tốn này, vì thế mà đã truyền lại cho Buffett 
những kinh nghiệm đầu tư trong nhiều năm của mình. Buffett vì đón 
nhận những kinh nghiệm từ thầy, từ đó lý luận cũng như phương 
pháp đầu tư đã có bước phát triển cao hơn. 


Trên bước đường đầu tư của mình, Buffett đã có sự phát triển 
nhanh và thu được nhiêu thành công hơn thây Philip. Dù vậy, ông 
vân coi Philip là người cha tỉnh thân của mình, và cho răng 15% 
máu trong cơ thê là được truyên từ thây Philip. 

Point 

--4l6vG-7 


1. Những công ty có sự tăng trưởng về đầu tư sẽ mang lại hiệu quả 
tôt hơn những công ty có giá rẻ. 


2. Chỉ cần những công ty mà bạn đang đang nắm giữ cỗ phiếu 
không có sự biên đôi đáng kê nào, thì sự tăng trưởng vân được 
đảm bảo, và bạn có thê hưởng được những lợi nhuận từ đó cao 
hơn mức tiêu chuân bình quân. 

Chiến lược "cành nho” trong đầu tư của Philip 

=-bqp4-16 


e 10 nguyên tắc "Không” trong đầu tư của Philip: 


1. Không mua cổ phiếu của những công ty đang trong thời kỳ tạo 
dựng. 


2. Không nên lo lắng việc chiến tranh sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc 
mua vào cô phiêu. 


3. Không nên vì chỉ vì thích báo cáo thường niên của một công ty 
nào đây mà mua cổ phiếu của công ty đó. 


4. Không nên tính toán quá chỉ li. 
5. Không nên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không cần thiết. 


6. Không nên bỏ qua dù chỉ là một phiên giao dịch tốt của một tờ cỗ 
phiêu. 


7. Không nên quá chú trọng vấn đề đầu tư dàn trải. 


8. Không nên vì thấy mức lợi nhuận kinh doanh của công ty nào đó 
cao mà tùy ý mua vào. 


9. Khi mua cổ phiếu, ngoài giá cả thì không được quên nhân tố thời 
cơ. 


10. Không nên tát nước theo mưa. 

Lời khuyên quý báu của Buffett: 

-.9l93o-8 

Công ty tốt mới có cổ phiêu tốt: Những công ty tốt là công ty có biêu 
hiện tài chính rõ ràng, doanh sô liên tục được đảm bảo, có một đội 
ngũ quản lý kinh doanh với năng lực xuât sắc. 

* John Maynard Keynes 

John Maynard Keynes là một nhà kinh tế học lừng danh trong lịch 


sử phát triển kinh tế của phương Tây, đồng thời cũng là một nhà 
đâu tư xuât sắc, ông từng được mệnh danh là "Vị cứu tinh của Chủ 


nghĩa Tư bản", "Người cha của sự phồn vinh sau chiến tranh". John 
Maynard Keynes cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc tới Buffett. 


Keynes sinh năm 1883 tại Cambrige, Anh. Bố ông là một nhà kinh tế 
học, mẹ là thị trưởng thành phố Cambrige, điều kiện gia đình khá 
giả và cha mẹ đặt rất nhiều kì vọng ở Keynes. Không phụ lòng 
mong đợi của mọi người, ông đã giành được học vị Thạc sĩ ngành 
Kinh tế học, Đại học Cambrige. 


Sau khi tốt nghiệp, Keynes làm công tác quan hệ quốc tế tại bộ 
Ngoại giao một thời gian, sau đó vào làm giáo sư thỉnh giảng tại 
Khoa Kinh tế học trong trường đại học của mẹ. Trong thời gian làm 
việc tại Đại học Cambrige, Keynes bắt đầu chú ý nghiên cứu về tiền 
tệ, uy tín và giá trị, những nghiên cứu này đã giúp ích rất nhiều 
trong việc đầu tư của ông sau này. 


Keynes không chỉ là nhà kinh tế học, ông còn là một nhà đầu tư kiệt 
xuất. Năm 1921, ông bắt đầu với các hàng hóa chủ lực và đầu tư cổ 
phiếu, với vốn đầu tư gần 60 nghìn bảng Anh, mấy năm sau lợi 
nhuận đã lên tới hơn 50 nghìn bảng, từ đó tạo dựng được danh 
tiếng sáng chói trong ngành chứng khoán. Thời kỳ Chiến tranh thế 
giới thứ hai, Keynes đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Bộ Tài chính 
nước Anh, sau thời gian chiến tranh, ông đã tham gia và kiến thiết 
Quỹ Tiền tệ và Ngân hàng Thế giới. Năm 1944, ông dẫn đầu đoàn 
đại biểu Anh quốc tham gia hội nghị Bretton, và được bầu làm chủ 
tịch hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ và Ngân hàng Thế giới. Ngoài 
ra, Keynes còn giữ chức chủ tịch quản trị công ty bảo hiểm, sáng 
lập ra mấy công ty đầu tư, thu được nhiều tài sản từ thị trường tư 
bản. 


Keynes cho rằng, điểm mẫu chốt để nhà đầu tư gặt hái được thành 
công là biết kịp thời đầy đi được " món đồ" không tốt cho người 
khác. Ông nói với các nhà đầu tư rằng, trong thị trường cô phiếu, 
chỉ cần dự đoán đúng được hai phương diện thì có thê đạt được 
thành công, đó là tâm lý của quần chúng và hành động mà họ sẽ 
thực hiện. 


Keynes cho rằng, việc dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai chính là 
tâm lý chung của mọi người, cũng là tiêu chí đánh giá niềm tin của 
công chúng, có điều đây cũng chỉ là đơn thuần là sự hi vọng hay kì 
vọng. Nhưng dự đoán cần căn cứ theo tình hình thực tế, thực tế có 
thể phân thành hai loại: Một là những việc không rõ ràng nhưng 
quan hệ quan trọng, hai là sự việc rõ ràng nhưng quan hệ không tốt; 
tuy nhiên đa số nhà đầu tư thường dựa vào sự suy đoán của người 
đến sau, tính phi lí của nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi 
người. Như những gì mọi người nhìn thấy, nhiều người thông minh, 
nhưng khi đầu tư vào cỗ phiếu thì đôi khi có những hành động ngốc 
nghếch không thể tưởng được. Nó cũng giải thích nguyên nhân vì 
sao trong thị trường cô phiếu, có người giống con trâu bị người ta 
buộc dây vào mũi rôi kéo đi. 


Keynes cho rằng, trong thị trường cổ phiếu, người thông minh nhất 
là người biết suy đoán tâm lí và hành động của số đông, chứ không 
phải là suy đoán khả năng của một sự thật. Không cần biết hành 
động của công chúng có hợp lý hay không, chỉ cần hơn họ một 
bước thì sẽ có khả năng thành công. Tuy nhiên, chính số đông ấy 
lại rất có thể sẽ gây trở ngại nhất định về mặt tâm lý cho chính họ 
trong những quyết định về việc đầu tư, sự nhát gan, tham lam, nóng 
vội, không cần thận... của họ sẽ dễ dẫn đến việc đưa ra những suy 
đoán thiếu lý trí, từ đo ù chìm sâu trong thị trường cổ phiếu và tạo 
nên những tổn thất nặng nề về vốn. 


Buffett rất tán thành quan điểm của Keynes, ông cũng cho rằng, 
ngoài Thượng đề ra, không ai có thể dự đoán được chính xác thị 
trường, vì thị trường cổ phiếu là nơi có rất đông người tham gia, khi 
con người đứng ngoài vòng xoáy của thị trường và đồng tiền thì còn 
có thể giữ được lí trí, nhưng một khi đã bước chân vào vòng xoáy 
này thì chắc chắn sẽ thể hiện ra mặt phi lí trí của mình. Con người 
khi mắt lý tính sẽ có những hành động ngu ngốc và làm những việc 
hoang đường, rồi bị người khác kéo lôi đi cũng không phải là 
chuyện hiếm gặp. Những người lắm tiền và những nhà đầu tư lớn 
trên thị trường cũng đã lợi dụng điểm yếu này của nhà đầu tư mà 
dùng các thủ đoạn để thu lợi nhuận. 


Keynes đã có những tổng kết toàn diện trong việc đầu tư của mình, 
ông nói: "Với những cô phiếu cần đầu tư thì phải có sự sàng lọc kỹ 
lưỡng và khống chế số lượng ở một mức nhất định, đối với những 
đầu tư dài hạn thì không nên từ bỏ khi thị trường giá biến động, 

nhất định phải kiên trì tới lúc thu được lợi nhuận hoặc khi đã chứng. 
minh được việc đầu tư này không mang lại hiệu quả mới nên bán cỗ 
phiếu ra." Quan điểm này của Keynes đồng nhất với nguyên tắc đầu 
tư tập trung và dài hạn của Buffett. 


Point 

--4l6vG-7 

1. Nếu bạn thực sự hiểu một công ty niêm yết nào đầy, hoặc đã coi 
trọng nó thì không cân phải đi tìm hiệu những công ty khác nữa. 


Việc bạn nên làm là giữ nó trong tay cho đến khi nó có thể sinh lời. 


2. Trong thị trường cổ phiếu, việc bạn phải làm là bước nhanh hơn 
người khác một bước. 


Kẻ chiến thắng trong thị trường cổ phiếu là những người chiến 
thăng được lòng tham và nồi sợ hãi, là người biệt lợi dụng 
lòng tham và sự sợ hãi của người khác 

-.ecdmg-18 

Lời khuyên của Buffett: 

.9I93o-8 


Chúng ta cũng có lúc tham lam và sợ hãi, khi người khác tham lam 
thì chúng ta sợ hãi; khi người khác sợ hãi thì chúng ta tham lam. 


SNgười cộng tác vàng: Charles 
Thomas Munger 


-igrmb-6 


Mấy chục năm nay, Buffett và công ty Berkshire Hathaway của ông 
đạt được những thành công chưa từng thấy, sau ánh hào quang đó 
là một người không thể không nhắc tới, có biệt danh " Vũ khí bí mật 
sau cùng” - Munger, là người bạn hợp tác cũ của Buffett, cũng là 
nhân vật thứ hai của Hathaway. 


Từ năm 1978 đến nay, ông liên tục giữ chức phó giám đốc công ty 
Hathaway. Sự thành công của Buffett và Hathaway đã giấu đi sự tài 
hoa của Munger, vì thế tên tuổi của Munger cũng ít người biết đến. 
Tuy tài năng, giá trị và sự cống hiến của ông không được mọi người 
nhìn nhận đúng tầm, nhưng ông vẫn là người có những cống hiến 
to lớn cho những thành công của Hathaway. 


Munger thông minh hơn người, các con của Buffett đều cho rằng bố 
mình chỉ là người thông minh thứ hai, Munger mới là người thông 
minh nhật thê giới. 


Munger là bạn hợp tác ăn ý nhất của Buffett, hai người đều ở 
Omaha, Munger hơn Buffett mấy tuổi. Khi còn nhỏ, Munger có qua 
lại với gia đình Buffett. Năm hơn mười tuổi, Munger làm tại tiệm tạp 
hóa của ông nội Buffett một thời gian. 


Năm 1948, Munger tốt nghiệp ngành Pháp luật, trường Đại học 
Havard, sau đó làm luật sư, đầu tư bất động sản, lần đầu tiên ông 
kiếm được 1 triệu là khi làm cho một dự án mang tên Công trình khu 
tỰ trị. 


Năm 1959, qua một người bạn mà Munger đã quen Buffett, đôi bên 
đêu ngưỡng mộ tài năng của nhau, có cảm giác dường như đã 


quen biết từ lâu, vì thế, khi gặp mặt, họ như những người bạn cũ. 


Từ đó về sau, hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại, có khi 
cùng thức thâu đêm để phân tích, bàn bạc kế hoạch đầu tư. 
"Munger thường nhìn nhận đầu tư tiền tệ dưới con mắt của một luật 
sư, ông hiểu được quy luật nội tại của một doanh nghiệp, có khả 
năng phân tích và đánh giá bất kỳ một vụ làm ăn nào với thời gian 
nhanh nhất và cũng hết sức chuẩn xác, là một người hợp tác hoàn 
hảo” - Một người cùng hợp tác với Hathaway đã từng nhận xét về 
Munger như thế. Và còn nói: "Munger và Buffett còn hơn những gì 
bạn tưởng tượng, điểm mạnh của Buffett là nói "Không”, nhưng 
Munger còn làm tốt hơn cả Buffett, vì thế Buffett xem Munger như 
một vũ khí bí mật cuối cùng”. 


Sau này, Buffett cũng thừa nhận rằng: "Munger đã đầy tôi theo một 
hướng khác, không giống như Graham, chỉ góp ý mua loại giá rẻ. 
Munger đã làm tôi mở rộng tầm nhìn, nếu không thì tôi sẽ nghèo 
hơn bây giờ rất nhiều.” 


Munger và Buffett có rất nhiều điểm tương đồng, họ đều có ý chí 
kiên định và khả năng quan sát tinh tế, mặc dù đôi lúc hai người 
cũng có những tranh cãi trong việc đầu tư nhưng không hề vì đó mà 
ảnh hưởng đến tình bạn và sự hợp tác của họ. Vừa giống nhau lại 
vừa khác nhau chính là lý do quan trọng nhất khiến hai người có thể 
hợp tác lâu dài. 


Sau này, khi Munger kế về kinh nghiệm đầu tư thành công của 
mình, ông cho răng, phẩm chất ưu tú quan trọng hơn trí não. Ông 
thường suy nghĩ vấn đề ngoài phạm vi lý luận đầu tư, tư duy của 
ông khác biệt so với mọi người, vì thế mà cũng thường xuyên đúc 
rút được những kết luận hữu ích. 


Munger và Buffett đều là những người rất khiêm tốn, Munger không 
bao giờ nghĩ rằng mình là một thiên tài đầu tư, Ông cho răng những 
thành công của mình chỉ hơn người khác ở chỗ ông lý trí hơn một 
chút mà thôi, nếu tất cả những người đầu tư đều lý trí hơn một chút 
như vậy thì đều có thể thu được những thành quả tuyệt vời. 


Munger cho rằng, không cần nói thì ai cũng hiểu được tầm quan 
trọng của một người đầu tư lý trí; với họ, tuyệt đối không được phép 
tùy tiện để vài trăm tỷ đôla ở đâu đó, cũng không thể mua vào một 
cổ phiếu của một công ty mà mình hoàn toàn không hiểu biết về nó; 
vì nếu không như thế, không những không thể kiếm được chút lợi 
nhuận nào mà còn tạo ra những tồn thất lớn. 


Munger và Buffett đều là những tín đồ trung thành của Graham. Ông 
khuyên những bạn trẻ mới bước vào lĩnh vực tiền tệ nên tìm đọc 
các tác phẩm của những bậc thầy đầu tư như Graham, Philip và 
Keynes. 


Ngoài ra, Munger cũng hết sức sùng bái sách lược đầu tư tập trung, 
luôn bỏ hết sức lực của mình vào những cổ phiếu có khả năng sinh 
lời cao. Đồng thời, chỉ mua vào cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn 
giá trị nội tại của nó. 


Những sách lược đầu tư này có những điểm tương đồng với Buffett, 
vì thế mà Buffett rất tin tưởng ở người bạn làm ăn này, nhiều lần 
công khai nói: "Khi tôi gặp bất trắc gì thì Munger có thể ngay lập tức 
đứng ra quản lý Berkshire, và sẽ không gây bất cứ một tồn thất nào 
cho cỗ đông của công ty”. 


Point 

--4l6vG-7 

Trong lĩnh vực đầu tư không có thiên tài, nếu bạn muốn bước chân 
vào lĩnh vực này, điêu đâu tiên là nên làm tôt công tác chuân bị, nêu 
bạn mặc sai lâm vì một điêu gì đây còn chưa biệt thì cái tôn thât 
chính là tiên của bạn. 

Nếu bạn biết một thứ nào đấy đáng giá 10 nghìn nhưng hiện tại nó 
chỉ đáng giá 1 nghìn, thì việc bạn phải làm là mua vào với sô lượng 
lớn, đợi khi nó được 10 nghìn thì hãy bán hêt nó ra. 


Những câu nói kinh điển của Munger 


s Cuộc sống là hàng loạt những "Chỉ phí cơ hội”, bạn luôn phải lựa 
chọn người tôt nhât đề kêt hôn, đâu tư cũng giông như vậy. 


® Nếu tư duy của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, chỉ cần 
nó vượt qua lĩnh vực sở trường của bạn và tìm kiêm sự góp ý từ 
chuyên gia, thì bạn sẽ gặp rât nhiêu khó khăn. 


+ Đừng nên ngã cùng với một con lợn, vì nếu như vậy toàn thân 
bạn sẽ đây vêt bân còn đôi phương thì không hê thây mệt chút nào. 


+ Đầu tư dàn trải chỉ khiến cho mình bị phân tán, dễ bị tấn công, _ 
nên tập trung sức lực vào những doanh nghiệp làm ăn tôt, như thê 
con đường làm giàu của bạn mới rộng mở. 

Lời khuyên của Buffett: 

-.9l93o-8 

Vì tôi cho mình là người kinh doanh, nên tôi trở thành người đầu tư 
giỏi. Vì tôi cho mình là một người đâu tư, nên tôi trở thành một 
người kinh doanh giỏi. 


6Sự tăng trưởng nhanh chóng 
của Berkshire 


-igrmb-6 


Tiền thân của hãng Berkshire Hathaway là một công ty máy móc dệt 
may có lịch sử hàng trăm năm, thời kỳ hưng vượng nó có tới 14 
xưởng dệt may. Những năm đầu thập kỷ 20, các doanh nghiệp dệt 
may hưng thịnh một thời gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Đến 
những thập niên 50, 60, công ty này đứng trước bờ vực phá sản, 14 
xưởng sản xuất cũng lần lượt đóng cửa, phải bán đi một nửa. 


Lúc đó, các nhà đầu tư đều không mây hứng thú với công ty 
Berkshire, trong. mắt họ, Berkshire chẳng khác nào điếu thuốc hút 
hết chỉ còn lại đầu lọc. Tuy nhiên, Buffett lại có một cái gì đây rất 
đặc biệt với Berkshire, năm 1962, ông mua vào cô phiếu của 
Berkshire với giá mỗi cổ phiếu 7 đô-la, và trở thành cổ đông lớn của 
công ty này. 


Chẳng lẽ Berkshire đúng như những gì người ta nghĩ, chỉ giống như 
đầu lọc thuốc lá còn sót lại sao? Đương nhiên không phải vậy! 
Buffett đã theo nguyên tắc "giá trị nội tại” để mua vào cỗ phiếu. 

Thực tế sau này đã chứng minh, việc làm của Buffett là rất đúng 
đắn, thông qua Berkshire, ông đã xây dựng nên vương quốc đầu tư 
của riêng mình. 


Vài năm sau đó, Buffett liên tục mua vào cổ phiếu của Berkshire, 
đến năm 1965, ông đã nắm giữ 70% cổ phiếu của Berkshire, và giữ 
chức Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Berkshire lúc này có 
thể nói là không còn một chút gì đáng giá, chỉ còn lại hai công 
xưởng giá trị không tới một triệu đô-la, nhưng những điều này 
không hà lay động niềm tin của Buffett. 


Buffett đã tiến hành một loạt những cải cách, bán đi một xưởng, sắp 
xếp lại đội ngũ nhân viên, và bầu Ken Chace giữ chức phó tổng 
giám đốc công ty. Với sự tận tâm của Chace, nghiệp vụ của công ty 
bắt đầu hồi phục và tăng trưởng, không lâu sau đã thu được lợi 
nhuận, giá cổ phiếu theo đó cũng dần tăng lên, tài khoản của Buffett 
cũng nhờ đó có được những khoản thu khả quan. 


Từ đó về sau, thông qua Berkshire, Buffett đã thực hiện hàng loạt 
những hoạt động mua bán đầu tư, ông muốn đưa Berkshire trở 
thành một vương quốc của cải. Năm 1967, lấy danh nghĩa công ty 
Berkshire, Buffett đã mua vào 8.600.000 đô-la cổ phần từ hai công 
ty bảo hiểm danh tiếng của Ohama, tức công ty Bồi thường quốc 
dân và công ty Bảo hiểm tai nạn và hải quân. Tiếp đó, Berkshire lại 
mua tiếp gần hết cổ phần của công ty Tín dụng và Ngân hàng 
lllinois; Ngoài ra, ông còn mua một công ty ngân phiếu có cổ phiếu 
Blue Chip nữa, công ty này lúc đó có 60 triệu đô-la ngân phiếu ngắn 
hạn có thể đổi ra tiền mặt bất cứ lúc nào, điều này đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc mua bán sau này của Buffett. 


Năm 1969, Mỹ tuyên bố đưa người bay lên mặt Trăng thành công, 
cả đất nước Mỹ chìm trong sự hân hoan, thị trường cổ phiếu cũng vì 
thế mà nóng bỏng theo. Tuy nhiên, Buffett lại đưa ra một quyết định 
làm người khác phải ngạc nhiên. Năm 1970, Buffett tuyên bố giải 
thể công ty hợp tác đầu tư, lí do rất đơn giản, ông không tìm được 
cổ phiếu nào thấp hơn giá trị cổ phiếu trên thị trường. Sự việc tiếp 
theo đã chứng minh quyết định này của ông rất đúng đắn, thị trường 
cổ phiếu Mỹ sang đầu năm 1970 bắt đầu sa sút. Công ty hợp tác 
đầu tư này hoạt động từ năm 1957 đến năm 1970, trong 13 năm, tỉ 
lệ lợi nhuận bình quân hàng năm đạt 29.5%, vượt qua chỉ số Dow 
Jones cùng kỳ năm trước là 22%. Trong thời gian 13 năm, tuy chỉ số 
Dow sụt giảm 5 lần, nhưng công ty vẫn luôn giữ ổn định. 


Năm 1970, sau khi công ty đối tác giải thể, Buffett với danh nghĩa cá 
nhân đã mua một phần cổ phần từ tay các đối tác khác, tổng cộng 
nắm giữ 240 nghìn cổ phiếu của Berkshire, ước tính chiếm 25% cổ 
phần của công ty. Việc thu mua của Buffett không vì công ty giải thể 
mà dừng lại. Ngược lại, càng ngày càng mãnh liệt. 


Năm 1972, với 25 triệu đô-la, ông mua vào công ty kẹo See's 
Candies, công ty này trong vòng 10 năm đã đem lại cho Berkshire 
212 triệu đô-la thu nhập sau thuê. 


Năm 1977, Buffett đã mua lại tờ Buffalo Evening News, bắt đầu 
bước chân vào lĩnh vực báo chí truyền thông. Lần làm ăn này tuy 
không mang lại lợi nhuận cho Berkshire, thậm chí còn gây tổn thất, 
nhưng qua sự quản lý của Buffett, trong vài năm sau đã có được 
những thành quả khả quan. Điều này đã khiến Buffett lần đầu nếm 
trải được vị ngọt của ngành in ấn xuất bản, tạo tiền đề cho việc thu 
mua công ty phát thanh Mỹ (American Broadcasting Corporation) và 
tờ Washington Post sau này. 


Dưới sự lãnh đạo của Buffett, Hathaway đã phát triển nhanh chóng, 
trở thành công ty đầu tư cổ phiếu có ảnh hưởng sâu sắc, với hàng 
trăm công ty con và phạm vi rộng lớn, trong đó không thể không kể 
đến những công ty nồi tiếng như Coca- Cola, Gillette, tờ 
Washington Post, ngân hàng Wells Fargo. 


Từ sau khi lên làm quản lý Berkshire, cỗ phiếu tăng từ 7 đô-la lên 
150 nghìn đô-la; cũng vì năm giữ 31.1% cô phân của Berkshire nên 
nhiêu lân Buffett giữ vị trí đầu bảng những người giàu nhât trên thê 
giới. 


Từ năm 2007 đến nay, mặc dù thế giới diễn ra cơn bão tiền tệ chưa 
từng thấy, Buffett và hãng Berkshire phải chịu không ít những tổn 
thất, nhưng so với những nhà đầu tư phố Wall khác thì Buffett và 
Berkshire vẫn làm tương đối tốt, họ hoàn toàn có khả năng nhanh 
chóng phát triển trở lại. 


Point 
--4l6vG-7 
Muốn giành chiến thắng trong thị trường cô phiếu thì phải có tư duy 


hơn người, lợi dụng tư duy của sô đông, mua vào khi mọi người 
chưa chú ý đên, và bán ra khi mọi người đã đề ý đên nó. Giảm 


nhiều rồi sẽ tăng lại, tăng nhiều rồi sẽ bị giảm, đây là nguyên lý 
thường thây trong thị trường cÔ phiêu. 


--4ni3e-22 


Vương quốc Berkshire Hathaway: Coca-Cola, tờ Washington 
Post, Gillette, GEICO, See's Candies 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Sẽ gộp tạo ra một kỳ tích lớn về tài chính tiền tệ. Einstein đã từng 
ói: "Nếu không cần thiết thì đừng bao giờ gián đoạn lãi gộp”. 


Chương 2CHIA SẺ NHỮNG 
TINH HOA TRONG TƯ TƯỞNG 
CỦA BUFFETT 


--kbq9-5 


Mặc dù ai cũng cho rằng Buffett là một thiên tài đầu tư, và tài năng 
đó là do trời sinh, nhưng chính ông lại không tự nhận như vậy, ông 
cho rằng mình không hề có bất cứ bí quyết nào cả, chỉ cần chịu khó 
học hỏi thì ai cũng có thể làm được như ông, thậm chí còn làm tốt 
hơn. Với những kẻ không chịu học hỏi, chỉ biết dựa vào vận may, 
ông đã đưa ra lời khuyên nồi tiếng rằng: "Người ta luôn ngoan cô 
không chịu học hỏi, cho dù biết rằng học tập có lợi rất nhiều cho 
tương lai nhưng vẫn cứ giữ thái độ như vậy. Chúng ta luôn giữ thái 
độ chống đối rất mãnh liệt đối với việc tư duy và sự thay đồi, nhiều 
người thà chết chứ không chịu động não suy nghĩ, và cuối cùng họ 
đã 'chết đi' thật sự". Câu nói này hoàn toàn đúng đắn. Tiếp theo đây, 
chúng ta hãy cùng xem Buffett đã vận dụng câu nói trên như thế 
nào, và cùng nhau chia sẻ những tư tưởng của ông. 


1Xác định phạm vi khả năng 
làm việc của mình 
-igrmb-6 


Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng: Các nhà phân tích chứng 
khoán đều lấy nghề nghiệp của đối tượng mà họ phục vụ để phân 
chia, ví dụ nhà phân tích chứng khoán bảo hiểm, nhà phân tích 
chứng khoán bất động sản, nhà phân tích chứng khoán thông tin... 
họ chỉ quan tâm đến vòng tròn phạm vi của mình. 


Một nhà đầu tư thành công thì một năm đầu tư không quá 10 loại cổ 
phiếu, tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư một năm mua vào 
không dưới một trăm loại cổ phiếu. Thực ra, mỗi một nhà đầu tư 
đều nên có những phạm vi năng lực riêng của mình. 


Năm 1996, lần đầu tiên Buffett đưa ra "Nguyên tắc vòng tròn năng 
lực” - nhân mạnh nhà đâu tư cân phải có khả năng đánh giá chính 
xác những doanh nghiệp mà mình đã chọn lựa. 


Ở đây, "đã chọn lựa” là một khái niệm quan trọng, có nghĩa là chỉ 
nên xác định một hoặc một vài doanh nghiệp hoặc ngành nghề mà 
mình hiểu biết rồi tập trung đầu tư, không ngừng nghiên cứu để hiểu 
rõ về nó, phải nắm chắc việc có thể dễ dàng kiểm soát và hiểu được 
những xu thế mới xuất hiện của thị trường hoặc lĩnh vực này, lợi 
dụng tốt nhất các cơ hội trên thị trường, từ đó đưa ra những sách 
lược đầu tư chính xác nhát. 


Buffett khuyên những nhà đầu tư khi chọn lựa đối tượng đầu tư, 
trước tiên phải chọn được phạm vi nhất định, tập trung đầu tự vào 
lĩnh vực mà mình hiểu biết và có sở trường về nó. Ông cho rằng, 
chọn cổ phiếu cũng giống như chọn vợ, chỉ sau một thời gian chung 
sống mới có thể hiểu rõ được tài năng, phẩm chất và tính cách của 
nhau, từ đó mới thu được những lợi nhuận tốt. 


Bất kế thị trường cổ phiếu ở quốc gia nào cũng đều có đến hàng 
trăm hàng nghìn công ty niêm yết, lĩnh vực ngành nghề cũng có đến 
hơn vài chục. Về lý thuyết, cổ phiêu của công ty nào cũng có khả 
năng tăng giá, nhưng nêu muôn chọn được những cô phiếu phủ 
hợp trong phạm vi rộng thì chẳng khác nào mò kim đáy bề. 


Vì thế, chọn cỗ phiếu phải chọn trong phạm vi mà mình nắm vững 
về nó, ví dụ: Một người xuất thân từ ngành hóa chất thì tốt nhất là 
nên chọn mua cổ phiếu của ngành hóa chất để dễ tìm hiểu nghiên 
cứu, chứ không nên. đầu tư vào cái mà mình không hiểu gÌ; vỚI 
những người hiểu về tiền tệ thì nên chọn mua cổ phiếu của công ty 
bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, chứ không nên đầu tư vào 
công ty y dược; nhưng với một người có nghiên cứu sâu về ngành y 
dược thì cũng không cần phải ngưỡng mộ người khác khi thấy họ 
kiếm được nhiều tiền ở cỗ phiếu khác vì nó thuộc về những lĩnh vực 
không giống như mình. 


Buffett chỉ ra rằng: "Nếu nói về khả năng của bạn, thì điều quan 
trọng không phải là phạm vi năng lực lớn hay nhỏ mà phải xác định 
rõ giới hạn phạm vi năng lực của chính mình. Nếu hiểu được khả 
năng của mình, bạn có thể giàu hơn những người có phạm vi lớn 
hơn bạn gấp 5 lần nhưng lại không biết rõ giới hạn." 


Buffett cũng thường xuyên nói với các nhà đầu tư, phải xem đầu tư 
như một hành vi lí tính, nếu bạn chưa hiểu được tinh thần và nội 
dung kinh doanh của một doanh nghiệp thì tuyệt đối đừng nên mua 
cổ phiếu của nó. Quan điểm này của Buffett khiến chúng ta có thể 
hiểu được vì sao ông luôn không có hứng thú gì với những công ty 
về công nghệ cao. 


Nếu bạn là một nhà đầu tư chân chính, muốn theo "Nguyên tắc 
vòng năng lực” của Buffett, thì điều mà bạn nên làm là: bước 1, hiểu 
và định ra giới hạn cho mình; bước 2, hạn định số lượng các công 
ty mà mình sẽ nghiên cứu. 


Chính sự kiên trì với những nguyên tắc đó đã giúp cho Buffett tránh 
được hàng loạt các cạm bây đê rôi gặt hái được những thành công 
phi thường. 


Point 
-.4l6v6G-7 


1. Bất cứ ai nếu chú tâm đến một việc và kiên định với nó thì sẽ thu 
được thành công, đâu tư cũng như vậy. 


2. Hãy làm việc trong khả năng của chính bạn, quan trọng không 
phải là phạm vi năng lực lớn đên đâu mà là giới hạn mà bạn vạch ra 
cho nó có đúng hay không. 


Chọn đối tượng đầu tư thích hợp 
-puas1-24 


Một người xuất thân từ ngành hóa chất thì tốt nhất là nên chọn mua 
cổ phiếu của ngành hóa chất để dễ tìm hiểu nghiên cứu, chứ không 
nên đầu tư vào cái mà mình không hiểu gì; những người hiểu về 
tiền tệ thì nên chọn mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm, ngân hàng, 
chứng khoán, chứ không nên đầu tư vào công ty y dược; nhưng với 
một người nghiên cứu sâu về ngành y dược thì cũng không cần 
phải ngưỡng mộ người khác khi thấy họ kiếm được nhiều tiền ở cổ 
phiếu khác vì nó thuộc về những lĩnh vực không giống mình. 


Lời khuyên của Buffett: 


4umvr2-8-2 


Nếu bạn có 40 người vợ thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ 
ai trong sô họ. 


2Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất 
của đầu tư 


-igrmb-6 


Đầu tư là trò chơi của tiền bạc và con số, từ khi thị trường cổ phiếu 
ra đời đến nay thì hành vi của nhà đầu tư không có những biến đổi 
lớn, họ vẫn dùng tình cảm đề giải quyết công việc, thường xuyên bị 
nỗi sợ hãi và lòng tham chỉ phối, vì thế mà không tránh khỏi đôi lúc 
ngu ngốc và sai lầm. 


Do thị trường được quyết định bởi quyết sách tập thể của tất cả các 
nhà đầu tư, vì thế có thể nói một cách không hề khoa trương rằng, 
thị trường bị nhân tố tâm lý của mọi người đầy qua đầy lại, thị 
trường cô phiêu chỉ có hai loại cảm xúc: Hi vọng và sợ hãi. Chính 
hai loại cảm xúc này sẽ khiến bạn đưa ra quyết định mua vào hay 
bán ra, quyết sách đó hoặc là thông minh hoặc là ngu ngốc. 


Trên thực tế, cái giá mà nhà đầu tư phải trả vì những cảm xúc đó là 
rất lớn, với những người thường xuyên thay đổi hành vi của mình 
thì càng thậm tệ hơn. Con người sinh ra vốn là một sinh vật được 
xã hội hóa, tâm lý và tình cảm dễ bị nhân tố bên ngoài tác động, vì 
thế, cũng thường xuyên không ý thức chính xác được cơ hội và tính 
khả thi của sự thành bại, và cũng không có cách nào để chống lại 
được những cám dỗ trước mắt. 


Tâm lý học cho rằng: Đó là một kiểu sức mạnh của niềm tin tập thê 
gây ảnh hưởng đên chúng ta, chúng ta sẽ vô tình bị sự can thiệp 
của nhân tô bên ngoài tác động đên những quyêt định của mình. 


Nếu bạn muốn có được thành công trong lĩnh vực đầu tư thì phải 
khắc phục những khuyết điểm trên. Bạn nên một mặt bình tĩnh suy 
xét vấn đề một cách kỹ lưỡng; mặt khác phải khống chế cảm xúc 
mù quáng của mình. Nếu làm được hai điều này, bạn mới có thể giữ 


được sự tinh nhanh và khả năng phán đoán tốt nơi thị trường đầy 
cám dô. 


Thông thường, trong thị trường cổ phiếu, cảm xúc của mọi người 
thường ảnh hưởng lẫn nhau, nếu cổ phiếu liên tục rớt giá thì chúng 
ta sẽ thấy hầu như nhà đầu tư nào cũng bị rơi vào khủng hoảng, 
tuyệt vọng. 


Khi cổ phiếu bạn đang nắm giữ xuống giá, bạn có thể lo sợ điều này 
sẽ ảnh hưởng xấu đến vốn của mình, vì thế quyết định theo sát thị 
trường bán ra cổ phiếu này để không bị tổn thất. Những người nắm 
giữ trong tay nhiều cỗ phiếu khi thấy tài sản của mình bị sụt giảm, 
nhất định sẽ cảm thấy đau khổ; còn những người khi giá cổ phiếu 
lên cao nhưng lại tiếc không muốn bán ra thì sẽ biến tiền bạc đáng 
lẽ có được thành bong bóng vô hình, và sẽ vô cùng hối tiếc. 


Như thế, ai cũng cảm thấy bất ổn không yên, tự nhiên mất đi niềm 
tin, giá cổ phiếu bắt đầu chao đảo, những biến động lớn trong lịch 
sử cổ phiếu Mỹ đều là do nhà đầu tư mất niềm tin, và hầu như 
không liên quan nhiều đến tình hình kinh tế. 


Khi cổ phiếu của bạn lên giá, bạn sẽ bắt đầu lo lắng cho lợi nhuận 
của mình có thể đột nhiên bị sụt giảm sau vải ngày, và bạn quyết 
định bán ra. Tuy nhiên, sau khi bạn bán ra, cổ phiếu vẫn lên giá vùn 
vụt, bạn lại bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Bạn lại tự hỏi rằng, Vì sao tính 
một đằng lại ra một nẻo? Thực ra, đó đều là do cảm xúc tạo nên. 


Tất cả những nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, bất kể là nguồn vốn 
đang ở thế rủi ro hay là đang thu được lợi nhuận thì cảm xúc đều 
lên xuống theo giá cỗ phiếu. Nhưng thị trường cổ phiếu không hề 
biết bạn là ai, cũng không quan tâm bạn nghĩ gì, càng không để ý 
đến hiệu quả mà bạn hy vọng sẽ có. 


Hơn nữa, đa số mọi người đều không đúc rút được bài học từ 
những sai lầm đã qua, mà luôn phạm lại những sai lầm giống nhau, 
nguyên nhân cơ bản là do họ tự cho rằng mình đã rút được kinh 
nghiệm. Có điều, sự thật là mặc dù đã nộp học phí rất đắt nhưng họ 
vẫn không học được gì. 


Vì vậy, Buffett cho rằng: Đối thủ lớn nhất của nhà đầu tư không phải 
là thị trường mà là chính bản thân họ, cho dù bạn có kiến thức dồi 
dào về cổ phiếu, tiền tệ hay tài chính nhưng nếu không khống chế 
được cảm xúc của mình thì bạn cũng khó mà có thể thu được lợi 
nhuận từ việc đầu tư. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Đầu tư không phải là trò chơi trí tuệ, một người có chỉ số IQ 160 
chưa chắc đã thăng được người có chỉ sô thông minh 130, chiên 
thăng được cảm xúc của mình mới là chìa khóa của thành công. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Chúng ta không cần thiết phải thông minh hơn người khác, nhưng 
chúng ta cân thiệt phải có khả năng kiêm chê chính mình tôt hơn họ. 


-ƒ633e-26 


Những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đều bị mắc kẹt, không có 
người mới bước chân vào và những người bị mắc kẹt thì chỉ muốn 
từ bỏ, nhưng nếu họ không chịu mua vào thì sẽ tạo nên một vòng 
tròn ác tính, cổ phiếu cứ thế giảm xuống, cuối cùng là thị trường 
đóng cửa và nó tạo ra sự sụp đỗ lớn. 


Lời nhắc nhở: Làm thế nào để vượt qua được khủng hoảng 


1. Ghi lại việc đầu tư: Buffett thường đánh dấu vị trí cổ phiếu mà 
ông mua vào và bán ra vào bảng mộc giá hàng ngày, ghi rõ lý do 
làm như vậy. Ông cho rằng, khi đầu tư mà không dám nhìn thẳng 
vào những lỗi mà mình mắc phải thì không biết ngày nào thành 
công sẽ đến. 


2. Kiên định niềm tin: Là nhà đầu tư ai cũng biết câu nói nồi tiếng 
của Buffett: Dũng cảm lúc người khác nhút nhát, tham lam lúc người 
khác hoang mang. Điều này đã mang lại lợi ích cho Buffett, nếu bạn 
làm được thì bạn cũng sẽ có thể có được thành công như vậy. 


3Đơn giản mới chính là chân lí 
-igrmb-6 


Trong số những công ty xuyên quốc gia nỗi tiếng, phải kể đến cái 
tên McDonald's, với chân lý "Đơn giản là sức mạnh”, sản phẩm của 
McDonald's đơn giản nhất thế giới, quan điểm quản lý kinh doanh 
cũng hết sức đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa; chính những điều này 
đã đưa McDonald's đến với danh sách 500 doanh nghiệp mạnh 
nhất toàn câu. 


Nhiều người cho rằng, thành công là phải làm được điều gì đấy phi 
thường, và đầu tư cũng phải như vậy, nhưng đây thực chất là cách 
nghĩ sai lâm. 


Thầy dạy của Buffett - Graham, hơn 45 năm trước đã từng nói rằng: 
"Trong đầu tư nếu muốn có những thành công phi thường thì không 
nhất thiết phải làm những việc phi thường”. Buffett cũng nghe theo 
lời dạy đơn giản này, toàn tâm toàn ý làm tốt những việc cơ bản, và 
không bao giờ được quên những việc cần phải làm, nhờ đó ông có 
được những thành công phi thường. 


Tuy nhiên trong thực tế, hầu hết các nhà đầu tư đều muốn đầu tư 
theo những chỉ sô và bảng phương hướng phức tạp mà không đâu 
tư theo những cái đơn giản, thực dụng. 


Một số người thành thạo Lí thuyết Gann, Lí thuyết sóng, Lí thuyết 
hình thái, Lí thuyết trung gian tài chính, chỉ số kỹ thuật, Lí thuyết K- 
line... ngày nào cũng tiền hành mua vào bán ra rất bận rộn, để rồi 
cuối cùng là tổn hao sức lực. Những người như vậy đâu đâu cũng 
có, họ quên mất lời Buffett từng nói: "Con đường đầu tư kiếm tiền 
nhanh nhất là 'Sự đơn giản nhất”. 


Trong thị trường cô phiếu, người đầu tư thường phức tạp hóa vấn 
đê. Thực ra, đơn giản là tôt nhật! Buffett lại một lân nữa nhân mạnh: 
Sách lược đâu tư chân chính nhật cũng giông như những kiên thức 


thường ngày trong cuộc sống, đơn giản đến mức không thể đơn 
giản hơn. 


Buffett cho rằng, mấu chốt của đầu tư chính là những việc đơn giản 
mà bạn có thể dễ dàng làm được, sẽ tránh được rủi ro hơn là làm 
những việc phức tạp kia, và càng có lợi cho việc đầu tư lâu dài của 
bạn. Thậm chí, ông còn cho răng, một sự đầu tư thành công không 
cần phải có những kiến thức số học cao siêu gì, ông nói: "Nếu. SÔ 
học cao cấp là cần thiết thì có lẽ tôi đã phải quay về bán báo rồi, từ 
trước tới giờ tôi chưa thấy số học cao cấp có tác dụng gì trong đầu 
tư”. 


Buffett cho rằng, nhà đầu tư chỉ cần học tốt hai môn học: Một môn là 
Làm thế nào để đánh giá được giá trị của doanh nghiệp, một môn 
nữa là Làm thế nào để suy xét giá trị thị trường. Thậm chí, ông còn 
đưa ra những lời nhận xét khắt khe về hệ thống giáo dục của 
trường Đại học Thương mại: "Đại học Thương mại chỉ chú trọng 
những trình tự phức tạp mà coi nhẹ những quá trình đơn giản, 
nhưng những cái đơn giản mới thực sự có hiệu quả”. 


Nói một cách nghiêm túc, đầu tư là một ngành đầy rủi ro, nhưng 
Buffett lại rất ít khi gặp thất bại trong các hoạt động đầu tư dài hạn. 
Trong nguyên lý đầu tư dài hạn của ông có một phương thức rất 
thực tế, đó là học cách chọn lựa và tránh xa. 


Về việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong kinh doanh của công 
ty thì Buffett và người hợp tác - Munger có đến 25 năm kinh nghiệm 
còn kém xa so với những nhà quản lý, nhưng họ luôn chọn phương 
pháp tránh xa những doanh nghiệp "có vấn đề" và đây chính là 
nguyên nhân căn bản cho sự thành công của họ. 


Có lẽ, hầu hết các nhà đầu tư đều xem việc đầu tư cổ phiếu như là 
một canh bạc, và xem hành vi đầu tư như hành vi đánh bạc. Nhưng 
trong mắt của Buffett, cỗ phiếu là một ngành kinh doanh. Khi bước 
chân vào ngành này, sự chú ý của ông không phải ở cổ phiếu mà là 
cố gắng có được cái nhìn thấu suốt về doanh nghiệp. Ông xem cô 
phiếu như một loại thương mại, đồng thời với việc tìm kiếm giá trị thì 


ông cũng giống như những nhà đầu tư khác, xem tăng trưởng như 
là một mặt của giá trị. 

Point 

--4l6vG-7 

Con dao là một trong những công cụ đơn giản nhất, nhưng nó cũng 
là công cụ thực dụng nhật, hơn nữa nó còn khó bị hỏng. Đơn giản 
không đông nghĩa với vô dụng, trí não cũng như vậy, đặc biệt là 
trong đâu tư. 

e Triết lý đơn giản của Buffett 

Triết lý đơn giản của Buffett 

Tôn chỉ: Xem cổ phiếu như một ngành kinh doanh 

Ông xem cổ phiếu như một ngành kinh doanh, đồng thời với việc 
tìm kiêm giá trị, thì cũng giông như những nhà đâu tư khác, xem 
tăng trưởng như là một mặt của giá trị. 


Nên tảng: Đâu tư lý tính 


Buffett không bao giờ mạo hiểm vào những lĩnh vực mà mình không 
hiệu biêt, càng không bao giờ bỏ ra một xu đê mạo hiêm. 


Phương pháp: Chọn lựa và tránh xa 

Muốn đầu tư thành công thực ra rất đơn giản, chọn thứ mình hiểu 
biêt vê nó và tránh thứ mình không hê biệt gì. 

Triết lý đơn giản trong cuộc sống 

Trong cuộc sống, Buffett không bao giờ phức tạp, mà luôn đơn giản 
hóa mọi vấn đề. Quần áo ông mặc rất đơn giản và rẻ tiền, đồ ông ăn 
cũng là những đồ ăn hàng ngày trên phố - Hamburger và Coca. Ông 


không hút thuốc, không uống rượu và rất ít khi đến những khách 
sạn thượng hạng. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Sở dĩ chúng ta thành công là vì chúng ta dành toàn tâm toàn ý vào 
việc tìm kiếm một cái hàng rào thấp mà ta có thể dễ dàng bước qua; 
đồng thời, cố gắng tránh những hàng rào quá cao mà mình không 
có khả năng vượt qua. 


4Xem xét doanh nghiệp đầu tư 
giông như một ông chủ 


-igrmb-6 


Trong triết lý đầu tư của Buffett, cái mua vào không chỉ là cổ phiếu 
mà là chính doanh nghiệp đó, cũng có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu 
như giữ một phần của doanh nghiệp. VỊ thế khi tiền hành đầu tư, 
phải coi trọng giá trị bên trong của doanh nghiệp, bởi về lâu dài, giá 
cổ phiếu sẽ phản ánh được giá trị của một công ty. 


Nhà đầu tư cần xem mình như là người sở hữu doanh nghiệp, 
giống như ông chủ của công ty. Quan điểm này của Buffett có từ 
Graham, Graham đã từng nói: "Cách đầu tư thông minh nhất là xem 
mình như ông chủ của công ty mà mình đang nắm giữ cổ phiếu”. 
Buffett cho rằng, đây là câu nói quan trọng nhất trong thuyết đầu tư 
của ông từ trước tới nay. 


Đa số nhà đầu tư đều xem cổ phiếu như một công cụ kiếm lợi 
nhuận, chứ không hề nghĩ rằng mình là một bộ phận trong doanh 
nghiệp, càng không nghĩ đến việc chọn lựa doanh nghiệp với tâm lý 
của một người kinh doanh. Do họ không quan tâm nhiều đến doanh 
nghiệp, vì thế thường vội vàng ”ra tay” trong khi mình còn chưa hiểu 
biết nhiều về nó. 


Nếu chúng ta xem mình như chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ quan 
tâm đến nó, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai; thành công 
hay thất bại, ưu điểm hay nhược điểm của nó chúng ta đều nắm 
được, từ đó có tính toán riêng cho những quyết định của mình. 


Chúng ta có thể xem cách mà Buffett đã đầu tư vào tờ Washington 
Post như thê nào: 


Từ khi mua tờ Washington Post từ năm 1974 đến nay, Buffett liên 
tục năm giữ cô phiêu của doanh nghiệp này. 20 năm nay, 


Washington Post đã đem lại cho Buffett và Berkshire nhiều lợi 
nhuận. Nhưng không phải ai cũng nắm giữ cổ phiếu của một công 
ty 20 năm mà không hề dao động, trừ phi họ xem mình như người 
chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp, nếu không họ sẽ không thể 
làm được điều đó cho đến giờ phút này. 


Buffett nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, đầu tư và kinh doanh doanh 
nghiệp về cơ bản không khác nhau. Khi đầu tư, những việc mình 
làm giống như một người chủ sở hữu chân chính của doanh nghiệp 
vậy, hiểu rõ được ưu thế của doanh nghiệp, biết được bước tiếp 
theo phải làm như thế nào, và hiểu được các tầng quản lý của nó. 


Khi bạn chú ý đến một công ty, bạn phải đứng trên lập trường của 
nhà kinh doanh hoặc cổ đông lớn để tiền hành điều tra về công ty. 
Bạn nhất thiết phải suy nghĩ: Nếu bạn là người lãnh đạo công ty, 
bạn sẽ làm như thế nào, nên làm như thế nào, công ty có đối thủ 
cạnh tranh như thế nào, có khách hàng như thế nào. Hơn nữa, bạn 
phải tìm ra đáp án chính xác cho những vấn đề đó. 


Có thể bạn không hiểu rõ về phương pháp điều tra các công ty niêm 
yêt, không biêt nên bắt đâu từ đâu, vậy hãy thử đọc những góp ý 
sau đây của Buffett: 


e Ý kiến 1: Kiểm tra báo cáo hàng năm trong vòng vài năm trước, 
đặc biệt phải chú ý sách lược vê tương lai của nhà quản lý lúc đó. 


® Ý kiến 2: So sánh quy mô lúc đó và kết quả của ngày hôm nay, 
xem họ đã thực hiện được kê hoạch ở mức độ như thê nào. 


e Ý kiến 3: So sánh chiến lược vài năm trước với chiến lược và 
quan điêm hiện tại, xem có sự biên đôi nào vê quan niệm không. 


© Ý kiến 4: So sánh bảng báo cáo hàng năm của công ty mà bạn 
hứng thú với những công ty khác cùng ngành nghề. Rất khó tìm 
được hai công ty nào mà giống nhau hoàn toàn, tuy nhiên khi so 
sánh những doanh nghiệp có chút tương đồng thì bạn cũng sẽ có 
những đánh giá nhất định. 


Hãy nhớ vì sao bạn phải đứng vào vị trí của chủ doanh nghiệp để 
nhìn nhận mọi phương diện của nó, vì cái bạn đầu tư không phải là 
cổ phiếu, mà là mua lại một bộ phận của doanh nghiệp, mỗi thông 
tin vụn vặt mà bạn từng bước năm được cuối cùng sẽ ảnh hưởng 
đến giá trị cỗ phiếu mà bạn mua vào, nhưng quan trọng là cần phải 
tìm hiểu trước. Chỉ khi đi điều tra nó với tâm thái của một nhà kinh 
doanh thì bạn mới có thể hoàn toàn nắm rõ được tình hình của 
doanh nghiệp. 


Nếu làm được như vậy, thì chưa biết chừng bạn có thể nắm được 
tình hình công ty còn rõ hơn cả người kinh doanh thực tê, như thê, 
việc đâu tư của bạn đã cách thành công không xa rôi. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Cách đầu tư thông minh nhất: Xem mình như là ông chủ thực sự 
của doanh nghiệp mà mình đang giữ cô phiêu. 


Nhìn nhận doanh nghiệp với con mắt của ông chủ 


Chỉ khi bạn hiểu về công ty niêm yết với thái độ như một nhà kinh 
doanh thì mới có thể hiểu được các thông tin về doanh nghiệp đó, 
cần tìm hiểu đến khi nào nắm được thông tin hữu ích mới thôi, chứ 
đừng đầu tư mù quáng. Buffett góp ý với chúng ta mấy phương diện 
sau: 


-„36qxv-29 

1. Kiểm tra báo cáo hàng năm của doanh nghiệp trong vòng vài 
năm trở vê trước, đặc biệt phải chú ý sách lược trong tương lai của 
nhà quản lý lúc đó. 


--2yh6m-29-1 


2. So sánh quy mô lúc đó và kết quả của ngày hôm nay, xem họ đã 
thực hiện được kê hoạch ở mức độ như thê nào. 


--uf3li-29-2 


3. So sánh chiến lược vài năm trước với chiến lược và quan điểm 
hiện tại, xem có sự biến đổi nào về quan niệm không. 


Z⁄5v5ok-29-3 


4. So sánh bảng báo cáo hàng năm của công ty mà bạn hứng thú 
với những công ty khác cùng ngành nghê. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì! 


5Nắm giữ dài hạn, tập trung 
vào giá trị tương lai của doanh 
nghiệp 

-igrmb-6 


Cô phiếu là sự phản ánh một phần thành tựu tăng trưởng kinh tế 
của nhân loại, vì thế nắm giữ cô phiếu dài hạn tất sẽ mang lại lợi 
nhuận cao. Buffett thắm nhuần đạo lý này, một khi đã mua vào cổ 
phiếu của doanh nghiệp nào thì ông sẽ giữ nó trong thời gian dài. 
Ông cho rằng, không có lý do gì để bán ra cổ phiếu có giá trị mà 

mình đang năm giữ. 


Trước khi đầu tư thì trọng điểm quan sát là giá trị tương lai của công 
ty này, nếu chỉ vì sự chênh lệch giá của cổ phiếu mà chúng ta vội 
vàng bán ra để thu chút ít lợi nhuận thì đây thực sự là một hành vi 
ngu xuẩn. 


Nếu chúng ta hỏi Buffett thời gian lý tưởng nhất để giữ cổ phiếu, thì 
ông đã từng nói là "vĩnh viễn”, chỉ cần doanh nghiệp vẫn thu được 
lợi nhuận kinh tế cao hơn mức bình quân, hơn nữa, nhà quản lý vẫn 
phân chia lợi nhuận công ty một cách công bằng, thì ta vẫn nên tiếp 
tục nắm giữ cổ phiếu. 


Buffett không tin là qua nhiều lần giao dịch có thể mang lại lợi nhuận 
cao, ông tin chắc rằng, chỉ nhờ vào việc mua vào một vài loại cô 
phiêu và đợi nó tăng giá là có thê thu được hiệu quả như mong 
muôn. 


Thực tế đã chứng minh cách nghĩ của ông hoàn toàn đúng đắn, vốn 
đầu tư của ông từ trước tới nay đều tập trung ở một vài công ty mà 
ông vẫn nắm giữ cổ phiếu từ nhiều năm nay; trong tài sản của ông, 
thì khoảng 80% là thu được từ những cổ phiếu đó. 


Từ giữa thập kỷ 70, Buffett bắt đầu mua lại cổ phiếu tờ Washington 
Post, cho đến khi ông có trong tay 1.86 triệu cổ phiếu. Thời kỳ năm 
1985, ông bán ra 10% cổ phiêu của công ty này, 1.7 triệu cỗ phiếu 
còn lại vẫn nắm giữ cho tới bây giờ; năm 1989, ông mua S96 triệu cổ 
phiếu của công ty Gillett, và nắm giữ đến tận bây giờ. 


Khi Buffett 21 tuổi, ông bắt đầu nghiên cứu và mua cổ phiếu của 
công ty bảo hiểm GEICO, đến năm 1983, ông đã có trong tay 6.8 
triệu cô phiếu; qua 5 lần phân chia, ông có trong tay 34 triệu cổ 
phiếu, chiếm 99% tổng số cổ phần của công ty này; năm 1995 ông 
mua nốt 41% cổ phần còn lại, nắm toàn bộ tài sản của công ty. 


Sự báo đáp cho lòng kiên nhẫn này thật ngoài sức tưởng tượng. 
Những năm 70, Buffett đầu tư vào GEICO 45 triệu đô-la, năm 1995, 
khi ông mua lại công ty này, giá trị cỗ phiếu lúc đó đã tăng lên 24 tỷ 
đô-la. Còn năm 1973, ông bỏ ra 10.6 triệu đô-la để mua vào cô 
phiêu của _Washington Post và vẫn nắm giữ cho tới giờ, sự tăng giá 
của các cổ phiếu này và việc từng bán ra một phần cổ phiếu đã 
mang về cho ông tổng thu thập 2,2 tỷ đô-la. 


Về cổ phiếu của Coca-Cola, ông cho rằng, thời gian nắm giữ là 
"vĩnh viễn”. Năm 1988 khi đầu tư vào Coca-Cola, mức lợi nhuận 
trên thị trường và tổng thu nhập của Coca-Cola chỉ là con số không 
so với bây giờ, cái mà Buffett chú ý đến là tiềm năng phát triển to 
lớn trên phạm vi toàn cầu của nó. Ông cho rằng, đây sẽ là thứ đồ 
uống được hoan nghênh rộng rãi trên khắp thế giới, sau này sự 
phát triển của Coca-Cola đúng theo những gì ông nghĩ. 


Từ 400 nghìn đô-la năm 1959 đến 52 tỷ năm 2007, chúng ta có thể 
tính được, trong vòng 48 năm, mức tăng thu nhập bình quân của 
Buffett là 25%, cao hơn mức tiêu chuẩn 6 lần, nhưng nếu chỉ nhìn 
vào một năm nào đấy, thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư không công 
nhận con số này. 


Nhưng, trên thế giới này, không có bất cứ ai có thể có được mức 
thu nhập như thê trong suôt một thời gian dài, đó là vì đa sô mọi - 
người đêu bị lòng tham, sự lo lăng và khủng hoảng chỉ phôi, vì thê 


họ trở thành những nhà đầu tư ngắn hạn hoặc là khách đầu cơ, và 
không giông như Buffett - một nhà đâu tư chân chính. 


Point 
e.4l6vG-7 
Chỉ cần doanh nghiệp đạt được mức lợi nhuận kinh tế cao hơn mức 


bình quân, và đội ngũ quản lý làm người ta cảm thấy đáng tin, thì 
giá trị cô phiêu của doanh nghiệp này đáng đề năm giữ lâu dài. 


e Cổ phiếu Buffett nắm giữ dài hạn 


z 
^ 


Chiêm tỷ 
trọng tông 
đầu tư (%) 


Lần đầu 
tiền mua 


46.000.000 J15.3 =: 


49.459.000: |11.4 _= 


1988 200.000.000|43 Đến y2 


n B 


ABC 1976 24.614.214 l7 
Sát nhập 
GEICO 19/6 Berkshire 


Lời khuyên của Buffett: 


z:9I93o-8 


Nếu bạn không thể nắm giữ cổ phiếu trong 10 năm, thì bạn đừng 
giữ nó dù chỉ trong 10 phút. 


6Không nên đề tâm đến sự 
biên động ngắn hạn của thị 
trường cô phiêu 


-igrmb-6 


Thị trường cổ phiếu chắc chắn biến đổi không ngừng, giá cổ phiếu 
cũng có thể biến động bất cứ lúc nào, có lúc trở nên rất kịch liệt. 
Đây vừa là sự cám dỗ lại vừa là mối lo tiềm ẩn, bởi những ảnh 
hưởng to lớn mà sự biến động đó gây ra cho dân cổ phiếu thì ai 
cũng biết. 


Buffett cho rằng, những người có tâm trạng biến đổi theo tình hình 
thị trường thì không phải là nhà đầu tư, mà là khách đầu cơ. Một 
nhà đầu tư chân chính tuyệt đối không bao giờ lưu tâm đến sự biến 
động của thị trường hoặc sự biến động của giá cổ phiếu hàng ngày, 
khi họ đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, tỉ mỉ và chính 
xác tiềm năng phát triển, năng lực kiếm lợi và khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp, thì điều phải làm chỉ là chờ đợi. 


* "Ngài Thị Trường" và "Nguyên tắc cá sấu" 


Với Buffett, sự biến động giá không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của 
ông, từ lâu ông đã hình thành được thói quen thờ ơ với sự biến 
động đó. Buffett hiểu rằng, nếu muốn có được sự báo đáp cao hơn 
giá trị thị trường, thì phải làm được điều này. Cũng giống như trong 
một cuộc đua xe hơi, bạn phải nhẫn nhịn chịu đựng, khắc phục mọi 
vấn đề thì mới đến được đích an toàn và nhanh chóng. 


Buffett cho rằng, những nhà đầu tư quá nhạy cảm với thị trường 
thường rất ngu ngôc, cứ hễ nhìn thấy cổ phiếu càng hạ giá là họ 
càng sốt sắng bán ra cổ phiếu của mình. Ông nói: "Nó giống như 
bạn bỏ ra 100 nghìn đô-la mua một căn nhà, và sau đó bạn bảo 


người môi giới hãy bán nó đi với giá 80 nghìn đô-la, đây đúng là một 
hành động ngu xuân'. 


Với Buffett, kiên nhẫn là một trong những tố chất quan trọng của 
một nhà đầu tư thành công. Buffett thường nói, chỉ cần bạn nắm giữ 
trong tay cổ phiếu mà bạn tâm đắc, thì những phiên giao dịch tiếp 
theo có đóng cửa cũng không vấn đề gì. 


Thờ ơ với sự biến động giá cổ phiếu là một tri thức mà ai cũng phải 
học, chúng ta nhất định phải nhớ một điều là: Tình hình giá cổ phiếu 
không ảnh hưởng gì đến tiềm năng của công ty, cái bạn cần quan 
tâm là thành tích của công ty này, chứ không phải giá cổ phiếu của 
nó. 


Về sự biến động của giá, thầy giáo của Buffett - Graham có một câu 
chuyện ngụ ngôn nỗi tiếng - "Ngài Thị Trường”: Giả thuyết. rằng bạn 
và một người tên là ngài Thị Trường tiến hành giao dịch cổ phiếu, 
đặc điểm của ngài Thị Trường này là tâm trạng không ổn định. Vì 
thế, trong những ngày vui vẻ, ông ta sẽ báo giá cao; ngược lại, khi 
buồn rầu thì sẽ báo giá thấp. Nói như cách nói hiện nay thì thị 
trường sẽ phạm lỗi, còn một nhà đầu tư xuất sắc sẽ lợi dụng lỗi này 
triệt đê. 


Giả sử trong một ngày giao dịch, ngài Thị Trường bỗng nhiên tâm 
trạng không vui, báo một giá quá thấp ngoài. tưởng tượng, thì trong 
hoàn cảnh này, khách đầu cơ sẽ theo yêu cầu của "Nguyên tắc cá 
sấu” là ngừng lại và rời khỏi thị trường, còn nhà đầu tư giá trị thì 
hoàn toàn ngược lại, sẽ liên tiếp mua vào! Đây chính là sách lược 
giao dịch khác nhau vì quan điểm giá trị khác nhau; cũng chính là 
điều Buffett nói cho chúng ta biết: "Xem biến động thị trường như 
một người bạn của bạn chứ không phải là đối thủ”. 


Trên thực tế, chỉ nhìn vào Berkshire của Buffett, trong thời kỳ kinh tế 
suy thoái 1973-1974, giá cổ phiếu từ 90 đô-la mỗi cổ phiếu giảm 
còn 40 đô-la mỗi cổ phiếu; trong cơn ảm đạm cổ phiếu năm 1987, 
giá cổ phiếu từ khoảng 4.000 đô-la mỗi cổ phiếu giảm còn 3.000 đô- 
la mỗi cổ phiếu; thời kỳ chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990- 1991, cổ 
phiếu lại một lần nữa chao đảo, giá cổ phiếu giảm từ 8.000 đô-la 


xuống 5.500 đô-la; thời kỳ năm 1998 đến 2000, sau khi Berkshire 
tuyên bố mua lại công ty bảo hiểm, giá cổ phiếu của nó khoảng giữa 
năm 1998 giảm từ 80.000 đô la xuống còn 40.800 đô la môi cô 
phiếu đầu năm 2000. Có thể nhận thấy thời gian này, Buffett đã bị 
chắn động mạnh và phải chịu áp lực tỉnh thần rất lớn do việc đầu tư 
cổ phiếu gây ra. Nếu theo "Nguyên tắc cá sấu” thì Buffett không biết 
đã phải dừng lại bao nhiêu lần rồi, nhưng nếu như vậy thì chúng ta 
sẽ không thể nhìn thấy Buffett của ngày hôm nay. 


Trong một cơn bão tiền tệ trên phạm vi toàn cầu gần đây, Berkshire 
cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng, giá cổ phiếu giảm từ mức cao nhất 
là 150 nghìn đô-la xuống 60 nghìn đô-la, lần này đã có không ít 
người phải dừng lại, nhưng có lẽ vài năm sau, thị trường sẽ chứng 
minh những người này đã dại dột đến mức nào. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Là một nhà đầu tư bình thường, nên giảm bớt những hành vi đầu tư 
tùy tiện, những việc mua bán có rủi ro cao. 


.s3tat-32 


Khi ngài Thị trường vui vẻ: Khi ngài Thị trường vui vẻ, sẽ thể hiện 
sự hưng phân khác thường, thị trường cô phiêu cũng theo đó mà 
tăng giá, người người đê lộ ra bản chât tham lam. 


Khi ngài Thị trường u buồn: Khi ngài Thị trường u buôn, cả thị 


trường sẽ bị cảm xúc bi quan mà ảm đạm, người người lộ vẻ sợ 
hãi. 


Nguyên tắc cá sấu - Nguyên tắc đầu tư mà Buffett không tán 
thành 


>dkv2j-33 


Nguyên tắc cá sấu xuất phát từ cách cắn nuốt của cá sấu, con mồi 
cảng muốn vùng vẫy, cá sấu thu được càng nhiều. Giả định một con 
cá sấu ngoạm phải chân của bạn và đợi bạn vùng thoát, nếu bạn 
định dùng cánh tay để cứu đôi chân của mình, thì miệng của nó sẽ 
cùng lúc cắn chân và tay của bạn. Bạn càng đấu tranh thì càng gặp 
nguy hiểm. Vì thế, nếu một con cá sấu cắn vào chân của bạn, nhất 
định phải nhớ rằng: cơ hội sống sót duy nhất là hy sinh một bên 
chân. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Nếu trong cuộc đời của bạn chỉ có được 20 lần ra quyết sách đầu tư 
lớn, thì cũng giống như đục 20 lỗ trên tắm thẻ, mỗi lần đục là cơ hội 
của bạn sẽ bị ít đi một lần. Vì vậy nhà đầu tư cần phải có thái độ 
thận trọng khi đứng trước việc đầu tư. 


* "Ngài Thị Trường” 


Nhiều năm nay, Lí thuyết thị trường hiệu quả trở thành lý luận mà 
phần lớn nhà đầu tư tin tưởng, nó đã ngâm sâu vào máu họ, hầu 
như ít bị nghi ngờ. Lí thuyết này cho rằng, tất cả những thông tin có 
liên quan đến thị trường đều có thể được phản ánh đúng đắn trên 
giá cổ phiếu, thị trường là một hệ thống có ích và hoàn mĩ, hành vi 
đầu tư là lí tính, vì thế không thể thu được những thành tích cao 
hơn mức lợi nhuận bình quân của thị trường, không thể tiếp tục 
chiến thắng thị trường. Tư tưởng này giữ vị trí quan trọng trong suốt 
quãng thời gian từ khi thị trường cô phiếu ra đời cho đến nay, nhiều 
lý thuyết về kinh tế và đầu tư đều được tạo nên từ cái khung này. 


Với Buffett, những quan điểm về Lí thuyết thị trường hiệu quả chỉ là 
ý kiến chủ quan của nhà đầu tư và các học giả kinh tế. Thị trường 
vốn là một hệ thống vừa phức tạp lại biến đổi khôn lường, trong mắt 
Buffett, nó sẽ có những trạng thái khác thường do bị ảnh hưởng bởi 
các nhân tố khác nhau, Không thể cho bạn đáp án mà bạn muôn. 
Thị trường là một nơi đầy biến tấu, lừa lọc, cảm xúc hóa, bạn không 
thể thực sự hiểu được hết ý đồ của nó. Nếu bị nó lôi đi, bạn có thể 


sẽ bị mắt phương hướng cũng như khả năng phán đoán của chính 
mình. 


Rốt cuộc làm thế nào để lợi dụng ngài Thị Trường, để nhà đầu tư có 
thể đảm bảo được tài sản của chính mình? Năm đó, khi Buffett vẫn 
còn làm việc cho công ty của thầy Graham, ông đã từng hỏi thầy: 
"Cổ phiếu mà bị thị trường đánh giá thấp, thì có cơ hội tăng giá 
không?" 


Câu trả lời của Graham là: “Thị trường thường xuyên là như vậy, 
chẳng lẽ giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường?” Buffett cũng 
thường nói vậy. Các bạn hãy thử nhớ lại sự phán đoán ban đầu khi 
Buffett mua lại cổ phiếu của American Express. Từ năm 1963, khi 
mua cỗ phiếu của American Express, Buffett đã áp dụng nguyên tắc 
này rồi. Ông đã lấy một phần lớn tài sản đang nắm giữ đầu tư vào 
hãng American Express, vì lúc đó, cổ phiếu của công ty này bị 
những lời đồn đại không tốt chi phối nên đã bị giảm từ 65 đô-la 
xuống còn 35 đô-la. Buffett cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để 
mua vào, ông liền một lúc lây ra 40% tài sản của công ty - tổng cộng 
13 triệu đô-la, đầu tư vào cổ phiếu ưu thế nhưng lại đang gặp đầy 
khó khăn này. 


Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một hành động đầu tư tương đối 
táo bạo, nhưng ông lại rất tự tin vào tên tuổi của American Express. 
Nguyên nhân không nằm ngoài việc khi đó người Mĩ vẫn rất ưa 
chuộng sử dụng thẻ tín dụng của American Express, vì thế giá trị 
của American Express không bị ảnh hưởng bởi giá cỗ phiếu. Lúc đó 
là thời kỳ ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng trong doanh nghiệp, tiềm 
năng du lịch nước ngoài tốt, tỷ lệ sử dụng séc du lịch tăng lên 
nhanh chóng. 


Thực tế chứng minh, 2 năm tiếp theo, cổ phiếu của công ty 
American Express tăng lên gấp 3 lần, công ty hợp tác của Buffett từ 
vụ giao dịch này kiếm được 20 triệu đô-la lợi nhuận. Nếu Buffett 
cũng tin vào Lí thuyết thị trường hiệu quả, thì sẽ không thể có được 
sự đầu tư thành công này. 


Do đó, Buffett không cho rằng thị trường là lí tính và hiệu quả thực 
sự, ông chia sẻ với các nhà đầu tư rằng: "Không nên coi thị trường 
là người chủ của bạn, cũng không nên xem nó là người hướng dẫn 
cho bạn, cái bạn cần theo đuổi là doanh nghiệp, chứ không phải là 
xu hướng thị trường. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Tập trung vào doanh nghiệp nỗi bật của những ngành có ưu thế, tận 
dụng lúc “ngài Thị Trường” không vui thì mua vào với sô lượng lớn, 
đó chính là cách làm thông minh nhất. 


Sự kiện Buffett đầu tư vào American Express 
--g3zt3-34 


Năm 1965, Buffett đầu tư vào American Express, khi ấy do những 
tin tức lừa bịp mà cổ phiếu của công ty này sụt giảm, giá cổ phiếu từ 
65 đô-la xuống còn 35 đô-la. Khi thị trường dồn dập bán ra thì 
Buffett lại xem American Express như là một doanh nghiệp có thể 
kinh doanh, thẻ tín dụng cùng với séc du lịch của công ty vẫn phát 
triển thuận lợi, Buffett cho rằng nó đủ để có thể khiến American 
Express vượt qua được khó khăn lần này. Sự thực đúng là như vậy, 
2 năm sau đó, cổ phiếu của American Express đã tăng trưởng 
nhanh chóng trở lại. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9I93o-8 
Không nên coi thị trường như chủ nhân của bạn, cũng không nên 


coi nó là người hướng dẫn của bạn. Thứ bạn cần theo đuổi là 
doanh nghiệp, chứ không phải là xu hướng của thị trường. 


7Thu hẹp phạm vi đâu tư, tránh 
xa lĩnh vực không hiệu biết 


-igrmb-6 


Trong phương pháp đầu tư của Buffett, có một nguyên tắc quan 
trọng là không đầu tư vào doanh nghiệp mà mình không hiểu biết. 
Ông thường xuyên nói với các nhà đầu tư rằng, phải xem đầu tư 
như một hành vi lý tính, nếu bạn không hiểu biết về doanh nghiệp 
này thì tuyệt đối không nên mua cổ phiếu của nó. 


Trong hệ thống đầu tư của Buffett, hầu như không tìm thấy dấu vết 
của khoa học kĩ thuật hay mạng Internet. Ngược lại, ông tìm những 
doanh nghiệp truyền thống, bởi ông hiểu được tiềm năng phát triển 
của nó, như bảo hiểm, thực phẩm, đồ tiêu dùng, đồ điện, quảng 
cáo, truyền thông, và tiền tệ. 


Cuối thập kỷ trước, thị trường cổ phiếu Mỹ rơi vào khủng hoảng do 
cơn sóng gió [T, doanh thu của Berkshire trong năm này lập kỷ lục 
thấp nhất. Do Buffett hoàn toàn không đầu tư vào doanh nghiệp có 
khoa học công nghệ cao, vì thế, giới đầu tư lúc đó đều hoài nghi liệu 
Buffett có kịp bước thời đại, thậm chí còn lưu truyền câu nói: "Con 
đường đầu tư của Buffett không còn thích hợp với thời đại Internet 
nữa”. 


Khi cả thế giới còn đang quay cuồng với những cổ phiếu khoa học 
truyền thông thì Buffett vân không bị lay động, kiên quyết giữ "trận 
địa" của mình, thể hiện rõ sự cô đơn và cố chấp. 


Sự cố chấp này không phải là điểm khiếm khuyết trong cá tính của 
Buffett, mà là ông trước sau như một luôn tuân thủ theo nguyên tắc 
của mình: Tuyệt đối không đầu tư vào doanh nghiệp mà mình 
không nắm rõ”. Thực tế đã chứng minh, nguyên tắc mà ông làm 
theo là hoàn toàn đúng đắn. 


Vào năm 2000, ngành [T đột nhiên biến thành bong bóng, kéo theo 
sự đi xuống của CÔ phiếu khoa học kỹ thuật cao; cổ phiếu của các 
công ty "kinh tế cũ" với đại diện là ngành hàng đồ điện cũng dần 
dần thấy đáy rồi hồi sinh lại, còn hãng Berkshire thì đón thời kì 
hoàng kim và phát triển nhanh chóng. Đồng thời, khi giấc mơ đẹp 
của công ty truyền thông tan vỡ, chỉ số NASDAO (Sàn giao dịch 
chứng khoán Hoa Kì) cũng lập tức tụt xuống nhanh chóng, điều này 
đã khiến cho nhiều nhà đầu tư từng một thời huy hoàng nay phải 
chịu tổn thất nặng nà. 


Giá trị bản thân của những nhà mạng tên tuổi, giàu có giảm mạnh. 
Dường như trong vòng 1 tuần, Keith - Chủ tịch của America Online 
và Time Warner đã tổn thất đến 120 triệu đô-la; Jeff Bezos - giám 
đốc điều hành của Amazon mất mát nhiều nhất - 2,3 tỷ đô la; Jerry 
Yang - ông chủ Yahoo đã thiệt hại lên đến 1,6 tỷ đô-la. Còn Buffett, 
tại thời điểm này đã kiếm được 570 triệu đô-la. 


Buffett và Bill Gates - hai người giàu nhất thế giới đã kết giao bạn . 
hữu với nhau, Buffett còn là người chứng hôn cho Bill Gates, họ đêu 
đánh giá vê nhau rât tôt. 


Khi nói về Bill Gates, Buffett đã từng nói: "Tôi không có tư cách bình 
xét năng lực công nghệ của ông ấy, tuy nhiên, tôi cho rằng đầu óc 
kinh doanh của ông ấy thật là xuất sắc. Cho dù Bill Gates có đi lên 
từ một người bán xúc xích đi nữa thì ông ấy cũng sẽ trở thành một 
ông hoàng trong kinh doanh xúc xích, trong bất kỳ trò chơi nào ông 
cũng đều giành chiến thắng, trong mỗi một ngành nghề đều rất xuất 
sắc, nhưng tôi không nhát thiết phải ở đằng sau ông ấy”. Bill Gates 
cũng đã từng nói về Buffett : "Từ trước tới nay tôi không bao giờ kết 
bạn với người không hiểu gì về máy tính, nhưng Buffett thực sự là 
một ngoại lệ”. 


Nhưng dù cho tình bạn với Billgates có sâu sắc đến đâu thì đó cũng 
không phải là lý do để khiến Buffett có ý định đầu tư vào công ty vê 
công nghệ cao. Buffett vốn là người rất tự tin, nhưng khi đối mặt với 
công ty về khoa học công nghệ, ông lại tỏ ra rất "khiêm tốn”. 


Cho dù tình hình cổ phiếu của Microsoft 20 năm nay luôn thể hiện 
rất tốt, nhưng Berkshire của Buffett không nắm giữ một cổ phiếu 
nào, vì Buffett không hề hiểu gì về ngành này, đương nhiên sẽ 
không biết tiềm năng của nó đến đâu. Chúng ta nên xem biểu hiện 
này của ông là một biểu hiện lý tính và thông minh. Trong thời đại cổ 


phiếu ngành khoa học kỹ thuật đang ”sốt” như ngày nay, một trong 


những cách để tránh bị người khác coi là đồ ngốc của Buffett là tự 
thừa nhận mình mù tịt vê ngành đó. 

Point 

-.4l6vG-7 

Nếu trong đầu tư không hiều hoặc giả vờ hiểu, thì có thể sẽ thu 
được lợi nhuận chút ít nhưng cuôi cùng tôn thât sẽ lớn hơn thu lợi. 
Lập cho mình phạm vi đầu tư riêng 

--jrq0k-35-1 


Buffett: ngành nghề truyền thống, tiền tệ, hàng tiêu dùng, truyền 
thông xuât bản 


œ.„78mpi-35 

Bill Gates: Ngành công nghệ cao, công ty phần mềm 

Buffett và Bill Gates đều quan tâm đến những lĩnh vực mà mình. 
hiệu biêt và đêu gặt hái được nhiêu thành công, bạn cũng có thê 
làm được như vậy! 

Lời khuyên của Buffett: 

-.-9l93o-8 


Nếu bạn đang đi trên con đường sai lầm, thì chạy cũng không có tác 
dụng gì. 


LẠ 


8Đầu tư cô phiếu nên lấy giá tr 
làm kim chỉ nam 


-igrmb-6 


Tư tưởng đầu tư giá trị là nội dung nòng cốt trong sách lược đầu tư 
của Buffett. Nói một cách đơn giản là lợi dụng sự biến động của thị 
trường để mua vào cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường, sau đó 
đợi giá trở về giá ban đầu, sẽ thu được lợi nhuận cao. Buffett từng 

nói: "Lấy 50 đô-la để mua vào cổ phiếu chỉ có giá trị 1 đô -la”. 


Lí thuyết đầu tư giá trị được Graham đưa ra sớm nhất, trong con 
đường đầu tư của mình, Buffett không ngừng phát triển nó. Trong 
60 năm đầu tư, trước sau ông đều ởi theo tư tưởng đầu tư giá trị, từ 
đó tạo được cho mình vị thế quan trọng trong giới đầu tư trên toàn 
thế giới. 


LÍ thuyết đầu tư giá trị giúp chỉ ra một đối tượng đã qua chọn lựa 
cần thận, hơn nữa là tổ hợp của các yếu tố đầu tư: phân bổ rủi ro và 
giá cả hợp lí, đó mới là sự đầu tư thông minh. 


Lí thuyết đầu tư giá trị có một điểm rất quan trọng, đó là biên giới an 
toàn - thông số đã được tính toán, nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá trị 
của nó, thì tài sản đầu tư đang ở biên giới an toàn. Do thị trường 
thường gán cho cổ phiếu mức giá không phù hợp, mức giá sai lầm 
này là do tâm lý sợ hãi và lòng tham của con người tạo ra, mức giá 
này thường ngược lại so với giá trị thực của doanh nghiệp, hoặc 
cao hơn, hoặc thấp hơn giá thực tế. 


Mục đích của đầu tư giá trị là tìm ra cỗ phiếu giá thấp hơn so với giá 
trị thực tê. Đâu tư giá trị được xác lập trên ba đặc điêm của thị 
trường cô phiêu, bao gôm: 


e Đặc điểm 1: 


Giá cỗ phiếu bị chi phối bởi một vài nhân tố sâu xa và biến đổi khôn 
lường. Ngài Thị Trường tập hợp sự biên động tâm lí của tật cả nhà 
đâu tư và khiên cho giá cả rơi vào một mức giá nhât định. 


e Đặc điểm 2: Cổ phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ bị biến 
động do chịu sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu, nhưng công ty 
mà cổ phiêu đại diện thì giá trị nội tại lại giữ ôn định trong một thời 
gian nhất định. Giá trị nội tại của doanh nghiệp không đồng nghĩa 
với giá thị trường, cho dù một ngày nào đấy giá trị và giá cả đồng 
nhất, nhưng trong đa số các trường hợp, hai thông số này không 
đồng đẳng với nhau. 


e Đặc điểm 3: 


Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty 
mà mua vào cổ phiếu, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự 
chênh lệch giữa giá trị thực và giá cả chính là "Biên giới an toàn” mà 
Graham định nghĩa. Chênh lệch càng lớn thì độ an toàn càng cao. 


Nội dung chính của sách lược đầu tư chính là đánh giá giá trị nội tại 
của một cổ phiếu nào đó trước rồi đem so sánh với giá thị trường. 
Nếu giá của cổ phiếu thấp hơn giá trị thực và có được biên giới an 
toàn chắc chắn thì nên mua vào cổ phiếu này. 


Đầu tư giá trị được tạo nên từ hai chữ "đầu tư”, đầu tư không đồng 
nhật với đâu cơ. Hành vi đâu tư chân chính là có thê mang lại độ an 
toàn của tài sản, và mức lợi nhuận thích hợp thời kỳ sau. 


Vì thế, trong quá trình đầu tư, những điều nhà đầu tư nên làm là: 
Đầu tiên, phải có tâm lý của người sở hữu doanh nghiệp, đồng thời 
nghiên cứu, đánh giá rõ ràng doanh nghiệp này; sau đó, không 
được vì sự biến đổi của thị trường mà đưa ra quyết định sai lầm. 


Giá cả có thể sẽ có sự chênh lệch với giá trị thực của doanh nghiệp 
trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng cuối cùng vẫn sẽ về với 
giá trị thực; nếu xét trong của quá trình thì nó chẳng khác nào một 
bàn cân. 


Kiên trì suy nghĩ độc lập, thiết lập và tăng cường niềm tin, chính là 
một trong những thứ mà nhà đâu tư cân phải học được. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Bản chất của đầu tư giá trị đến từ quy luật giá trị. Trong quy luật giá 
trị, giá cả của hàng hóa sẽ có sự biến động nhất định, mua cổ phiếu 
khi giá thấp hơn giá trị nội tại cổ phiếu thì sẽ thu được lợi nhuận cao 
hơn nhiều. 


3 nhân tố đầu tư giá trị 

Giá của cổ phiếu 

-./3ep5-37 

Giá cỗ phiếu bị chi phối bởi một vài nhân tố sâu xa và biến đồi khôn 
lường. Ngài Thị Trường tập hợp sự biên động tâm lí của tật cả nhà 
đâu tư và khiên cho giá cả rơi vào một mức giá nhật định. 

Giá trị của cổ phiếu 

--jnwje-37-1 

Cô phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ bị biến động do chịu 
sự ảnh hưởng của quan hệ cung câu, nhưng công ty mà cõ phiêu 
đại diện thì giá trị nội tại lại giữ ôn định trong một thời gian nhât 
định. Giá trị nội tại của doanh nghiệp không đông nghĩa với giá thị 
trường, cho dù một ngày nào đó giá trị và giá cả đông nhât, nhưng 


trong đa số các trường hợp, hai thông số này không đồng đẳng với 
nhau. 


Biên giới an toàn 


--f69em-37-2 


Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty 
mà mua vào cổ phiếu, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự 
chênh lệch giữa giá trị thực và giá cả chính là "Biên giới an toàn” mà 
Graham định nghĩa. Chênh lệch càng lớn thì độ an toàn càng cao. 


Lời khuyên của Buffett: 


.9I93o-8 


Biên giới an toàn chính là "Giá giảm mạnh”, giá mua càng thấp thì 
khả năng thu được lợi nhuận càng cao. 


9Đâu tư tập trung mới thu 
được lợi nhuận cao 


-igrmb-6 


Tài sản cá nhân của Buffett lên tới hàng máy chục tỷ đô-la, trong khi 
hãng Berkshire của ông còn là một khối tài sản lớn hơn nữa với con 
số hàng trăm tỷ. Con số lớn như vậy dùng để mua cổ phiếu, nếu là 
người thường có thê sẽ phân bồ rủi ro đầu tư, nhưng cách làm của 
Buffett lại không phải như vậy, ông đem gần hết tài sản tập trung 
vào một số cổ phiếu đáng giá mà mình yên tâm, và chính sự tập 
trung đầu tư này đã mang lại thành công vĩ đại cho ông. 


Có lẽ bây giờ đầu tư tập trung là một cách nghĩ rất bình thường, 
nhưng hơn nửa thế kỷ trước, đầu tư tập trung lại là điều không 
được các nhà đầu tư chọn lựa, điều này khác với những gì mà mọi 
người vẫn tưởng tượng về các nhà đầu tư tỉ phú giàu kinh nghiệm. 


Philip là một nhà đầu tư tập trung nồi tiếng, ông kiên định với quan. 
điêm, khi gặp cơ hội ngàn năm có một thì cách làm thông minh nhật 
là đánh một canh bạc lớn. 


Buffett cũng là một điễn hình của đầu tư tập trung, trong bức thư gửi 
cô đông năm 1993, ông đã giải thích quan điêm đâu tư tập trung 
cho cô đông của Berkshire như sau: 


"Nếu bạn hiểu được kinh tế doanh nghiệp, thì có thể tìm ra được 5 
đến 10 công ty có ưu thế cạnh tranh dài hạn và giá cổ phiếu hợp lý. 
Lúc này, nếu phân bổ rủi ro ở mức bình thường thì không có ý nghĩa 
gì; ngược lại có khi sẽ làm hại đến thành quả đầu tư của bạn và 
tăng rủi ro lên rất nhiều. Tôi thực sự không hiểu vì sao những người 
đầu tư kia lại bỏ tiền vốn vào những cô phiếu xếp thứ 20 trong bảng 
xếp hạng, mà không tập trung vào những công ty đứng đầu, và 
mình hiểu rõ nhất, rủi ro ít nhất, thu lợi cũng nhiều nhất.” 


Những tinh túy của đầu tư tập trung có thể khái quát như sau: Chọn 
những cổ phiếu mà có thể sinh được lợi nhuận dài hạn cao hơn 
mức lợi nhuận bình quân trên thị trường, và tập trung phần. lớn số 
vốn của bạn vào nó, bất kể thị trường biến động thế nào, nắm giữ 
lâu dài nhất định sẽ thu được hiệu quả như mong muốn. 


Khi Buffett 21 tuổi, ông đã đem tất cả mọi thứ đầu tư vào công ty 
GEICO, có thể nói vụ làm ăn này đã mở màn cho sách lược đầu tư 
tập trung của ông. Từ đó về sau, chỉ cần Buffett cho rằng phán đoán 
của mình chính xác, thì sẽ chọn lựa phương pháp đầu tư tập trung 
mà không hề do dự. Đầu tư của ông trong American Express chiếm 
40% danh mục đầu tư tổng thể của các tài sản, còn vốn của 
Berkshire cũng có 25% đầu tư tập trung vào Coca-Cola. 


Nếu thử xem xét các kinh nghiệm đầu tư tập trung của Buffett, 
chúng ta có thê thây được ba bước quan trọng sau: 


Bước thứ nhất, phải xác định rõ doanh nghiệp làm mục tiêu đầu tư 
tập trung. Buffett cho rằng, chúng ta nên mang tài sản đầu tư vào 
một số công ty mà mình thích nhất, hiểu nhất và rủi ro ít nhất, và là 
công ty có tiềm năng thu được lợi nhuận cao nhất. 


Bước thứ hai, phân bổ tài sản của bạn theo tỷ lệ nhất định, đem vốn 
đặt vào cổ phiếu của công ty mà có khả năng thu được lợi nhuận 
cao nhất. Về bước này, điểm cần phải chú ý là, chỉ khi nắm chắc rồi 
mới quyết định như vậy. 


Bước thứ ba, cũng là điều mà đa số mọi người khó thực hiện được, 
nếu không gặp phải điều gì tồi tệ thì nên giữ cổ phiếu ít nhất 5 năm 
(lâu hơn nữa thì càng tốt), và để học cách bình tĩnh đối phó với sự 
biến động giá của cổ phiếu, tồn tại một cách vững vàng. 


Qua những kinh nghiệm trên của Buffett, chúng ta có thể dễ dàng 
nhận ra rằng, sách lược đầu tư tập trung của Buffett bao hàm hai 
nhân tố quan trọng sau: 


Thứ nhất, tìm ra những công ty nỗi bật, qua việc nắm chắc phương 
pháp lựa chọn cô phiêu, tìm ra những công ty mà bạn thây đáng đê 


đầu tư. 

Thứ hai, dồn tiền đầu tư vào một hoặc một vài loại cổ phiếu. Mặc dù 
đâu tư tập trung là một khái niệm đơn giản, nhưng trong cái đơn 
giản lại bao hàm logic học và sô học cùng với tinh hoa của nguyên lí 
tâm lí học. 

Point 

--4l6vG-7 

Việc đầu tư quá phân tán có nhiều khi không những không thể phân 
bô được rủi ro mà ngược lại còn có thê ảnh hưởng đên tỉ lệ lợi 
nhuận, cách làm này không nên lựa chọn trong thực tê. 

Mẫu chốt của đầu tư tập trung: 

1. Tìm ra công ty nồi bật 

-„1†vcds-38 

2. Khi mục tiêu đã rõ ràng thì quyết định 

--príd8-38-1 

Lời khuyên của Buffett: 


.9I93o-8 


Đầu tư tập trung chính là chế độ "một vợ một chồng”: Tốt nhất, hiểu 
rõ nhất và rủi ro ít nhât. 


10Dựa vào giá trị nội tại để 
quyêt định mua hay bán 


-igrmb-6 


Với những nhà đầu tư bình thường, vấn đề quan tâm nhất là làm 
thế nào để nắm rõ được thời gian mua bán cổ phiếu, điểm mạnh 
trong sách lược đầu tư của Buffett chính là chọn mua cổ phiếu có 
giá trị thấp, đang giảm giá với kiểu đầu tư dài hạn, mua thấp, an 
toàn là tốt nhất; khi giá lên, không đáng để đầu tư dài hạn thì bán ra, 
không cần phải bán giá cao nhất, chỉ cần kiếm được tiền là được. Ví 
dụ, trong thời kỳ thị trường cổ phiếu lên giá năm 2007 thì bán ra cổ 
phiếu dầu mỏ. 


Graham đặc biệt nhắn mạnh thời cơ mua bán, ông cho rằng, nhà 
đầu tư nên xem lúc nào giá cổ phiếu thấp nhất hãy mua vào. Mặc 
dù Buffett cũng cho rằng nhà đầu tư nên chờ đợi thời cơ mua cổ 
phiếu đẹp nhất, nhưng không nên quá chờ đợi vào lúc thấp nhất 
mới mua, vì nó cũng khó như trúng xổ số vậy, chỉ cần có không gian 
an toàn là có thể giao dịch được. 


Nếu bạn có sự điều tra và đánh giá chính xác đối với doanh nghiệp, 
tuân theo sách lược đâu tư của Buffett, thì những trường hợp sau 
sẽ là những thời cơ ra tay mà bạn phải suy nghĩ thận trọng: 


® Trường hợp 1: Khi thấy được tiềm năng nào đó, doanh nghiệp 
mới có giá trị đầu tư bắt đầu phát triển. Sản phẩm mới của công ty 
mới này vừa bắt đầu vào thị trường, sẽ phải trải qua một khoảng 
thời gian tương đối khó để triển khai thị trường. Ở trường hợp này, 
đa số nhà đầu tư không có niềm tin với nó, vì thế nó sẽ trở thành 
mục tiêu từng bước của mọi người, nếu bạn đã có sự hiểu biết thấu 
đáo về doanh nghiệp mới và sản phẩm của nó thì đã đến lúc mạnh 
tay. 


+ Trường hợp 2: Nếu một công ty tốt bị tin tức xấu làm ảnh hưởng, 
và giá trị thực của nó bị thị trường đánh giá thâp. Đây là cách làm 
thực dụng của Buffett, như đầu tư vào American Express. 


* Trường hợp 3: Sợ hãi khi mọi người tham lam, tham lam khi mọi 
người sợ hãi. 


Về việc bán ra cổ phiếu, Buffett đã từng nói: "Nếu bạn đang nắm 
trong tay cổ phiếu của một công ty rất kém, bạn nên thoát khỏi nó, 
vì chỉ khi rời nó ra, bạn mới có cơ hội đi mua vào cổ phiếu ở công ty 
khác tốt hơn. Nhưng nếu bạn đang nắm trong tay cổ phiếu của một 
doanh nghiệp tốt, thì tuyệt đối đừng nên bán ra cho dù là khi thị 
trường đang giảm sút. 


Đồng thời, Buffett cho rằng, nếu doanh nghiệp xảy ra hai trường 
hợp thay đồi sau thì sự chọn lựa tốt nhất của nhà đầu tư là bán ra 
cỗ phiếu. Trường hợp thứ nhất là khi bạn thấy rằng sự đánh giá ban 
đầu của bạn với công ty này là sai lầm; trường hợp thứ hai là quản 
lý của công ty có sự thay đồi hoặc là không gian phát triển của công 
ty này bị hạn chế, thậm chí đã bắt đầu xuống dốc. 


Trên thực tê, nhiều nhà đầu tư khi rơi vào ba trường hợp sau thì liền 
vội vã bán ra hêt cô phiêu trong tay: 


Một là, thấy cổ phiếu của mình không tăng được bao nhiêu, vì lo 
lắng lợi ích trước mắt mà bán đi. Nếu bạn là nhà đầu cơ thì đây là lý 
do mà bạn bán ra cổ phiếu. Nhưng, là một nhà đầu tư giá trị, nêu 
quyết định ban đầu của bạn là đúng đắn thì bạn không nên vì cổ 
phiếu lên giá ở một mức nhất định nào đó mà vội vàng bán tháo ra 
hết, vì một công ty lớn thực sự sẽ không ngừng phát triển mạnh, cô 
phiếu của nó cũng như vậy. Chỉ cần công ty có xu hướng phát triển 
tốt, thì bạn không có bắt cứ lí do gì mà bán ra cổ phiếu của nó. 


Hai là, khi cổ phiếu bắt đầu tụt dốc thì lập tức bán ra. Nhiều nhà đầu 
tư tỏ ra sợ hãi khi gặp phải sự biến động như thế này của thị 
trường, hoặc lo lắng mắt đi lợi nhuận vốn có thế là vội vàng bán ra 
cổ phiếu. 


Ba là, trong trường hợp biến động bình thường, bán ra cổ phiếu của 
mình, đợi giá cổ phiếu xuống càng thấp thì lại bắt đầu mua vào. 
Nhìn vào thì cách làm này rất hợp lý, nhưng trong thực tiễn lại 
thường mắt đi số tiền đáng quý, hơn nữa bạn phải trả khoản thuế 
giao dịch nhiều hơn, giá giao dịch sẽ tăng lên và làm bạn tồn thất 
nhiêu. 


Buffett cho rằng, nếu nhà đầu tư quyết định chọn mua cổ phiếu, lúc 
đầu đã có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp, và thấy được những 
triển vọng phát triển của nó, thì không nhất thiết vì những biến động 
chênh lệch giá nhỏ bé mà phải lao tâm khổ tứ như vậy. Biến động 
của thị trường là rất bình thường, bạn không cần thiết và cũng 
không có bắt cứ lý do gì phải chạy theo sự biến động đó. 


Point 
-.4l6v6-7 


Tiêu chuẩn của mua bán cổ phiếu hoàn toàn không phải là giá cả 
tuyệt đối của cổ phiếu, mà là sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả, 
nếu giá cả cao hơn giá trị, thì nên bán ra, nếu giá cả thấp hơn giá trị 
thì nên mua vào. 


e Quan niệm quan trọng khi mua cô phiếu 
z.öytzs-40 

Lời khuyên của Buffett: 

z.-9l93o-8 


Tìm hiểu rõ ngọn ngành, tin tưởng vào suy nghĩ, tính toán của mình 
thì sẽ chiên thăng tât cả. 


11 Thường xuyên chú ÿ, quan 
sát, phát hiện cơ hội đầu tư 
quanh mình 


-igrmb-6 


Dù bạn là một nhà đầu tư quản lý cả một tài sản kếch xù, hay là một 
nhà đầu tư bình thường thì muốn phát hiện được đối tượng đầu tư 
lý tưởng đều phải có sự nhạy bén tinh tường, chỉ có như thế, bạn 
mới phát hiện được cơ hội đầu tư tốt trước người khác. 


Buffett cho rằng, nhà đầu tư phải có hai khả năng: Một là, có tính 
nhạy bén với cơ hội thương nghiệp; Hai là, phải có kiên thức 
thương mại cân thiệt. 


Trên thực tê, những nhà đầu tư tài giỏi đều là những người nhanh 
nhạy, họ biệt đê mắt đên những gì bên cạnh mình, và từ đó phát 
hiện ra cơ hội đầu tư, Buffett chính là một trong những người như 
vậy. 


Khi Buffett đầu tư vào American Express, do sự kiện dầu salad của 
công ty mà làm cho giá cổ phiếu tụt dốc nhanh chóng, nhưng Buffett 
nhận thấy rằng, mọi người vẫn sử dụng rất nhiều thẻ tín dụng của 
nó trên thị trường và trong các nhà hàng, người tiêu dùng không hề 
do cổ phiếu giảm giá mà từ bỏ cách tiêu dùng mà họ vôn quen 
thuộc, chính điều này đã thúc đầy Buffett đưa ra quyết sách đầu tư 
vào American Express. 


Buffett đã nói với phóng viên như sau: "Hãy lắng nghe cách nhìn 
nhận của con bạn và hãy xem chúng bình luận như thế nào về 
Coca-Cola và Nike, chú ý mọi người trong các khu vực mua sắm 
đang tập trung vào sản phẩm nào, bạn hãy chú ý đến nó vì nó rất 
hữu ích với bạn”. 


Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội, cái thiếu hụt là con mắt phát. 
hiện ra những cơ hội đó. Có khi, một cơ hội đâu tư tuyệt vời có thê 
đã xuât hiện ngay trước mắt bạn, chỉ là bạn không phát hiện ra mà 
thôi. 


Có thể bạn đang u sầu về cân nặng của chính mình và đang thử 
mọi phương pháp giảm béo, đồng thời, mua một số dụng cụ tập thể 
thao. Lúc này, liệu bạn có nghĩ rằng, tất cả những gì bạn đang làm 
ngoài việc khiến cho cơ thể gọn gàng hơn, thì những công ty bán 
dụng cụ thể thao kia cũng nhờ đó mà thu được lợi nhuận không? 
Nếu hoạt động thể dục thể thao dần dần phát triển trong xã hội và 
trở thành một trào lưu, thì những công ty bán dụng cụ thể thao kia 
liệu có phải đang có một cơ hội tốt để tăng trưởng không? 


Cổ phiếu không hoàn toàn là con số thay đổi thất thường trong 
phiên giao dịch, đẳng sau mỗi cổ phiếu đều có các doanh nghiệp, 
nhà quản lý, sản phẩm và thị trường. Sản phẩm và dịch vụ liệu cuối 
cùng có được người tiêu dùng đón nhận hay không chính là nhân tố 
quan trọng nhất quyết định năng lực làm ăn của doanh nghiệp. 


Nếu bạn dự đoán được tiềm năng tốt của một sản phẩm hoặc dịch 
vụ nào đấy thì doanh nghiệp có sản phẩm đó sẽ có cơ hội thu được 
lợi nhuận cao. Nếu bạn phân tích được một sản phẩm nào đấy đang 
trên đà tụt dốc của xã hội thì doanh nghiệp có sản phẩm đó không 
phải là đối tượng để bạn đầu tư. 


Đương nhiên, xu thế không thể dễ dàng đại diện cho tương lai của 
một ngành nghề nào đó. Là một nhà đầu tư, bạn cần phải có kiến 
thức nhất định để phân tích từng bước đi. Với một nhà đầu tư thì 
khả năng phân tích doanh nghiệp là quan trọng nhất. 


Tổng kết kinh nghiệm đầu tư của Buffett, trừ khả năng phát hiện cơ 
hội đầu tư, ông còn có kiến thức nhất định khi tìm hiểu và phân tích 
một doanh nghiệp. Một điều làm người khác thấy khâm phục là khi 
Buffett lựa chọn đối tượng đầu tư, ông thường tìm những doanh 
nghiệp trọng điểm có sức hút và ổn định. 


Sức hút của doanh nghiệp chủ yếu thể hiện ở mức lợi nhuận tài sản 
và khả năng thu được lợi nhuận bình quân. Mức lợi nhuận cao thể 
hiện doanh nghiệp đang không ngừng tạo ra càng nhiều giá trị cho 
cổ đông, mà khả năng thu lợi cao sẽ kèm theo khả năng tăng lợi 
nhuận cao. Nếu chúng ta nhìn lại tình hình kinh tế và sự phát triển 
thì có thể dễ dàng phát hiện ra những doanh nghiệp có mức thu lợi 
liên tục cao hơn 20%, thông thường đều thu được giá trị lợi nhuận 
cao. 


Buffett cho rằng, "Những doanh nghiệp ổn định lâu dài thường có 
khả năng lợi nhuận cao”. Những nhà đầu tư hiểu được sách lược 
đầu tư của Buffett đều biết đặc điểm lớn nhất của ông là nắm giữ cổ 
phiếu thời gian dài, thậm chí vài năm. 


Sở dĩ Buffett mạnh bạo nắm giữ cổ phiếu dài ngày như vậy là do 
ông tin những doanh nghiệp có tính ôn định cao và có sức hút nhất 
định có thể tiếp tục và không ngừng tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. 


Point 
--4l6vG-7 
Sở dĩ Buffett dám nắm giữ cổ phiếu trong tay dài ngày là do có sự 


phân tích kỹ lưỡng khi lựa chọn doanh nghiệp, đó thường là những 
doanh nghiệp có tính phát triên bên vững lâu dài. 


e Doanh nghiệp tốt theo quan điểm của Buffett 


Doanh nghiệp có lịch sử ỗn định, tốt đẹp, và khả năng tăng 
trưởng bên lâu. 


Z¬ 


hứ l|Có tính thương mại cao. 

a 
Thứ 
tư 
Thứ 
năm 
Thứ 
sáu 

hứ 

Ứ 


Doanh nghiệp đã chứng minh được năng lực tăng trưởng 
lợi nhuận lâu dài. 


Lợi nhuận của doanh nghiệp phải là lợi nhuận tiền mặt, chứ 
không phải là giả. 


Tài vụ của doanh nghiệp ồn định, chỉ phí vốn ít, lưu lượng 
tiên mặt tự do dôi dào. 


ph 
Thứ 
bảy 

T 

tám 


Thứ [Sự lý tính, trung thành của người kinh doanh doanh nghiệp 
chín lưu tiên lợi nhuận của cô đông. 


Th _ "1. " 
Giá cả hợp lý, có biên độ an toàn lớn. 
mười 


Lời khuyên của Buffett: 


Có tỷ lệ thu hồi vốn tốt. 


Tỉ lệ thu lợi đầu tư cố định của doanh nghiệp cao. 


z:9I93o-8 


Doanh nghiệp có sự ổn định lâu dài thường có năng lực thu lợi cao 
nhất. 


12Tìm những công ty có vị thế 
trên thị trường 


-igrmb-6 


Sau khi chọn lựa ngành nghề có sức thu hút, thì trong số hàng ngàn 
các công ty cùng ngành nghề đó, nhà đầu tư nên lựa chọn như thế 
nào? 


Buffett cho rằng, mấu chốt là phải phân tích ưu thế cạnh tranh của 
doanh nghiệp và khả năng bền vững của nó. Một lần nữa ông 
khẳng định: "Đối với việc đầu tư, quan trọng không phải là xác định 
tầm ảnh hưởng của ngành nghề đó với xã hội lớn như thế nào, 
hoặc là ngành nghề này sẽ tăng trưởng bao nhiêu mà là phải xác 
định rõ ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được lựa chọn và sự 
phát triển bền vững của ưu thế này." 


*® Phân tích ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp - Tìm doanh 
nghiệp có vị thê 


Sở dĩ Buffett nhắn mạnh đầu tư vào doanh nghiệp có ưu thế cạnh 
tranh bền vững là vì với việc đầu tư, giá cổ phiếu cuối cùng được 
quyết định bởi giá trị nội tại của doanh nghiệp, những doanh nghiệp 
có ưu thế khi so sánh với đối thủ cạnh tranh khác thì thường có khả 
năng thu lợi cao hơn, lợi nhuận thu được càng nhiều hơn. 


Trong cạnh tranh thị trường, một doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh 
và từ đó có khả năng thu được lợi nhuận vượt mức bình quân nhất 
định sẽ thu hút các doanh nghiệp khác mô phỏng và làm theo, từ đó 
sẽ kích thích tính cạnh tranh trong thị trường, khiến cho doanh số 
sụt giảm. Nếu doanh nghiệp vẫn giữ được ưu thế cạnh tranh trong 
thời gian dài thì nó cũng sẽ tiếp tục giữ được mức lợi cao hơn so 
với những đối thủ cạnh tranh khác trong ngành nghề đó. 


Vậy ưu thế cạnh tranh là gì? Ưu thế cạnh tranh là chỉ quá trình 
doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, thể 
hiện ra ưu thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác, và nhờ 
vào ưu thế này khiến doanh nghiệp có thể trong một thời gian nhất 
định giữ được khả năng tăng trưởng giá trị vượt mức bình quân. 


Chúng ta có thể dùng công thức trong kinh tế học vi mô đề tiến 
hành phân tích một cách đơn giản ưu thê cạnh tranh: 


Lợi nhuận = lượng tiêu thụ x (giá tiêu thụ - giá sản xuất) 


= thị phần thị trường x tổng lượng tiêu thụ thị trường x lợi nhuận 
tiêu thụ 


= thị phần thị trường x tông lượng tiêu thụ thị trường x (giá tiêu thụ - 
giá sản xuât) 


Doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh thông thường sẽ thu được lợi 
nhuận nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Siêu lợi nhuận này đến từ thị 
phần của thị trường, giá sản xuất thấp, giá tiêu thụ cao. Thị phần thị 
trường càng lớn thì có nghĩa là thị trường chiếm lĩnh càng lớn, lợi 
nhuận được tạo ra càng nhiều, doanh nghiệp hạ thấp giá thành, vì 
thế sẽ giảm thấp giá tiêu thụ và mở rộng thị phần thị trường. 


Khi sản phẩm của doanh nghiệp có ưu thế hơn sản phẩm của các 
doanh nghiệp khác, cho dù là bán ra với giá cao thì thị phần thị 
trường cũng sẽ tăng lên. Do đó, ưu thế cạnh tranh có thể được quy 
về việc giảm thấp giá thành sản xuất xuống hoặc nâng giá tiêu thụ 
cao lên. Từ đó, có thể quy ưu thế cạnh tranh về hai loại hình sau: 
Ưu thế giá thành và ưu thế khác biệt hóa. Đối tượng đầu tư mà 
chúng ta tìm kiếm chính là những doanh nghiệp có ưu thế về giá 
thành. 


Vậy trong quá trình đầu tư, Buffett đã làm thế nào đề tìm được 
doanh nghiệp có ưu thê khác biệt? 


* Đặc quyền kinh doanh - Tìm doanh nghiệp có sự bảo hộ 


Sự khác biệt giữa doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh thường thể 
hiện ở sản phẩm và sự phục vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, 
dẫn đến việc đa số khách hàng trên thị trường yêu thích sản phẩm 
và dịch vụ của nó hơn. Những khác biệt này là nguyên nhân cơ bản 
của ưu thế cạnh tranh. Vì thế, có thể nói, trọng tâm của ưu thế cạnh 
tranh chính là ở sự khác biệt. 


Nếu doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khác biệt thì sản phẩm của 
nó cho dù có giá thành phẩm gần với đối thủ cạnh tranh đi nữa, nó 
vẫn có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng; cho dù giá 
thành sản xuất có thể cao hơn đối thủ cạnh tranh, nhưng chất lượng 
sản phẩm lại rõ ràng cao hơn đối thủ cạnh tranh, mang đến nhiều 
giá trị, lợi ích cho khách hàng hơn. 

Buffett xem lợi thế cạnh tranh khác biệt là "Đặc quyền kinh tế”, trong 
tờ báo năm của Berkshire Hathaway năm 1991, ông nói: "Nếu một 
sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp có được ba đặc điểm 
nỗi bật: Thứ nhất, sản phẩm và dịch vụ có thị trường rộng mở; thứ 
hai, được khách hàng xem là không thể có thứ khác thay thế được; 
thứ 3, không bị sự chỉ phối của giá cả. Như vậy doanh nghiệp này 
sẽ có được "Đặc quyên kinh tế”, có khả năng chủ động nâng cao 
giá trị cho những sản phẩm và dịch vụ của mình, từ đó có thể thu 
được mức lợi nhuận tài sản cao." 


Phân tích những doanh nghiệp mà Buffett đầu tư như Coca-cola, 
Washington Post... có thể thấy, trong thị trường cạnh tranh của nó 
đều là những nhà lãnh đạo thị trường tuyệt đối và rất chú ý đến 
quan hệ cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ cạnh tranh nhằm duy 
trì một cơ cấu thị trường ồn định. 


Buffett đã mô tả đặc quyền kinh tế như một hàng rào bảo vệ, những 
đặc quyền này đã tạo nên được một hàng rào bảo vệ an toàn cho 
doanh nghiệp, và làm cho nó có thêm được một sự bảo hộ trong 
giới thương mại. Buffett xem Gillette là một ví dụ tiêu biểu để nói lên 
quan điểm của mình: "Thế giới mỗi năm sử dụng 20.000.000- 
30.000.000 lưỡi dao cạo, trong đó 30% là do Gillette sản xuất; ở 
một số nước và một số khu vực chẳng hạn như Mexico và 
Scandinavia, Gillette chiếm 90% thị phần thị trường. Lưỡi dao cạo là 


vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân, 
và Gillette là một công ty luôn cam kết phát triển sản phẩm lưỡi dao 
cạo ngày càng tốt hơn nữa, nhờ đó nó có được thị phần cao và một 
vị trí không thê thay thế trong tâm trí của người tiêu dùng. Như 
chúng ta biết, dao cạo râu là thứ chúng ta sử dụng mỗi ngày. Mỗi 
năm, bạn chỉ cần chi 20 đô-la để đồi lây cảm giác dễ chịu khi cạo 
râu. Một khi đã được trải nghiệm cảm giác này, thì với đa số nam 
giới, họ sẽ có xu hướng không thay thế bắt kỳ thương hiệu nào 
khác." 


Sản phẩm mà Gillette cung cấp là những đồ dùng thiết yếu của 
người dân, những điều này không cần phải thay đổi theo thời gian 
hay môi trường. Buffett đã nói: "Khi bạn đang nằm trên giường, chỉ 
cần nghĩ đến chuyện trong khi bạn ngủ, râu của khoảng 2,5 tỷ đàn 
ông trên thế giới vẫn đang liên tục dài ra, bạn sẽ cảm thấy rất thoải 
mái. Vì vậy, người làm việc trong hãng Gillette sẽ không gặp vấn đề 
về giác ngủ.' 


Kể từ khi bước vào ngành công nghiệp đầu tư, Buffett có một sự 
yêu thích với những công ty có đặc quyền kiểu này. Theo quan điểm 
của ông, trong thời điểm rất nhiều công ty kinh doanh bình thường 
khác gặp khủng hoảng, thông thường những người kinh doanh 
nhượng quyền thương mại tuy cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng vị 
trí đặc quyền của họ là không thể lay chuyển; mặc dù tại thời điểm 
gặp khó khăn thì giá cổ phiếu thường bị sụt giảm, nhưng với Buffett 
thì đó lại là thời cơ thuận lợi để mua vào. Công ty American Express 
vào năm 1963 vì vụ bê bối dầu trộn salad mà có một dạo giá cổ 
phiếu bị sụt giảm, nhưng Buffett thấy vụ bê bối này không gây nguy 
hiểm cho vị trí đặc quyền của séc du lịch hay thẻ tín dụng của 
American Express, vì vậy, ông không quan tâm lắm đến bảng công 
nợ của doanh nghiệp. Nhận thấy được vị trí vững chắc của 
American Express và mạnh dạn mua vào cổ phiếu của nó là một 
trong những giao dịch thành công nhất trong sự nghiệp đầu tư của 
Buffett. 


Nếu như bạn đã tìm hiểu được về những "doanh nghiệp đặc 
quyền", thì bạn sẽ không mấy khó khăn để tìm ra được cổ phiếu của 


chúng trong số hàng nghìn, hàng vạn loại cỗ phiếu khác nhau trên 
thị trường. Và nêu như bạn mua vào loại cổ phiếu này với một cái 
giá hợp lí, đồng thời có ý định nắm giữ lâu dài, thì gần như phi vụ 
đầu tư này của bạn sẽ được an toàn tuyệt đối. 


Với ưu thế cạnh tranh trọng tâm trong chiến lược, chúng ta chỉ cần 
phân tích đơn giản 500 doanh nghiệp lớn trên thế giới thì sẽ phát 
hiện ra, không có doanh nghiệp nào lại không có năng lực cạnh 
tranh trọng tâm ở các phương diện như quyết sách, khả năng sáng 
tạo, mô hình quản lý, mạng lưới thị trường, hình ảnh thương hiệu, 
dịch vụ khách hàng. Sức cạnh tranh chủ yếu chính là ưu thế cạnh 
tranh trọng tâm về mặt chiến lược, ưu thế cạnh tranh này giúp cho 
doanh nghiệp thu được thành công nổi trội so với các doanh nghiệp 
khác trong cùng ngành nghề, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trên 
thị trường cổ phiếu. 


* Đối tượng đầu tư của bạn có năng lực cạnh tranh cốt lõi 
không? 


Phân tích năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp giúp chúng 
ta có thể rõ ràng và nhanh chóng phát hiện được những đối tượng 
đầu tư của mình trong thị trường chứng khoán phức tạp, thêm vào 
một công cụ đắc lực cho sách lược đầu tư. 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Công ty tư vấn 
quản lý nồi tiếng McKinsey cho rằng: Năng lực cạnh tranh cốt lõi có 
nghĩa là một doanh nghiệp cho dù có hay không có ưu thế cạnh 
tranh về mặt kết cấu, chỉ cần có được một vài kĩ thuật hoặc kiến 
thức đặc biệt trong ngành, là doanh nghiệp đó có thể có được thành 
công nỗi bật. 

Từ định nghĩa này, chúng ta có thể thấy năng lực cạnh tranh cốt lõi 
của doanh nghiệp được chia thành ba loại cơ bản: 


Loại hình cơ bản thứ nhất: Năng lực thị trường, đề chỉ năng lực thúc 
đầy doanh nghiệp tiếp cận gân hơn với người tiêu dùng hoặc thị 
trường, chủ yếu bao gồm những phương diện như quản lí phát triển 


thương hiệu, Marketing thị trường, mạng lưới phân phối, hậu cần và 
hồ trợ kỹ thuật. 


Loại hình cơ bản thứ hai: Năng lực tích hợp, tồn tại trong kinh 
doanh, để chỉ năng lực sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ nhanh hơn, 
linh hoạt hơn hoặc chất lượng sản phẩm cao hơn của doanh 
nghiệp, chủ yếu bao gồm những phương diện như chất lượng, thời 
gian chu kỳ sản xuất sản phẩm và khả năng quản lý kho bãi. 


Loại hình cơ bản thứ ba: Khả năng chức năng. Tức là một doanh 
nghiệp băng cách cung cập sản phâm hoặc dịch vụ với các chức 
năng của sự khác biệt, đê tạo ra năng lực khác biệt trong giá trị cho 
người tiêu dùng. 

Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp thể hiện trong năm 
khía cạnh sau: 

1. Đặc điểm giá trị 

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty mang lại giá trị cho các 


doanh nghiệp và giá trị cho khách hàng. 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi là mạch nguồn của ưu thế cạnh tranh 
bên vững. Do đó, đặc điêm giá trị của năng lực cạnh tranh côt lõi 
thê hiện ở ba mặt: 


(1) Khả năng tạo ra giá trị cho người tiêu dùng 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi thông qua việc tạo ra các sản phẩm để 
đáp ứng nhu cầu thị trường thể hiện giá trị mà khách hàng đặc biệt 
quan tâm, để cung cấp cho khách hàng với giá trị nhiều hơn so với 
đối thủ cạnh tranh. 


(2) Khả năng tạo ra giá trị kinh doanh 

Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp để tạo ra sự khác biệt 
giá trị và sự khác biệt chi phí, có vị trí côt lõi có thê cải thiện đáng kê 
lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó cho phép các doanh nghiệp có thê 


đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chỉ phí thấp hơn so với các : 
đôi thủ cạnh tranh, đồng thời năng lực cạnh tranh tạo ra giá trị nhiêu 
hơn cho công ty. 


(3) Tân dụng cơ hội hoặc khả năng chịu được cuộc khủng 
hoảng 


Giá trị của năng lực cạnh tranh cốt lõi khiến các doanh nghiệp trong 
cùng một môi trường tận dụng cơ hội hoặc chịu được các cuộc 
khủng hoảng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh, là một khả năng 
cạnh tranh tích hợp, năng động. 


2. Tính then chốt 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi là yếu tố quan trọng, nhất tạo nên giá trị 
cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng nhất đối với giá trị cuối 
cùng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Các khả năng cạnh tranh cốt lõi 
có tiềm năng để hỗ trợ các sản phẩm cuối cùng hoặc các dịch vụ 
khác nhau, nó vừa là cái "khung” của các nghiệp vụ của doanh 
nghiệp hiện có, lại vừa là "động cơ” để doanh nghiệp mở rộng 
nghiệp vụ mới, giúp cho doanh nghiệp có thêm tiềm năng xâm nhập 
vào các thị trường khác. 


Trên thực tế, việc lựa chọn tập trung vào một hoặc hai khả năng 
cạnh tranh không giúp doanh nghiệp loại bỏ được những nhược 
điểm của quy mô, phạm vi, cũng như không thể bù đắp được cho 
sự thiếu hụt ở lĩnh vực khác. 


Nếu muốn thông qua chiến lược nhằm vào ưu thế cạnh tranh cốt lõi 
để mua cổ phiếu thì ưu thế này phải quan trọng hơn tất cả các nhân 
tố chiến lược khác, ví dụ như ưu thế về tính kết cầu hoặc khả năng 
có được giá đầu vào nguyên liệu thấp đều thuộc về loại năng lực 
cạnh tranh cốt lõi mạnh mẽ này. 


3. Tính độc đáo và hiếm có 


Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp là khả năng cạnh 
tranh độc đáo có một không hai, điêu này phản ánh khả năng cạnh 


tranh ưu việt khi so sánh với tất cả các đối thủ cạnh tranh khác. Khả 
năng cạnh tranh cốt lõi không chỉ là vượt lên trên, mà còn là vượt xa 
so với đối thủ. Sự khác biệt của năng lực cạnh tranh cốt lõi quyết 
định sự khác biệt hiệu quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp. 


Tính độc đáo này cũng cho thấy rằng, năng lực cốt lõi là hiễm có, 
rất khó hình thành, và sau khi đã hình thành xong thì các đối thủ 
khác khó mà bắt chước được. Sự độc đáo của khả năng cạnh tranh 
cốt lõi cũng được thể hiện qua việc nó không thể bị thay thế bởi các 
cạnh tranh bình thường khác, từ đó mà có thể hỗ trợ cho việc doanh 
nghiệp thực hiện các chiến lược độc đáo và đạt được lợi thế cạnh 
tranh. Nhưng nếu năng lực cốt lõi của doanh nghiệp vừa không độc 
đáo lại vừa dễ bị mô phỏng theo, khiến các đối thủ cạnh tranh hiện 
tại có thể thực hiện các chiến lược tương tự, thì doanh nghiệp sẽ 
sớm bị suy yếu hoặc thậm chí đánh mắt lợi thế cạnh tranh của 
mình. 


4. Tính không thể bắt chước 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty không được để bị các đối 
thủ khác bắt chước. Các đối thủ cạnh tranh khi muốn mô phỏng 
theo năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp sẽ phải đối mặt 
với bất lợi về chỉ phí hay nguyên liệu, khiến cho năng lực cạnh tranh 
cốt lõi của doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh bền vững. Sở dĩ 
năng lực cạnh tranh cốt lõi khó có thể bị bắt chước, lý do chính là vì 
sự tồn tại của các rào cản giả để ngăn cản các công ty cạnh tranh 
khác, do đó cho phép các doanh nghiệp có thể duy trì được lợi thế 
cạnh tranh bền vững. 


5. Tính ân tàng 


Năng lực cạnh tranh cốt lõi thể hiện qua các phương diện như công 
nghệ độc đáo, kỹ thuật, tổ chức quản lý và lưu trữ trong doanh 
nghiệp, những điều này khó có thể trực tiếp mô tả bằng lời nói, văn 
bản, biểu tượng, vì thế có thể coi nó là một dạng tri thức ấn. Loại tri 
thức ẩn này còn mơ hồ với thế giới bên ngoài và ngay. cả bản thân 
các doanh nghiệp, thường được giấu trong cơ cấu quản lý doanh 
nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và quy trình kỹ thuật của công ty, 


ngoài ra còn có thể nằm rải rác trong các bộ phận hoặc trong tay 
các cá nhân khác nhau. 


® Đó có phải là một "Doanh nghiệp thực sự nỗi trội" không? 


Trong việc đầu tư của Buffett, ông hứng thú với những doanh 
nghiệp nỗi trội có khả năng cạnh tranh cốt lõi thực sự, bởi họ có thể 
mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp và khách hàng. Là một 
nhà đầu tư, cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của các 
doanh nghiệp, bạn phải phân tích cần thận đối tượng đầu tư của 
mình, kiểm tra xem nó có thực sự mang lại giá trị cho doanh nghiệp 
và khách hàng hay không, từ đó đánh giá một cách rõ ràng xem liệu 
nó có khả năng cạnh tranh cốt lõi hay không. 


1. Năng lực cạnh tranh cốt lõi có mang lại giá trị cho doanh 
nghiệp và khách hàng không? 


Chúng ta có thể xem xét tính khác biệt của dịch vụ hay sản phẩm 
của doanh nghiệp để phân tích xem năng lực cạnh tranh cốt lõi của 
doanh nghiệp này có góp phần quan trọng vào việc làm gia tăng giá 
trị vượt mức giá trị bình quân hay không. Những số liệu về phương 
diện này có thể lấy ra từ giá trị gia tăng các năm của doanh nghiệp. 


2. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có thê mang 
lại giá trị đặc biệt cho khách hàng hay không? 


Từ góc độ người tiêu dùng, muốn phân tích doanh nghiệp để xem 
doanh nghiệp này có mang lại giá trị quan trọng cho khách hàng, 
hoặc tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng hay không, thì 
cần phải làm rõ những vấn đề sau: Người tiêu dùng chịu bỏ tiền ra 
rốt cuộc là để đồi lẫy cái gì? Vì sao người tiêu dùng chịu bỏ ra nhiều 
tiền hơn cho những sản phẩm và dịch vụ nào đó? Những nhân tố 
giá trị nào là quan trọng nhất đối với người tiêu dùng và có cống 
hiến nhiều nhất cho giá trị mua thực tế? Qua việc phân tích như vậy, 
có thể bước đầu phân biệt được khả năng cạnh tranh cốt lõi thực sự 
có thê tác động tới người tiêu dùng. 


3. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có thê mang 
lại giá trị đặc biệt cho doanh nghiệp hay không? 


Thông qua việc phân tích bảng kinh doanh trong thời gian dài của 
doanh nghiệp, chúng ta liệu Có thê xác định được: Doanh nghiệp 
này có biệt tận dụng cơ hội tốt và chỗng lại rủi ro hay không? Có 
năng lực thu lợi một cách xuât sắc hay không? Khả năng cạnh tranh 
côt lõi có tác dụng quan trọng nhật trong việc tạo ra giá trị của 
doanh nghiệp hay không? 

Point 

--4l6vG-7 


Chức năng cơ bản của thị trường cổ phiếu là tận dụng phương thức 
thị trường hóa để cải thiện việc phân bổ các nguồn lực của doanh 
nghiệp, vì vậy, công ty có ưu thế sẽ được quan tâm chú ý nhiều 
hơn. 


e Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp thể hiện dưới 5 
phương diện sau 


Thứ nhất Sá trưng giá trị 


Thứ hai ÌTính then chốt 
Thứ ba Tính độc đáo và hiếm có 


Thứ tư [Tính không thể bắt chước 


Thứ năm Tính ẩn tàng. 


Lời khuyên của Buffett: 
-9l93o-8 


Doanh nghiệp tốt còn quan trọng hơn giá cả hấp dẫn. 


13Tìm kiếm công ty xứng đáng 
đề bạn đặt niêm tin 


-igrmb-6 


Đầu tư giá trị theo cách của Buffett yêu cầu nhà đầu tư có thái độ 
của một nhà kinh doanh hoặc một chủ doanh nghiệp khi lựa chọn 
đối tượng đầu tư, như vậy, sự quan sát và đánh giá có vai trò rất 
quan trọng đối với người quản lý hoặc nhà kinh doanh, bởi vì rất 
nhiều doanh nghiệp có vỏ bọc tuyệt đẹp, những nhà đầu tư tầm 
thường sẽ bị những vỏ bọc này mê hoặc. Là một nhà đầu tư giá trị, 
cần phải quan sát kỹ lưỡng tầng lớp quản lý của doanh nghiệp, 
xuyên qua vẻ bề ngoài hào nhoáng để tìm hiểu giá trị thực chất của 
doanh nghiệp, từ đó tìm ra được công ty đáng tin cậy để đầu tư. 


* Đem vốn đầu tư vào công ty mà bạn tín nhiệm 


Với Buffett, việc khảo sát tầng lớp quản lý có tác dụng rất quan 
trọng. Ông kiến nghị các nhà đầu tư nên có sự khảo sát đối với mọi 
hành vi của nhà quản lý, để từ đó tìm ra những thông tin có lợi cho 
mình. Do tầng lớp quản lý của doanh nghiệp. là cả một cơ cấu tổng 
hợp hoặc một cá nhân, nên nếu tầng lớp quản lý không xây dựng và 
thi hành được các chính sách một cách toàn diện, hơn nữa lại 
không lí tính và công bằng thì tiền đồ của công ty chắc chắn sẽ gặp 
phải đầy rẫy khó khăn. Đầu tư vào công ty như vậy, tài sản của bạn 
chẳng khác nào để trên phố và có thể mắt bất cứ lúc nào. 


Khảo sát đội ngũ quản lý còn có một tác dụng rất đặc biệt, đó là: 
Tác dụng "dự phòng”. Nếu doanh nghiệp còn tồn tại vấn đề gì, thì 
nó sẽ biểu hiện ra qua bảng báo cáo tài chính, hoặc trước khi bị 
phơi bày ra trên thị trường tiền tệ thì cũng đã bị phơi bày ra trong 
công tác quản lý. 


Là một nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư giá trị, khảo sát đội ngũ 
quản lý là một công việc cần phải làm. Nếu bạn có được sự khảo 
sát tỉ mỉ về doanh nghiệp và đội ngũ quản lý của nó trong vòng vài 
năm thì bạn sẽ có được hiểu biết về nó gần với thực tế, từ đó giảm 
được nhiều rủi ro. 


Trước khi đầu tư, Buffett thường có sự điều tra khắt khe về đội ngũ 
quản lý. Đây chính là điểm mà nhiều nhà đầu tư khác khó có thể 
làm được, cho dù là những nhà kinh doanh nắm giữ trong tay hàng 
trăm tỉ đô-la tiền cổ phiếu ở phố Wall đi nữa, cũng không thể có sự 
điều tra tỉ mỉ kĩ lưỡng về tầng lớp quản lý như Buffett, còn những 
nhà đầu tư bình thường thì lại càng không thể so sánh được, có thể 
đây cũng là lý do khiến cho cả thế giới mới chỉ có một Buffett duy 
nhất. Theo kinh nghiệm của Buffett, để đánh giá một vụ đầu tư có 
thành công hay không, cần phải xem xét hai điểm: Thứ nhất là tầng 
lớp quản lý có nhận được sự đánh giá tốt hay không; thứ hai là tầng 
lớp quản lý có nhận được sự tín nhiệm cao, có thực sự lo nghĩ cho 
lợi ích của nhà đầu tư, có duy trì được sự thông suốt trong mối quan 
hệ với các cổ đông, khiến lợi ích vào được tay nhà đầu tư không. 


* Nhà kinh doanh liệu có suy tính lí trí không? 


Buffett cho rằng, những nhà kinh doanh giỏi là những người làm 
việc thông minh, biết suy nghĩ lí trí và thành thực với cổ đông. Nếu 
công ty mà bạn đầu tư và người quản lí của nó phù hợp với ba điều 
kiện, thì bạn có thể yên tâm đầu tư vốn vào doanh nghiệp này. 


Để phán đoán nhà kinh doanh có suy tính lí trí hay không thì một 
căn cứ rất quan trọng là xem cách phân bố lợi nhuận thặng dư của 
họ. Nếu vốn của một doanh nghiệp bỏ ra đầu tư có được lợi nhuận 
cao, và khi lợi nhuận này không thể tiếp tục đầu tư với mức cao 
nữa, thì cách làm mà nhà quản lý lựa chọn sẽ phản ánh được liệu 
họ có suy nghĩ cho các cổ đông hay không. Buffett cho rằng, đây 
chính là khảo nghiệm xem cách nghĩ của nhà kinh doanh có lý trí 
không. Thông thường, các cách mà nhà quản lý thường lựa chọn là: 
Tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư tiếp. khi thấp hơn mức lợi bình 
quân; đầu tư vào ngành nghề khác để có được cơ hội tăng trưởng 


cho doanh nghiệp; phân chia số tiền đang giữ trong tay cho cỗ đông 
đê họ có cơ hội lựa chọn những vụ đâu tư có lợi nhiêu hơn. 


Những nhà kinh doanh chọn lựa đầu tư tiếp nếu không có cách nào 
đánh giá được chính xác tình hình công ty, thường tạo ra sự lãng 
phí. Vì thế, dựa vào điểm này, có thể thấy việc lựa chọn phương 
thức này không thể coi là lý trí. 


Với những nhà đầu tư chọn đầu tư vào ngành nghề khác, Buffett có 
thái độ hoài nghi, thặng dư đầu tư vào những doanh nghiệp mà họ 
không hiểu biết gì về nó thì cơ hội thành công là rất ít, bởi vì rất có 
thể sẽ vượt quá khả năng của bản thân doanh nghiệp, làm như vậy 
sẽ gây nguy hiểm với vốn cổ đông. 


Buffett cho rằng, một nhà kinh doanh với sự lựa chọn đem tiền mặt 
trả cho cổ đông mới là hành vi hợp lý nhất, bởi vì, khi công ty đã 
không thể. tạo ra lợi nhuận để đáp ứng các cổ đông, thì trả tiền lại 
cho các cô đông để tối đa hóa giá trị cổ đông được xem là một hành 
vi đúng đắn. 


* Nhà kinh doanh có trung thực hay không? 


Như chúng tôi đã nói trước đây, mua cổ phiếu có thể coi như là 
đang nắm giữ một phân của doanh nghiệp. Chúng ta cần phải biết 
trước người quản lý của các doanh nghiệp là người như thế nào. 
Nếu các chủ doanh nghiệp này đáng tin cậy, chúng ta sẽ có thể yên 
tâm mang tiền của mình cho họ sử dụng, và mang lại cho chúng ta 
sự gia tăng giá trị như mong muốn. 


Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều trung thực với cổ 
đông. Một số công ty nhìn vào dường như rất sán lạn, nhưng trên 
thực tế lại còn nhiều bất cập, những công ty như thế này không phải 
là ít. Năm 2001 đến 2002, một loạt bê bối của các công ty tại Hoa Kì 
đã cho chúng ta thấy được mặt tối của thế giới này: 


Trong năm 2001, vụ bê bối giao dịch tiền tệ phi pháp của ban quản 
lí công ty Enron bị đưa ra ánh sáng, chỉ trong một ngày cÕ phiêu của 
Enron giảm 75%, ghi lại dầu môc lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ 


sụt giảm lớn nhất trong vòng một ngày. Ngày 02 tháng 12 năm 
2001, Enron đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản. 


Ngày 25 tháng G6 năm 2002, công ty Dịch vụ tài liệu và điện thoại 
đường dài lớn thứ hai của Mỹ - WorldCom thừa nhận: Công ty báo 
lợi nhuận phi thực tế lên đến 3,8 tỷ đô-la. Vụ bê bối gian lận của 
WorldCom đã trở thành một trong những gian lận kế toán lớn nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Một tháng sau đó, WorldCom nộp đơn xin bảo 
hộ phá sản, tổng số tài sản lên đến 107 tỷ đô-la, đây là vụ phá sản 
lớn nhất nước Mỹ. 


Khi vụ bê bối kế toán của Enron và WorldCom bị phơi bày và chỉ 
được xem như một vài "quả táo thối" của giới doanh nghiệp Hoa Kỳ, 
thì một loạt các vụ bê bối khác của các công ty tại Hoa Kỳ trong 
năm 2002 cũng bùng nổ. Cú sốc về gian lận kế toán chưa lắng 
xuống, thì một cú sốc lớn khác lại xảy ra: Các công ty kiểm toán tên 
tuổi như Andersen, KPMG đã giúp các công ty trên ngụy tạo giấy tờ, 
chứng từ giả, kể cả những ngân hàng đầu tư hàng đầu của Wall 
Street như Merrill Lynch hay Salomon Smith Barney trực thuộc 
Citibank cũng lạm dụng sự tin tưởng của các nhà đầu tư để tư lợi 
riêng cho họ. 


Buffett cực kỳ không thích những vụ bê bối tài chính kiểu này. Theo 

ông, để ngăn chặn hành vi này, ngoài việc phải kiểm tra lại hệ thống 
kế toán, còn cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sự dối trá 
và lòng tham của các nhà kinh doanh. 


Tình trạng bê bối trên làm người ta phải lo lắng bởi các nhà kinh 
doanh đang phản bội lại lòng tin của các cỗ đông. Chúng ta có thể 
hình dung được, các cỗ đông đã từng đầu tư vào những công ty 
này bị tổn thất nặng nề như thế nào, vì vậy Buffett đã luôn cho rằng 
sự trung thực của các nhà kinh doanh là quan trọng nhất. 


Vì vậy, việc nghiên cứu về tầng lớp quản lý của doanh nghiệp, tìm 
ra được những công ty có thê tin tưởng đề đâu tư, là rất quan trọng 
đôi với các nhà đâu tư. 


Point 


--4l6vG-7 

Niềm tin là nền tảng và là tiền đề của tất cả các quan hệ hợp tác, chỉ 
có những công ty đặt lợi ích của nhà đâu tư lên hàng đâu thì mới là 
những công ty đáng tin cậy. 

Năm 2001, trường hợp gian lận Enron 

z.ewxf8-49 

Năm 2002, WorldCom gian lận 


-wwede-49-1 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Cha mẹ từng nói với tôi, nếu không nói ra được những lời lẽ tốt đẹp 
với người khác thì tôt nhật là đừng nên nói gì. 


14Không mù quáng: Tổ chất 
cân phải có của nhà kinh doanh 
giỏi 

--igrmb-6 


Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp, mặc dù có nhiều kinh nghiệm 
phong phú cũng như trình độ chuyên môn vững vàng, nhưng chính 
những lúc không nên mắc lỗi thì họ lại thường phạm phải những "lỗi 
sơ đẳng”. Buffett đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của 
người quản lý bắt nguồn từ một tình trạng được gọi là "Sức mạnh 
của các hành vi hùa theo một cách mù quáng của các doanh 
nghiệp", nó khiến cho nhà quản lý mất đi năng lực phán đoán một 
cách khách quan, và bắt chước người quản lý khác một cách mù 
quáng, thậm chí ngay cả khi bản thân họ cũng biết rằng hành vi như 
vậy là không sáng suốt. 


* Phong cách quản lý luẫn quần - hành vi hùa theo một cách 
mù quáng của các doanh nghiệp 


Theo quan điểm của các nhà đầu tư thông thường, những người 
nằm trong đội ngũ quản lý đều là những nhân tài của xã hội. Để làm 
điều hợp lý và trung thực thì có lẽ cũng không quá khó khán, vậy thì 
lí do tại sao vẫn còn nhiều nhà kinh doanh không thể làm điều đó? 


Buffett từ lâu đã lưu ý hiện tượng này, ông gọi đây là "hành vi hùa 

theo một cách mù quáng" của các doanh nghiệp. Nếu chỉ nhìn vào 
câu này, thì có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng thực ra thì ý nghĩa 

của nó rất đơn giản, chính là "dễ dãi hoặc vô tình bắt chước người 
khác”. 


Buffett so sánh những nhà quản lý trên như "hiệu ứng Hamster" 
(Lemmings Effect), giông như chuột Hamster hành động hùa theo 


nhau một cách mù quáng, các nhà quản lý doanh nghiệp cũng _ 
thường bắt chước theo cách làm của người khác và đưa ra quyêt 
định một cách mù quáng, chứ không thông qua sự tư duy của chính 
mình. 


Đây là một trong những phát hiện quan trọng trong sự nghiệp đầu 
tư lâu dài của Buffett. Khi chưa bước vào giới đầu tư, ông luôn luôn 
nghĩ rằng người có kinh nghiệm quản lý thâm hậu là những người 
trung thực và thông minh, họ biết đưa ra quyết định hợp lý hơn so 
với hầu hết mọi người. 


Tuy nhiên, khi bước vào ngành công nghiệp đầu tư, Buffett mới phát 
hiện ra số lượng các nhà quản lý doanh nghiệp theo kiểu hùa theo 
này quá nhiều, và những quyết định ngu ngốc trong giới doanh 
nghiệp luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. 


Số lượng những. công ty bắt chước các công ty khác nhưng không 
thu được kết quả như mong muốn, thậm chí đánh mất một số bản 
sắc riêng của mình không phải là ít. Tại sao nhà kinh doanh thông 
minh tài giỏi lại để "hành vi hùa theo" này gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp và các cổ đông như vậy? 


Buffett tóm tắt các "hành vi hùa theo" của các doanh nghiệp thành 
năm điêm chính sau đây: 


1. Doanh nghiệp từ chối thay đổi phương hướng làm ăn hiện tại. 


2. Nhà kinh doanh không thể cưỡng lại trước sức hấp dẫn của việc 
đem tât cả nguôn vôn đâu tư vào doanh nghiệp và các vụ sáp nhập 
và mua lại. 


3. Nhà kinh doanh luôn so sánh với các doanh nghiệp cạnh tranh, 
chỉ cần cảm thấy biện pháp quản lý và cách kinh doanh của đối 
phương là tốt thì ngay lập tức sẽ thực hiện những phương pháp 
giống hoặc tương tự và vô thức bắt chước theo họ. 


4. Cho dù các nhà kinh doanh thực hiện bất kỳ quyết định gì, kể cả 
quyết định sai lầm, thì vẫn luôn có cấp dưới cung cấp những báo 


cáo điều tra chỉ tiết và nghiên cứu chiến lược với nội dung phản hồi 
tích cực giúp hợp lý hóa quyêt sách đã được đưa ra. 


5. Hầu như tất cả các nhà kinh doanh đều rất tự tin, họ thường tự 
cho răng mình là người có năng lực tôt nhật trong giới cùng ngành 
nghề. 


Trong thực tế, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp "hành vi hùa theo" của 
các doanh nghiệp, xung quanh bạn không thiếu những ví dụ như 
vậy, ví dụ như trường hợp của một nhà sản xuất mặt hàng đồ dùng 
nhà bếp tại Trung Quốc đại lục. Một hôm, ông chủ đột nhiên công 
bố trong cuộc họp, công ty dự định đầu tư hai triệu nhân dân tệ để 
sản xuất một loại đồ dùng nhà bếp mới. Ông đã ước tính mức lãi 
suất mà sản phẩm mới này đem lại khoảng 18%. Kết quả là, bộ 
phận dự án đã nỗ lực đưa "Báo cáo đánh giá dự án", tỷ lệ phần 
trăm lãi suất là 18,1%. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, việc đầu 
tư của công ty này đã thất bại. Vì sao Bộ phận dự án lại đưa ra con 
số 18,1%? Đó là vì họ muốn hợp lý hóa sự tự tin của ông chủ khi 
đưa ra quyết định. 


Các doanh nghiệp từ chối thay đổi hiện trạng, không sẵn sàng thích 
ứng với thay đổi nhanh chóng của xã hội luôn tồn tại ở khắp mọi 
nơi. Nhà quản lý vì sao lại không muốn hoặc ngại thay đổi? Buffett 
cho rằng có ba lý do: 


® Lý do thứ 1: Hầu hết các nhà quản lí không thể kiểm soát tham 
vọng trong công việc của họ. Tham vọng này giống như người bị 
đói, cảm giác đói luôn thường trực trong họ, cứ nhìn thấy thức ăn là 
muốn nuốt thật nhanh, hành vi "ham hố" này của nhà quản lý 
thường thấy trong các vụ sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp 
khác. 


® Lý do thứ 2: Hầu hết các nhà quản lý thường so sánh với các 
công ty cùng ngành và khác ngành về tình trạng tồn đọng, doanh 
thu bán hàng và mức lương. Sự so sánh này sẽ dẫn đến "sự tham 
lam” của nhà quản lý. 


® Lý do thứ 3: Hầu hết các nhà quản lý đều quá tự tin. Với những 
nhà quản lý có hành vi hùa theo mùa quáng, sở dĩ họ không sẵn 
sàng thay đổi tình trạng hoạt động hiện tại là vì các chế độ hoạt 
động hiện hành của các doanh nghiệp này cũng vẫn có thể tạo ra 
được lợi nhuận, ngay cả nếu như có thấp hơn mức tiêu chuẩn trong 
cùng ngành thì họ cũng không muốn mạo hiểm thay đổi. 


® Nhà kinh doanh liệu có thể vượt qua được "Sự cám dỗ bắt 
chước” hay không 


Bắt chước trong giới kinh doanh là một "hành vi hùa theo" rất phổ 
biến, thậm chí, một số nhà quản lý không hề suy nghĩ mà đã vội mô 
phỏng theo người khác. Ví dụ, một công ty mới mở phải xây dựng 
chiến lược kinh doanh, họ sẽ tham khảo sách lược kinh doanh của 
một số công. ty khác trong cùng ngành. Nếu tìm thấy phương thức 
hoạt động của một số công ty gân giông nhau, giám đốc điều hành 
sẽ nghĩ răng, công ty của mình nêu có cùng một khuôn mẫu như thế 
thì chắc chắn cũng sẽ khả thi. Buffett đã chỉ ra rằng, sự thất bại của 
các công ty không hẳn là do sự tham lam, ngu dốt mà chính do sức 
mạnh áp đảo của "hành vi hùa theo” này tạo ra. 


Trong một bài phát biểu tại Đại học Notre Dame, Buffett đã cho sinh 
viên xem một danh sách gồm 37 ngân hàng thất bại trong đầu tư. 
Ông giải thích rằng, cho dù lượng giao dịch của thị trường chứng 
khoán New York tăng 15 lần, nhưng các tổ chức tài chính này vẫn 
thất bại. Người đứng đầu của các tổ chức tài chính này đều là 
những người có chỉ số IQ rất cao, họ đều siêng năng làm việc và 
cũng rất khao khát thành công. Vậy tại sao họ lại thất bại? Chỉ có 
một câu trả lời, đó là bởi họ không chịu tư duy mà mù quáng bắt 
chước làm theo nhau trong cùng một ngành nghà. 


Buffett có sự đánh giá cao đối với những nhà kinh doanh lý trí, trung 
thực với các cô đông và tránh được "sự hùa theo một cách mù 
quáng”. 


CEO của GEICO - John J.Byrne là một điển hình mà Buffet đã đánh 
giá tôt. Cuôi những năm 70 của thê kỷ 20, thị trường bảo hiêm Mỹ 


cạnh tranh khốc liệt, hầu hết thu nhập của các công ty bảo hiểm đều 
giảm sút, thậm chí bị lỗ vốn. Đề chiếm được thị phân, họ sẵn sàng 
chấp nhận phí bảo hiểm thấp hơn, nhưng Byrne từ chối việc chạy 
theo xu thế thị trường và vẫn giữ mức giá bảo hiểm của GEICO, 
cuối cùng đã được thị trường đền đáp xứng đáng. 


Là những nhà đầu tư bình thường, có thể chúng ta khó lòng thấy rõ 
được giá trị và hiệu quả của quản lý từ sự quản lý thường ngày của 
doanh nghiệp, nhưng khi các công ty đứng trước sự lựa chọn thì 
quyết sách của nhà quản lý lại cung cấp cho chúng ta những thông 
tin hữu ích để đánh giá, qua đó chúng ta có thể phân biệt những 
nhà quản lý đáng tin cậy và những nhà quản lý làm người khác phải 
thất vọng. 


Buffett tin rằng, một trong những tố chất quan trọng nhất của nhà 
quản lý là có thể chống lại sức mạnh của các "hành vi hùa theo" của 
các doanh nghiệp, luôn giữ suy nghĩ độc lập, người quản lý như vậy 
mới đáng tin cậy. 


Đầu tư thành công về bản chất là kết quả của sự suy nghĩ độc lập. 
Point 
-.-4l6vG-7 


Quyết sách đầu tư đều do con người đưa ra, mà đã là con người thì 
đều có thể phạm sai lầm, việc các nhà đầu tư hùa theo nhau một 
cách mù quáng chắc chắn không phải là một việc khôn ngoan, các 
vụ đầu tư của Buffett không bao giờ dựa theo ý kiến, quan điểm của 
số đông, đó là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành 
công của ông. 


Doanh nghiệp không muốn thích ứng với thay đổi nhanh chóng của 
xã hội vì ba lý do chính: 


® Lý do 1: Hầu hết các nhà quản lý không thể kiểm soát tham vọng 
trong công việc của họ. 


e Lý do 2: Hầu hết các nhà quản lý thường so sánh các công ty 
cùng ngành và khác ngành về tình trạng tồn đọng, doanh thu bán 
hàng và mức lương. 


® Lý do 3: Hầu hết các nhà quản lý đều quá tự tin. 
Lời khuyên từ Buffett: 
-.9l93o-8 


Không có bất kỳ thời điểm phù hợp nào để buông tay đối với các 
công ty tôt. 


Chương 3CHIÉN LƯỢC ĐÀU 
TƯ TẬP TRUNG CUÚA BUFFETT 


--kbq9-5 


Bất kỳ ai hiểu về Buffett thì đều biết rằng, hãng Berkshire Hathaway 
của ông có. số lượng tài sản tài chính lớn, nhưng số lượng công ty 
niêm yết nắm giữ rất hạn chế, và mỗi công ty đều nắm giữ số tài 
sản đầu tư tuyệt đối là rất lớn. Buffett đánh giá cao sách lược đầu tư 
"phân tán tương đối, tập trung tuyệt đối". Đầu tư tập trung là một 
sách lược đầu tư cực kỳ đơn giản, là một hình thức đầu tư khác với 
đầu tư kiểu tổ hợp. Tuy nhiên, nêu sử dụng đúng cách, nó có thể 
vượt xa so với các quỹ chỉ số, mang lại vô số lợi nhuận cho nhà đầu 
tư. 


1Đặt trứng vào cùng một giỏ và 
chú ý đến nó 
--igrmb-6 


"Thị trường chứng khoán có rủi ro, mọi người phải thận trọng!" Bất 
kể một nhà đầu tư nào khi bắt đầu bước chân vào thị trường chứng 
khoán đều trải qua bài giảng về rủi ro đó. Tuy nhiên, số tiền thu 
được đáng thèm muốn từ thị trường chứng khoán vẫn khiến cho 
nhiều nhà đầu tư ồ ạt bước chân vào thị trường này. 


Nhiều nhà đầu tư, bất kể là nhà đầu tư có tổ chức hay đa số các 
nhà đầu tư vừa và nhỏ đều nhận thức được nguy cơ rất lớn của đầu 
tư chứng khoán, do đó, trong việc theo đuổi thu nhập từ đầu tư, họ 
đều luôn cố gắng phân tán rủi ro đầu tư. 


Đa dạng hóa đầu tư trong suy nghĩ của nhiều người là một ý tưởng 
tốt, cũng nhận được sự hoan nghênh của các nhà đầu tư, họ cho 
rằng, nên đặt tất cả trứng của họ trong các giỏ khác nhau, như thế 
mới bảo đảm, thậm chí cố vấn của Buffett - Graham cũng có quan 
điểm này. Tuy nhiên, Buffett có quan điểm độc đáo của riêng của 
mình: Năng lượng của một người là có hạn, vì vậy so với việc phải 
trông coi nhiều giỏ trứng cùng lúc thì thà đặt chúng vào một giỏ lớn, 
sau đó cần thận chú ý còn hơn. 


Như việc mua cổ phiếu, việc mua cổ phiếu mà mình không hiểu rõ 
với ý tưởng đa dạng hóa rủi ro là rất ngu ngốc. So với việc đem tiền 
của mình để đầu tư vào cổ phiếu mà mình không hiểu, thì thà rằng 
đem nó đầu tư vào cổ phiếu mà mình nắm rõ, như thế bạn có thể 
tập trung thời gian và sức lực để chú ý đến tài sản của mình hơn. 


Trong cộng đồng đầu tư lưu hành "Quy tắc hai tám", tức là 80% số 
tiên thu được có xuât phát điêm từ 20% đâu tư. Buffett cũng nghĩ - 
như vậy, do đó, phân lớn tài sản của ông thu được từ một vài loại cô 


phiếu, ông phản đối mạnh mẽ việc đa dạng hóa đầu tư, ông nói: 
"Đầu tư phân tán là cách tự bảo vệ mình của những người không 
biết gì. Đối với những người hiểu những gì họ đang làm thì đa dạng 
hóa đầu tư là vô nghĩa". 


Sách lược đầu tư của Graham từng yêu cầu danh mục đầu tư phải 
có hơn 100 loại cổ phiếu, Buffett đã từng theo quan điểm này của 
thầy giáo, nhưng sau này, ông nhận thấy danh mục đầu tư của mình 
chẳng khác nào một "cửa hàng tạp hóa", không thể gọi đó là một 
danh mục đầu tư đa dạng, càng không thể nói đến sự quản lý hiệu 
quả đối với cổ phiếu đang nắm giữ. 


Vì thế, Buffett sau đó áp dụng các lý thuyết đầu tư tập trung của 
Fisher và Munger, ông cũng đi sâu vào tìm hiêu vê các doanh 
nghiệp mà mình muôn đâu tư thông qua nhiêu cách khác nhau. 


Fisher cho rằng, các nhà đầu tư, để tránh nguy cơ làm vỡ "trứng", 
thường sẽ để trứng trong các giỏ khác nhau, nhưng kết quả cuối 
cùng thường là phân lớn trứng trong các giỏ đều bị vỡ và các nhà 
đầu tư không thể chăm sóc tốt cho tất cả trứng trong tất cả các giỏ. 
Ông cho rằng, nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào lý thuyết đa dạng 
hóa đầu tư, kết quả là họ không biết gì về công ty mà họ đầu tư, 
hoặc hiểu nhưng rất ít. 


Buffett rất tin tưởng vào lý thuyết đầu tư tập trung, phần lớn tiền đầu 
tư của ông chỉ tập trung vào một vài loại cổ phiếu mà ông có sự 
hiểu biết rõ về nó, và nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian rất dài, 
như vậy, ông có thể xem xét cẩn thận mức độ cần thiết của một số 
hoạt động đầu tư nào đó. 


Buffett tin chắc rằng, ông có một tinh thần chăm chỉ và có trách 
nhiệm khi xem xét hai vấn đề quan trọng là đầu tư vào những gì và 
đầu tư với giá như thế nào, nhờ đó làm giảm rủi ro đầu tư. Nói cách 
khác, chiến lược đầu tư này giúp ông có thời gian và sức lực để 
sàng lọc các doanh nghiệp xuất sắc với giá hợp lý để đầu tư, do đó 
làm giảm nguy cơ thiệt hại. 


Chính chiến lược đầu tư tập trung này đã giúp cho Buffett chỉ nhờ 
vào đâu tư cô phiêu mà đã có thê liên tục đứng đâu danh sách tỉ 
phú trên thê giới. 

Point 

-.4l6vG-7 

Thay vì đem tài sản của mình giao cho một số người không có kinh 
nghiệm kinh doanh, thì thà răng mang chúng cho một người hiêu 


biết, công việc mà bạn cần làm chỉ là giám sát mà thôi, đầu tư 
chứng khoán chính là như vậy. 


Đặt tất cả trứng vào một giỏ và chú ý đến nó còn hơn là đặt 
trong các giỏ khác nhau 

2wjytj-53 

Cho vào một giỏ bảo quản tốt, không cần lo lắng 

2)y91fh-53-1 


Cho vào các giỏ khác nhau, lúc nào cũng phải lo lắng bận rộn 


Lời khuyên từ Buffet: 
-9I93o-8 


Phải lượng sức mà làm. Bạn cần phải tìm ra được lợi thế trong cuộc 
sống cũng như trong việc đầu tư, bất cứ khi nào cơ hội đến, đều có 
thể tận dụng được ngay lợi thế của riêng mình, và bạn có thể dồn 
toàn tâm toàn lực cho nó. 


2Từ bỏ việc đa dạng hóa đâu tư 


--igrmb-6 


Buffett theo đuôi nguyên tắc đầu tư "ít mà chất lượng", ông chủ 
trương chỉ đầu tư vào công ty thực sự quen thuộc chứ không đầu tư 
đa dạng. Ông cho rằng, khi đa dạng hóa đầu tư thì nhà đầu tư 
không hoàn toàn hiểu được về đối tượng đầu tư, và biện pháp bảo 
vệ sẽ chỉ mang tính chất ứng phó bắt đắc dĩ. Khái niệm đầu tư này 
của Buffett bắt nguồn từ Fisher. 


Fisher là một nhà đầu tư nồi tiếng, ông đã từng nói mình chỉ thích 
đầu tư trong một số công ty nôi bật và có sự hiểu biết rõ ràng, chứ 
không muốn đầu tư vào nhiều công ty mà mình không hiểu, bởi việc 
đa dạng hóa đầu tư mặc dù có thể giúp phân tán rủi ro, nhưng đồng 
thời cũng khiến cho lợi ích bị chia sẻ. Nếu trong tay nắm giữ quá 
nhiều cổ phiếu thì sẽ không có thời gian và tinh lực đề tìm hiểu và 
nghiên cứu kĩ về các công ty niêm yết. Rủi ro thực sự của đầu tư là 
đầu tư quá ít vào các công ty quen thuộc và đầu tư quá nhiều vào 
công ty lạ. Theo lý thuyết của Fisher, vội vàng mua vào thứ mà ta 
không hiểu biết kĩ lưỡng, thì rủi ro có thể lớn hơn so với đầu tư một 
cách có chừng mực. 


Fisher là người có sở trường về phát hiện cổ phiếu có khả năng 
tăng trưởng, và được biết đến như là "cha đẻ của cổ phiếu tăng 
trưởng". Ông đã viết trong Cổ phiếu phổ thông và lợi nhuận phi 
thường (Common Stocks and Uncommon Profits) rằng: "Nhiều nhà 
đầu tư - đương nhiên là còn có cả một số nhà tư vấn - không ý thức 
được rằng, mua cổ phiếu của công ty mà họ không hiểu gì vê nó 
còn nguy hiểm hơn là sự thiếu đa dạng trong đầu tư". Nhiều năm về 
sau, ngay cả khi đã về già, nhà đầu tư đại tài của Wall Street vẫn 
không quên nhắn mạnh với những người trẻ tuôi: "Đề tìm ra được 
các cổ phiếu tốt nhất là một việc vô cùng khó khăn, nếu dễ dàng thì. 
chẳng lẽ ai cũng có thể trở thành những huyền thoại trong đầu tư cổ 
phiếu? Trong trường hợp bình thường, tôi muốn mua cổ phiếu tốt 


nhất, nếu không thà tôi không mua còn hơn." Fisher giới hạn số 
lượng chủng loại cổ phiếu của mình dưới 10 công ty, trong đó 75% 
đầu tư tập trung vào 3-4 công ty. Qua điều này, Fisher muốn nói với 
các nhà đầu tư rằng, với kiến thức và kinh nghiệm có hạn, thì việc 
lựa chọn cổ phiếu bừa bãi trong phạm vi rộng, không bằng chọn 
một vài loại cổ phiếu mà mình biết rõ và tin tưởng về nó. 


Lý thuyết kinh tế học vĩ mô của John Maynard Keynes cũng ảnh 
hưởng sâu sắc đến Buffett và ông cũng đánh giá cao chiến lược lựa 
chọn cổ phiếu "ít mà chất lượng". Trong thư gửi một người bạn vào 
năm 1934, Keynes cho biết: "Theo dòng chảy của thời gian, tôi ngày 
càng tin rằng cách đầu tư đúng đắn nhất là bỏ ra một số tiền lớn 
đầu tư vào doanh nghiệp mà mình hiểu và hoàn toàn tin tưởng, việc 
phân tán một phần lớn của quỹ đầu tư vào những doanh nghiệp mà 
mình không biết gì hoặc không có sự tin tưởng để có thể giới hạn 
rủi ro là một khái niệm hoàn toàn sai lầm. Kiến thức và kinh nghiệm 
của một người là có hạn, tôi hiễm khi tìm thấy trên thị trường cùng 
một lúc có hơn ba doanh nghiệp khiến tôi có thể đặt niềm tin sâu 
sắc vào đó". 


Cả Keynes và Fisher đều không chọn cách đầu tư đa dạng. Buffett 
đã học hỏi được kinh nghiệm từ hai bậc thầy này và áp dụng một 
cách linh hoạt, ông đã có một sự so sánh: "Đầu tư đa dạng giống 
như con thuyền Noah, mỗi loài động vật chỉ được mang hai con lên 
tàu, kết quả cuối cùng là nó trở thành một sở thú. Mặc dù nguy cơ 
trong đầu tư giảm đi, nhưng đồng thời với đó là năng suất sẽ thấp 
đi, vì thế đây không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất." 


Point 
e.4|l6v6G-7 


Nếu một công ty mà đa dạng hóa quá thì sẽ làm cho ngành nghề 
chủ đạo kém phát triển, do đó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của 
doanh nghiệp, thậm chí gây ra sự sụp đồ của công ty. Đầu tư chứng 
khoán chẳng phải cũng thế sao? Nếu theo đuổi sự đa dạng và lợi 
nhuận trung bình, chẳng thà mua các quỹ chỉ số (ETF) còn hơn. 


-.w99gs-55 

1. Fisher đầu tư tập trung 75% vốn ở 3 - 4 công ty. 

z.2dn3w-55-†1 

2. Keynes hiếm khi tìm thấy trên thị trường cùng một lúc có hơn ba 
công ty làm mình thây hài lòng. 

Lời khuyên từ Buffett: 

-9I93o-8 


Nhà đầu tư nên như Mark Twain gợi ý, đặt tất cả trứng vào một giỏ 
và sau đó trông coi nó một cách cân thận. 


3Tối ưu hóa danh mục đâu tư 


-igrmb-6 


Buffett có trong tay hàng trăm tỉ, nhưng số lượng cổ phiếu mà ông 
nắm giữ chỉ có 45 loại, thậm chí danh mục đầu tư của ông còn 
khiến người ta kinh ngạc hơn, với 90% tổng mức đầu tư tập trung 
vào không đến 10 loại cổ phiếu. Về vấn đề này, người trong ngành 
dường như không ngạc nhiên: "Điều này là phù hợp với triết lý đầu 
tư của Buffett, tại sao không bỏ tiền đầu tư vào các đối tượng có 
triển vọng nhất?" 


Buffett có những lời khuyên sau đây với các nhà đầu tư: "Nhà đầu 
tư cần phải nắm chắc các cổ phiếu trong tay mình, và nên tuân thủ 
nguyên tắc nắm giữ lâu dài, không nên có suy nghĩ nóng vội, thích 
thay đổi, hôm nay thấy cổ phiếu này tốt, ngày mai lại thấy cổ phiếu 
khác tốt, suốt ngày mua đi bán lại, đây là hành vi rất không sáng 
suốt, nhưng giới chứng khoán lại tương đối thích kiểu khách hàng 
"chất lượng" này!" 


Buffett cho rằng, miễn là các nhà đầu tư tìm được công ty mà mình 
hiệu rõ, chât lượng tôt nhât, nguy cơ thâp nhật, thì có thê đưa ra 
những quyêt định táo bạo. 


Nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có thể tìm thấy được 
năm đến mười công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn và giá cổ phiếu 
hợp lý, cũng như có thể tìm hiểu được tình hình kinh tế của doanh 
nghiệp, thì đối với bạn, cách đầu tư truyền thống đa dạng hóa là vô 
nghĩa, thậm chí nó còn có thể làm tổn thất thành quả đầu tư của 
bạn và làm tăng rủi ro đầu tư. 


Đề mở rộng thu nhập từ đầu tư, thì cách tốt nhất để giảm rủi ro đầu 
tư là tối ưu hoá danh mục đầu tư. Đề tối ưu hóa danh mục đầu tư, 

công ty Berkshire Hathaway đã mua một số lượng lớn cổ phiếu của 
"Washington Post". Năm 1973, Buffett đầu tư vào đó 10 triệu đô-la; 


đến năm 1977, số tiền đầu tư tăng lên đến 30 triệu đô-la. Sau đó, 
Buffett tin rằng, ngành công nghiệp quảng cáo, tin tức và xuất bản 
có một không gian rộng lớn để phát triển. Do đó, vào năm 1986, ông 
dồn quy mô đầu tư lớn tập trung vào cổ phiếu của American 
Broadcasting Company (ABC). 


Năm 1987, giá trị cổ phiếu mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ là 
hơn hai tỷ đô la, nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn đó là 
con số 2 tỷ đô-la cổ phiếu này chỉ xuất phát từ ba công ty, cụ thể là 
1 tỷ đô-la của ABC, 750 triệu đô-la của GEICO, và 323 triệu đô-la 
của Washington Post. Đây thực sự là một kỳ tích trên thế giới! Trên 
thế giới chưa có Buffett thứ hai - đầu tư 2 tỷ đô-la tập trung trong ba 
loại cổ phiếu. 

Năm 1988, Buffett đã có một "trận chiến" đẹp. Trước tiên, ông mua 
14 triệu cổ phiếu của Coca-Cola; cuối năm, số tiền đầu tư của ông 
trong Công ty Coca-Cola tăng đến 592 triệu đô-la; tiếp năm sau, đầu 
tư tiếp tục tăng lên hơn 1 tỷ đô-la Mỹ. 


Hành động táo bạo trên mang lại cho Buffetf lợi nhuận cao. Đến 
cuối năm 1989, trong danh sách thu nhập của công ty Coca-Cola, 
thu nhập của Berkshire Hathaway lên đến 780 triệu đô-la. Trong 
danh mục đầu tư cổ phiếu phổ thông của Berkshire, hàng tiêu dùng 
hàng ngày chiếm hơn 50%. 


Sở dĩ Buffett có thể quản lý thành công danh mục đầu tư của 
Berkshire là bởi khả năng duy trì nguyên trạng. Trong khi hầu hết 
các nhà đầu tư bị cám dỗ, và liên tục leo vào rồi leo ra thị trường 
chứng khoán, thì Buffett lại "ngồi yên" quan sát tình thế một cách lí 
trí, dùng "tĩnh" để ứng phó với "động". 


Buffett thường nói, mua cổ phiếu của một công ty hàng đầu và sau 
đó giữ lại, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cả ngày bận rộn với 
những cổ phiếu không ra gì. Buffett chỉ quan tâm đến cổ phiếu tốt, 
trong khi những công ty làm ăn không tốt thì chỉ biết dựa vào sự 
tăng giảm của thị trường cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội. 


Có rất nhiều nhà đầu tư nếu một ngày mà không giao dịch thì cảm 
thấy không thoải mái, còn Buffett thì lại có thể cả năm không động 
đến cổ phiếu. 


Sự thật chứng minh rằng, thành công của Buffett được xây dựng _ 
trên một khoản đâu tư thành công lớn, vì vậy ông cảnh báo răng: Đê 
tránh rủi ro và đê có được thêm thu nhập, thì việc tôi ưu hóa danh 
mục đâu tư và kiên nhân năm giữ là rât cân thiệt. 

Point 

--4l6vG-7 


Mặc dù Buffett chỉ giữ khoảng chục loại cổ phiếu, nhưng số tiền đầu 
tư mỗi loại rất lớn và tương đối tập trung, đây có thể xem là hành vi 
nắm giữ cổ phiếu tập trung tuyệt đối, chiến lược này mang lại cho 
Buffett lợi nhuận khổng lồ. 

Cổ phần của Berkshire trong năm 1987 

Hơn 2 tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư. Trong đó đầu tư 1 tỷ đô la cho 
ABC, 750 triệu đô la Mỹ cho GEICO và 323 triệu đô la cho 
Washington Post. 


„enxt-56 


Lời khuyên từ Buffett: 


.9I93o-8 


Dường như án binh bất động, không làm bất cứ điều gì là phong 
cách đâu tư phù hợp của chúng tôi. 


4Đừng tìm cách đa dạng hóa 
rủi ro 
--igrmb-6 


Trong những năm 80 của thế kỷ 20, một chiến lược đầu tư gọi là 
"Bảo hiểm danh mục đầu tư" được lưu hành rộng rãi trong giới đầu 
tư. Chiến lược đầu tư này là một dự án danh mục đầu tư, luôn luôn 
duy trì sự cân bằng giữa tài sản có nguy cơ cao và các tài sản rủi ro 
thấp để đảm bảo rằng thu nhập sẽ không giảm xuống dưới tiêu 
chuẩn tối thiểu được xác định trước. Giá trị danh mục đầu tư của 
nhà đầu tư giảm, chính là vì chuyển tiền từ tài sản có rủi ro cao (cổ 
phiếu) xuống tài sản có rủi ro thấp (trái phiếu hoặc tiền mặt). Ngược 
lại, giá trị của danh mục đầu tư gia tăng là do chuyển tiền từ tài sản 
có rủi ro thấp lên tài sản có rủi ro cao, việc chuyển đổi giữa các 
chứng khoán có tổng giá trị lớn không hề dễ dàng, nên các nhà đầu 
tư coi chỉ số cổ phiếu là phương pháp bảo lãnh chứng khoán có giá 
trị. 


Buffett rất ghét cách làm "phân cấp" rủi ro này. Ông cho rằng, khi 
các nhà đầu tư không biết họ đang làm những gì thì mới gọi là rủi 
ro. Đối với một nhà đầu tư lý trí thì việc lựa chọn công ty tốt nhất và 
từ bỏ những công ty khác, gần như là một việc hoàn toàn tự nhiên. 


Có nhiều tổ chức và cá nhân khi muốn đa dạng hóa rủi ro trong đầu 
tư, đã hướng sự chú ý vào các sản phẩm tài chính rủi ro cao, điều 
này thực sự làm Buffett lo lắng, bởi tiền bảo lãnh cần thiết để mua 
không cao thường thu hút được một số con bạc đầu tư, với hy vọng 
sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn. Tâm lý ngắn hạn 
này chính là nguyên nhân giúp các cổ phiếu giá thấp, casino và xổ 
số có thê tồn tại. Cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới là 
kết quả của sự phát triển quá độ của nền tài chính Mỹ. Đề tránh 
những ảo tưởng sai lạc về "bảo hiểm danh mục đầu tư", Buffett yêu 
cầu các nhà đầu tư hãy cố gắng đừng theo cách nghĩ sau: Một nông 


dân sau khi mua trang trại, phát hiện giá đất nông nghiệp ở gần đây 
đang giảm giá, vì vậy ông đã bán đi mảnh đất mới mua của mình. 
Điều này. cũng giống như một nhà đầu tư chỉ vì thấy giao dịch gần 
đây bị giảm mà vội bán ra chứng khoán của mình, hoặc do một sự 
đột biến giá giao dịch mà mua vào cổ phiếu. Bạn hãy thử nghĩ xem, 
dù cho có mua tất cả các cổ phiếu của toàn bộ các công ty trên thị 
trường đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi những ảnh hưởng bởi 
SỰ SỤP đỗ của thị trường chứng khoán, vậy lẽ nào mua vài trăm cổ 
phiếu thì có thể làm được điều đó hay sao? 


Trên thực tế, để tránh rủi ro, nhà đầu tư đã mua vào nhiều loại cỗ 
phiêu khác nhau, coi như là một cách "bảo hiệm”. Theo Buffett, cách 
làm này là không khôn ngoan, ông cảnh báo chúng ta bằng kinh 
nghiệm thành công của mình là không nên thử phân tán rủi ro. 
Point 

--4l6vG-7 

Chỉ sỐ chứng khoán tương lai là một công cụ thường được một số 
nhà đâu tư sử dụng đề nhằm phân tán rủi ro, nhưng cách làm này 
không phù hợp đôi với các nhà đâu tư nhỏ và vừa, vì đông thời với 
việc tương đương với đòn bây giúp theo đuôi năng suật cao, thì nó 
cũng làm tăng nguy cơ rủi ro. 

Phân loại của tương lai 

Tương lai chia thành: 


Hàng hóa tương lai: Đậu nành, dầu, vàng, đồng, nhôm, kẽm. 


Tài chính tương lai: Chỉ số chứng khoán tương lai, ngoại hối tương 
lai, lãi suât tương lai. 


Phái sinh tương lai: Tương lai và các tùy chọn, thời tiết tương lai, và 
thảm họa tương lai (chưa xảy ra). 


Lời khuyên từ Buffett: 


.9I93o-8 


Phải mắt 20 năm để có được danh tiếng tốt, nhưng để tiêu diệt nó 
thì chỉ cần 5 phút là đủ! Nếu bạn hiểu được điều này, thì những việc 
bạn làm được bây giờ sẽ khác so với trước kia. 


5Tập trung đầu tư vào một sô 
công ty töt 


-igrmb-6 


Sự khác biệt duy nhất giữa Buffett và các nhà đầu tư khác là giữa 
hàng ngàn công ty, ông tìm thây một vài công ty xuât sắc hơn hắn 
và thu được lợi nhuận cao hơn so với mức kinh doanh nói chung. 


Các lĩnh vực đầu tư luôn chứa đựng đầy thách thức và không thể 
đoán trước. Mối quan tâm lớn nhất của tất cả các nhà đầu tư là làm 
thế nào để tìm được những cổ phiếu mang lại lợi ích thực sự cho 
mình từ các con số và thông tin. Tuy Buffett đã nhiều lần tuyên bố 
rằng, phương pháp đầu tư của mình không có gì bí mật, nhưng mọi 
người lại luôn xem đó là những lời khiêm tốn. Trên thực tế, chiến 
lược đầu tư của Buffett thực sự là không có gì bí mật cả. 


Buffett tin rằng, mỗi cổ phiếu là đại diện cho cả doanh nghiệp, nhà 
quản lý, sản phẩm và thị trường. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên 
vội vã đưa ra quyết định trong trường hợp không hiểu gì về các 
doanh nghiệp được đại diện bởi cổ phiếu, bởi kết quả của việc làm 
này cực kỳ nguy hiểm. 


Trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ 
lưỡng về doanh nghiệp mà nó đại diện, chẳng hạn như chế độ hoạt 
động của doanh nghiệp này có đơn giản không? Nó có lịch sử hoạt 
động lâu dài không? Có triển vọng lâu dài không? Những vấn đề 
này nên được xem xét cần thận. Luôn có rất nhiều các doanh 
nghiệp niêm yết cổ phiếu trên thị trường, nhưng các doanh nghiệp 
thực sự thành công thì chỉ là số ít. 


Buffett cho rằng: "Nhà đầu tư cần phải có một sự hiểu biết toàn diện 
vê sự phát triên của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai, đó là cách duy nhât đề giảm thiêu khả năng phạm sai lâm. Nêu 


bạn đã sẵn sàng để mua cổ phiếu IBM, bạn nên biết công ty bắt đầu 
việc kinh doanh từ việc sản xuất thẻ đục lỗ cho máy tính, sau đó là 
băng từ (băng cassette), tiếp đó mới bước vào lĩnh vực máy tính. 
Mặc dù trong ngành sản xuất máy tính kích thước và cấu hình lớn 
thì IBM luôn được xếp vào hàng "ông lớn", nhưng trong lĩnh vực sản 
xuất máy tính cá nhân thì lại bị các đối thủ vượt lên... Chỉ khi hiểu 
được lịch sử của công ty, mới có thể giúp bạn có được một đánh giá 
khách quan về sự phát triển trong tương lai của nó." 


"Nhà đầu tư thường cảm thấy sợ hãi trước các báo cáo được thực 
hiện bởi nhân viên tài chính chuyên nghiệp; trước những thông tin 
không đồng nhất, họ không biết bắt đầu từ đâu. Dù phức tạp như 
thế nào, thì điểm mà bạn cần phải đặc biệt chú ý là lợi nhuận của 
doanh nghiệp phải là lợi nhuận tiền mặt, điều này rất dễ dàng để 
quan sát được." 


Ngoài ra, Buffett còn cho rằng: Các chủ doanh nghiệp phải là một 
tập thể thông minh, đó là cách duy nhất để đạt được các mục tiêu 
quản lý, công ty cần phải đảm bảo an toàn thông qua hệ thống điều 
hành có hiệu quả. Trong thực tế, nếu một doanh nghiệp được điều 
hành bởi các thiên tài thì rất nguy hiểm. Bắt kỳ một nhà điều hành 
nào cũng phải nghĩ đến sự phát triển của doanh nghiệp một vài năm 
sau, trong khi những thiên tài thì thường làm việc theo ý thích, vì 
vậy ít khi họ làm được điều này. 


Tương tự như vậy, ý định của người sở hữu doanh nghiệp thực 
hiện dựa trên các hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý doanh 
nghiệp. Nếu chủ doanh nghiệp làm trái với mong muốn của các cổ 
đông, họ sẽ sớm bị phát hiện ra. Nếu điều này xảy ra, thì với các 
nhà đầu tư, lựa chọn tốt nhất là tránh xa công ty đó. Buffett cho 
rằng, là một nhà kinh doanh, cỗ đông là đối tác chứ không phải là 
đôi thủ. 


Buffett thường không thích những doanh nghiệp lớn chỉ biết tham 
lam vơ vét, cũng như những doanh nghiệp nhìn bề ngoài thì có vẻ 
làm ăn rất có triển vọng; mặc dù người ta thường cho rằng những 
doanh nghiệp lớn thì sẽ có năng lực tăng trưởng lợi nhuận rất khả 
quan, song quan điểm của Buffett thì lại khác: "Chỉ khi thực sự hiểu 


rõ về tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp thì tôi mới hành 
động." 


Buffett rất hiểu một thực tế rằng: Một doanh nghiệp, chỉ cần lượng 
hàng tồn ít thì tính quay vòng của tài sản sẽ cao. Các công ty bắt 
buộc phải có một lượng ít vốn đầu tư mang tính bắt buộc, mặc dù 
có nhiều công ty tăng trưởng cao cần đầu tư một lượng vốn lớn 
trong quá trình phát triển, nhưng đây không phải là một điều tốt cho 
đa số các cổ đông, vì lợi nhuận cao được bắt nguồn từ sự quay 
vòng nhanh của vốn. 


Tại sao lại nói như vậy? Theo Buffett, làm thế nào để sử dụng tài 
sản chính và nguồn lực của công ty là điều mà tất cả cổ đông phải 
xem xét. Cho dù cô đông có thể không giải quyết được hiệu quả vấn 
đề này, nhưng ít nhất họ cũng cần phải có một cơ hội để bày tỏ 
nguyện vọng, mong muốn. của mình, bởi nếu nhà kinh doanh hoàn 
toàn đứng ra quyết định về vấn đề này, thì rõ ràng quyết định đó là 
không đáng tin cậy. 


Theo quan điểm của Buffett, công ty tốt nhất phải có tốc độ tăng 
trưởng nỗi bật, nhưng chỉ có một lượng nhỏ vốn đầu tư, doanh 
nghiệp như vậy sẽ có không gian phát triển rộng mở hơn. Các nhà 
đầu tư đang tìm kiếm không chỉ là một cổ phiếu có lợi nhuận, mà 
còn phải là một công ty làm bạn yên tâm và có tiềm năng phát triển. 
Chỉ khi nắm giữ được những điều kiện cơ bản, thì bạn mới có thể 
giống như Buffett "Đút tay vào túi và sống một cuộc sống đơn giản". 


Point 
-.4l6v6G-7 


Nếu bạn biết chút ít về đầu tư và hiểu được tình hình kinh doanh 
của doanh nghiệp, vậy thì sau đó bạn có thể chọn năm đến mười 
công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn và giá cả phải chăng, đầu tư 
đa dạng như vậy theo quan điểm truyền thống sẽ là vô nghĩa đối với 
bạn. 


Buffett dạy cho bạn cách tìm hiểu về các doanh nghiệp: 
4n4i-59 


Có một sự hiểu biết toàn diện đối với sự phát triển trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. 


--drp40-59-1 


Chú ý đến các báo cáo tài chính: Lợi nhuận trong báo cáo phải là lợi 
nhuận tiên mặt. 


=⁄u1k9n-59-2 


Hãy chú ý đến các chủ doanh nghiệp: Họ phải là người thông minh, 
sáng suôi. 


+ne4i1-59-3 


Quan tâm tới lượng hàng tồn kho và vốn: Hàng tồn kho ít, tài sản 
doanh thu cao. 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Trước khi đánh giá một cổ phiếu, nhất định phải tìm hiểu về công ty 
trước. 


6Nắm quân bài đẹp và đánh 
một cách dứt khoát 


-igrmb-6 


Vì số loại cỗ phiếu đầu tư tập trung ít nên điều quan trọng nhất trong 
việc áp dụng phương pháp này là tính toán tỉ lệ xác suất thành công 
khi đầu tư tập trung. Một khi phán đoán sai, có thể dễ dàng dẫn đến 
tồn thất lớn. Buffett hiểu rõ được điều này, vì thế tiền đề cho các 

đầu tư của ông là tính chính xác trong những tính toán tỉ lệ xác suất. 


"Tôi rất coi trọng sự chính xác, chỉ cần thây được sự chính xác thì 
các yêu tô khác không là vân đê gì với tôi, và dùng một phân của 
giá trị đê mua chứng khoán thì không phải là rủi ro." 


Buffett cho rằng, cơ hội đầu tư lớn đến từ một công ty tốt thường sẽ 
bị môi trường làm ảnh hưởng, do đó, sẽ dẫn đến việc cổ phiếu của 
công ty này bị đánh giá thấp, nói một cách đơn giản, bạn đặt cược 
rằng tại thời điểm này, khả năng sẽ có một lợi nhuận đáng kẻ, thế 
nhưng những người khác thì lại không dám đặt cược trong cùng 
một hướng với bạn, lúc này, việc đặt cược của bạn có thể đem lại 
cho bạn rất nhiều tiền. Charlie Munger so sánh đầu tư tập trung như 
"khi xác suất thành công cao nhất thì đặt cược”, ông nói: "Con 
người không thể biết được tất cả mọi thứ, nhưng khi nỗ lực tìm hiểu 
thì bằng cách sàng lọc một số lượng lớn các cơ hội, họ chắc chắn 
sẽ tìm thấy được một cơ hội tốt. Những người thông minh sẽ tự cho 
mình một cơ hội để đặt cược, khi xác suất thành công cao, họ sẽ 
cược lớn, ngoài ra không làm bất cứ điều gì khác, mọi thứ chỉ đơn 
giản vậy thôi." 


Buffett cho biết: "Đối với từng khoản đầu tư, bạn cần phải có lòng 
can đảm và tự tin đem hơn 10% trở lên giá trị tài sản ròng của mình 
đầu tư vào nó". Ông cho biết danh mục đầu tư lý tưởng là không 
nên có hơn 10 loại cổ phiếu, bởi mỗi khoản đầu tư chứng khoán 


đều ít nhất là 10%, nhưng đầu tư tập trung không phải là đem vốn 
riêng của mình chia đều thành mười phần bằng nhau để mua vào 
mười loại cổ phiếu một cách đơn giản như vậy. Mặc dù trong đầu tư 
tập trung, tất cả các cổ phiếu mua vào đều là loại cổ phiếu có xác 
suất thu lợi cao, nhưng luôn có một số cổ phiếu có lợi nhuận chắc 
chắn cao hơn so với các cổ phiếu còn lại, đòi hỏi "Khi tình hình 
trước mắt chắc chắn mang lại lợi ích cho chúng ta, thì đặt cược 
lớn”, Munger giải thích câu này: "Từ các quân bài, bạn phải giữ lấy 
một quân có lợi cho mình, và đặt cược lớn cho nó”. 


Khi Buffett mua cổ phiếu American Express vào năm 1963, ông đã 
áp dụng quy tắc này. Vào những năm 50, 60 của thế kỷ XX, Buffett 
là một nhân viên phục vụ tại công ty đối tác ở Omaha. Năm 1963, 
cơ hội đến, do vụ dầu salad, giá cổ phiếu của American Express từ 
65 đô-la giảm xuống còn 35 đô-la, khi đó mọi người cho rằng, Công 
ty Express phải chịu trách nhiệm cho hàng triệu hoá đơn kho bãi giả 
mạo. Buffett đem 40% tài sản của công ty hợp tác, tổng cộng 13 
triệu USD đầu tư vào cổ phiếu "giá hời" này, chiêm 5% cổ phần của 
American Express. Trong hai năm tiếp theo, giá cổ phiếu American 
Express tăng lên gấp ba lần, công ty đối tác của Buffett kiếm được 
lợi nhuận hơn 20 triệu đô-la Mỹ. 


Sở dĩ được tán tụng là "cao tay và táo bạo”, là vì Buffett dám đánh 
cược, hành động ấy chắc chắn không thể thực hiện được nếu suy 
nghĩ không minh mẫn, sáng suốt. Buffett đã từng nói: "Cần thận 
luôn rất tốt, bởi vì không ai đột nhiên có thể ngay lập tức thấy được 
xu hướng thực sự của thị trường chứng khoán. Năm phút trước giá 
cổ phiêu còn tăng mạnh, năm phút sau đã có thể giảm xuống ngay 
lập tức, về cơ bản là bạn không thể xác định được chính xác bước 
ngoặt của sự thay đổi này. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ sự đầu 
tư quy mô lớn nào, trước tiên bạn phải kiểm tra, khi đã hiểu rõ, hãy 
dần dần tăng cường đầu tư". Từ câu nói này, chúng ta có thể thấy 
rằng, ông rõ ràng là một nhà đầu tư nhanh nhạy, có lý trí, khi đã hiểu 
rõ về tình hình thị trường mới quyết định ra tay. 


Point 


œ.4l6v6-7 


Khi đầu tự vào cô phiếu, những cơ hội tuyệt vời không thường 
xuyên xuất hiện. Vì vậy, các nhà đâu tư nên sẵn sàng năm bất cơ 
hội đê tân công, như thê mới có thê có được chiên thăng quyêt 
định. 

Nắm giữ quân bài tốt, đặt cược lớn 

--u8pje-61 

Lời khuyên từ Buffett: 

-9I93o-8 


Không cần quan tâm một công ty trong năm tới sẽ kiếm được bao 
nhiêu, mà chỉ cần chú ý đến việc nó sẽ kiếm được bao nhiêu trong 
9-10 năm tới. 


7Kiêm soát số lượng cô phiêu 
năm giữ 
-igrmb-6 


Sự thành công của Buffett phần lớn do thực hiện chiến lược tập 
trung "ít mà chất lượng". Vậy trong thực tế, làm thế nào để sử dụng 
chiến lược này? Hãy chọn ra một cổ phiếu ít bị biến động thị trường 
trong dài hạn có mức thu nhập trên mức trung bình, đem hầu hết 
vốn đề đầu tư vào đó. Sau khi được lựa chọn, bắt kê giá ngắn hạn 
của thị trường biến động như thế nào, đều phải giữ ồn định để 
giành chiến thắng. Cuối cùng, mua số lượng cổ phiếu bao nhiêu 
được coi là tập trung? Theo Buffett, câu trả lời là mua 5 đến 10 cổ 
phiếu, thậm chí ít hơn. 


Buffett cho rằng, số cổ phiếu nắm trong tay không nên nhiều hơn 15 
loại, vượt qua giới hạn trên, không thể được coi là tập trung đầu tư. 
Đối với nhà đầu tư bình thường, đầu tư tập trung trong một số ít loại 
cỗ phiếu sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Nhà đầu tư vốn ít, tốt nhất là 
không nên tham gia vào đa dạng hóa đầu tư; nếu không, đa dạng: 
hóa đầu tư sẽ làm thu nhập giảm sút, quan trọng hơn, số lượng cổ 
phiếu quá nhiều, nhà đầu tư sẽ không thể chăm sóc tốt. Tinh lực 
của con người là hạn chế, với cùng một lượng thời gian, giữa việc 
nghiên cứu ba công ty và nghiên cứu hai mươi công ty thì những 
điều đạt được chắc chắn Sẽ CÓ giá trị khác nhau. Nếu nhà đầu tư 
nắm giữ quá nhiều loại cổ phiếu, thì kiến thức có được về công ty 
mà mình đang có cổ phần sẽ không chắc chắn, khiến cho danh mục 
đầu tư thiết kế và chỉ phí thống kê thêm phức tạp. Các nhà đầu tư 
trung bình thường mua 3 - 4 loại cổ phiếu là được. Khi đầu tư, thông 
qua phân tích công ty, nếu tin rằng giá trị cổ phiếu tốt, có thể mang 
lại lợi nhuận thì bạn có thể đầu tư tiền vào một hoặc một vài loại cỗ 
phiêu. 


Nếu Buffett áp dụng chiến lược đầu tư phân tán đang thịnh hành với 
danh mục: cô phiếu đang nắm giữ đa dạng khoảng 50 loại, giả sử 
mỗi loại cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ chiếm 2% tổng số vốn, thì 
mức thu nhập từ đa dạng hóa đầu tư là 20,1%, chỉ vượt 1.2% so với 
chỉ số S & P 500, như vậy về cơ bản kiểu đầu tư này không có lợi 
thế. 


Quan điểm đầu tư nhiều loại cổ phiếu khác nhau chỉ càng làm tăng 
nguy cơ rủi ro, giảm tỉ lệ lợi nhuận. Nếu các nhà đầu tư có thể nắm 
rõ được tình hình kinh tế của công ty, đầu tư vào một số ít công ty 
mà bạn biết có giá cả hợp lý, tiềm năng lợi nhuận lớn thì bạn sẽ có 
khả năng thu được lợi nhuận đầu tư càng lớn. Bất kể môi trường 
đầu tư thay đổi như thế nào, nếu tìm ra năm đến mười doanh 
nghiệp có khả năng cạnh tranh dài hạn và đầu tư tập trung, thì đó 
chính là sự lựa chọn đầu tư tốt nhất. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Chọn loại cổ phiếu tốt và quen thuộc, đầu tư tập trung không chỉ 
giúp bạn có được lợi nhuận cao, mà còn tránh được rủi ro. 


e Danh mục đầu tư năm 1996 của Berkshire Hathaway 


Kia Coca-cola 1298.9 
24.614.214 Daney - ln 


Mac 
48.000.000: |Gillette 600 
30.156.600 |McDonalds 1265.3 


1.727.765 Washington 
Ngân hàng 

7.291.418 Wolls 
Fargo 


10525 


Tám loại cổ phiếu chính được liệt kê trong bảng chiếm 87% giá trị 
thị trường- 17,75 tỷ đô-la năm 1996 của Berkshire Hathaway, tỷ lệ 
thu hồi đầu tư đạt 37,5% (2% tỉ lệ là chính xác, con số này để chỉ 
2% mức thu nhập của tổng vốn đầu tư, tức là = Mức thu nhập hàng 
năm x 2%). 


Lời khuyên từ Buffett: 


z:9I93o-8 


Tôi không bao giờ nghi ngờ chính mình, tôi không bao giờ nản lòng. 


8Tránh những doanh nghiệp 
khó đầu tư 


-igrmb-6 


Buffett cho rằng, chiên lược đầu tư của mình không có gì bí ấn, 
nhưng đê thực sự trở thành một nhà đâu tư tập trung thành công thì 
phải nỗ lực học tập. 


Đối với mỗi hành động của mình, Buffett đều có những tính toán 
nhất định. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường không hiểu về các cổ 
phiếu, chỉ nghe một số thông tin nội bộ liền cho rằng cơ hội kiếm 
tiền đến, đem vốn đặt cược vào cổ phiếu. Sự mạo hiểm mù quáng 
này thường đem lại hậu quả xấu, không những tiền không kiếm 
được mà lại còn bị thua lỗ. Do đó khi học tập chiến lược đầu tư 
"đánh lớn” của Buffett, chúng ta hãy nghe quan điểm của ông trước: 
"Mỗi nhà đầu tư nên trang bị cho mình kiến thức làm thế nào để 
kinh doanh một doanh nghiệp, đồng thời cũng phải hiểu được báo 
cáo tài chính kế toán. Ngoài ra, còn cần có sự đam mê với cổ phiêu 
và năng khiếu nhất định, những điều này còn quan trọng hơn cả chỉ 
số IQ, bởi nó sẽ giúp bạn tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập, 
điềm tĩnh đối mặt với những cơn sóng gió vốn rất phổ biến trong thị 
trường đầu tư”. 


Hầu hết các nhà đầu tư thích rình mò tất cả các loại tin đồn và tin 
nội bộ, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn đọc hết báo cáo hàng năm 
của doanh nghiệp, phát hành thông qua các kênh chính thức. Kinh 
nghiệm của Buffett cho chúng ta biết rằng, không nên dành nhiều 
thời gian để nói về xu hướng thị trường với những người khác mà 
nên dành nhiều thời gian đọc những thông tin mới nhất được phát 
hành bởi công ty mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu. Lời khuyên của 
Buffett với những nhà đầu tư muốn đầu tư tập trung: Tìm hiểu kỹ về 
doanh nghiệp có cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ, bởi vì có cổ phiếu 
của một công ty có nghĩa là bạn phải biết rõ về doanh nghiệp ấy và 


ngành nghề của nó. Hãy coi cổ phiếu như là một phần của quyền sở 
hữu doanh nghiệp, và luôn luôn coi trọng quan điêm này, nêu không 
bạn đừng bước vào thị trường chứng khoán. 


Hãy nhớ, đừng bao giờ vay mượn để đầu tư tập trung, bởi những 
áp lực do nợ mang lại sẽ làm bạn thiếu sự kiểm nghiệm đối với thị 
trường và luôn thụ động chịu đựng. Một khi các chủ nợ đột nhiên 
yêu cầu trả nợ trước hạn thì sẽ gây ra cho bạn sự tồn thất rất lớn. 
Ngoài ra, không nên áp dụng phương thức đầu tư tập trung cho 
hoạt động ngắn hạn, việc này cần ít nhất là năm năm hay một 
khoảng thời gian dài hơn đối với mỗi loại cổ phiếu. Khi thực hiện 
một chiến lược đầu tư tập trung phải chú ý đến sự an toàn của đầu 
tư, tránh các doanh nghiệp khó khăn khi đầu tư. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Tiền đề của đầu tư là sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, các nhà đầu tư 
không nên mong chờ một lợi nhuận khổng lồ bất ngờ từ thị trường 
chứng khoán dựa trên vốn vay để đầu tư, vì như vậy sẽ có thể làm 
cho các nhà đầu tư bị thiệt hại rất lớn. 


e Một vài loại doanh nghiệp Buffett đề nghị nên tránh xa 


1. Công ty phân bồ tiền mặt không ổn định. Việc phân bổ tiền mặt 
ổn định cho thấy một hoạt động ổn định và tính xác thực của hiệu 
suất, các công ty gian lận chỉ có thể tạo ra lợi nhuận trên giấy mà 
không thẻ tạo ra tiền mặt. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào cổ phiếu 
truyền thống để phân phối chứ không thể thông qua phân phối tiền 
mặt. 


2. Công ty không thành thực, bao gồm cả những công ty lớn nhưng 
khai gian, che giâu thông tin, giao dịch nội gián, cung cập thông tin 
kê toán sai. 


3. Công ty có các biến động mạnh trong vòng 5 năm. Sự biến động 
lớn này nói lên sự bât ôn của công ty, độ rủi ro khá cao. Đê khảo sát 


sự ồn định của công ty, thì 5 năm là khoảng thời gian cần thiết. 


4. Công ty nằm trong lĩnh vực đang suy thoái tông thể. Cuộc suy _ 
thoái sẽ khiên cho hoạt động và hiệu suât của các công ty niêm yêt 
bị ảnh hưởng. 


5. Công ty mẹ quản lý yếu kém. Nếu Tổng công ty đang hoạt động 
không đúng cách thì khả năng tồn tại của các công ty niêm yết sẽ bị 
ảnh hưởng rất nhiều, rủi ro theo đó sẽ tăng lên. 


6. Công ty không có lĩnh vực hoạt động chủ chốt, hoặc lĩnh vực chủ 
chôt hoạt động không nôi bật, việc kinh doanh quá đa dạng. 


7. Hiệu suất bình thường hoặc kém, công. chúng và các phương tiện 
truyền thông luôn nghi ngờ về năng lực của công ty, hơn nữa còn 
gian lận về số sách. 


8. Công ty niêm yết có quy mô doanh nghiệp quá nhỏ. Quy mô nhỏ 
khó tạo ra hiệu quả kinh tê, chi phí vận hành cao và khả năng chông 
rủi ro kém. 

Lời khuyên từ Buffett: 

z-9I93o-8 

Với tôi và bạn, bao nhiêu tiền không khác nhau là mấy. Chúng ta 


không thể thay đổi điều gì, nhưng số tiền đó có thể giúp vợ của 
chúng ta sông thoải mái hơn một chút. 


Chương 4TUẦN THỦ CÁC GIÁ 
TRỊ ĐẦU TƯ 


--kbq9-5 


Buffett nồi tiếng với đầu tư giá trị, khi đầu tư, ông thường có sự 
khảo sát về hình ảnh toàn diện của công ty. Ông cho rằng, chỉ khi cổ 
phiếu của một công ty tốt bị thị trường đánh giá thấp, thì đó mới là 
cơ hội tuyệt vời để đầu tư. Khi Buffett đầu tư, ông luôn tìm những 
công ty có cổ phiếu tốt, có tiềm năng và khả năng tăng trưởng dài 
hạn, nó là giá trị để đầu tư. Trong những năm qua, đầu tư giá trị của 
Buffett mang lại lợi nhuận tốt, giúp ông được xếp hàng đầu trong số 
những người giàu nhất thế giới, ông cũng được coi là một trong 
những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. 


1Giá trị nội tại là cœ sở của đầu 
tư 


-igrmb-6 


Ở trường, Buffett thắm nhuần khái niệm "Cổ phiếu bao hàm giá trị 
nội tại" của người thầy Graham. Trong những hoạt động đầu tư sau 
này của Buffett, ông đã kế thừa, phát huy và hoàn thiện các khái 
niệm của thầy mình. Buffett tin rằng, giá trị nội tại là một khái niệm 
rất quan trọng, nó cung cấp phương pháp logic để đánh giá sự hấp 
dẫn tương đối của đầu tư và doanh nghiệp. 


Giá trị nội tại được định nghĩa một cách đơn giản như sau: Đó là giá 
trị chiết khấu của tất cả các dòng tiền mà một doanh nghiệp có thể 
sản sinh ra. Sở dĩ chúng ta đầu tư vào cổ phiếu là bởi nó có giá trị 
nội tại, do đó đáng để chúng ta đầu tư. 


Trong 40 năm hoạt động đầu tư chứng khoán, Buffett rất coi trọng 
giá trị nội tại của doanh nghiệp. Ông tin chắc rằng, do các hành vi 
bất hợp lý của thị trường, nên các giá trị nội tại của cổ phiếu rất có 
thể sẽ bị đánh giá quá thấp hoặc quá cao, và các giá trị hợp lý của 
cổ phiếu thì cuối cùng sẽ được phản ánh trên thị trường, do vậy nếu 
mua vào cổ phiếu của công ty có giá trị nội tại bị đánh giá thấp, thì 
nhà đầu tư có thể đảm bảo lợi nhuận. 


Buffett thường theo giá trị nội tại của doanh nghiệp đề đánh giá và 
nắm bắt tình hình của công ty, phán đoán tình hình trong tương lai 
có sán lạn không. Khi ông quyết định đầu tư vào Gillette, thì các chỉ 
số tài chính Gillette, bao gồm cả tỷ lệ thu nhập và tỉ lệ thu nhập 
trước thuế liên tục tăng cao. 


Gillette không những có khả năng nâng cao giá thành sản phẩm, 
mà còn đảm bảo tỷ lệ thu hôi vôn cao hơn mức trung bình, danh 
tiêng của công ty cũng tăng lên theo sự tăng lên của giá trị sản 


phẩm, quản lý cấp cao của công ty cố gắng để giảm nợ dài hạn cho 
Công ty Gillette, tăng giá trị nội tại cỗ phiếu của công ty. Các hành vị 
trên cho thấy cổ phiếu của Gillette đáng mua, nhưng đồng thời 
Buffett cũng xem xét liệu giá cổ phiếu hiện tại của Công ty Gillette 
có phải đã được định giá quá cao hay không. 


Cuối năm 1990, lợi tức của cỗ đông Gillette là 275 triệu đô-la. Từ 
năm 1987 đến 1990, lợi tức của cổ đông Gillette tăng trưởng hàng 
năm là 16%. Bốn năm có thể không hoàn toàn xác định được liệu 
công ty có luôn tăng trưởng dài hạn được như vậy hay không, 
nhưng cũng là căn cứ đáng tin cậy để tham khảo. 


Năm 1991, khi đánh giá Gillette và công ty Coca-Cola, Buffett cho 
rằng: "Gillette và Coca-Cola là hai công ty tốt nhất thế giới và chúng 
tôi tự tin trong tương lai, chúng sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 
hơn thế nữa". Năm 1991, chính phủ Mỹ đã ban hành trái phiếu thời 
hạn 30 năm với mức lãi suất hàng năm là 8,65%, Buffett vẫn giữ ý 
kiến riêng của mình khi cho rằng, với mức lãi suất 9% thì có thể thấy 
rằng trong tương lai tốc độ tăng trưởng thu nhập của Gillette có thể 
sẽ nhiều hơn so với tỷ lệ lãi của trái phiếu. Giả sử Gillette trong 
vòng 10 năm tới tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 
15%, 10 năm sau tăng trưởng với mức tương đối thấp là 5%, tức là 
tỷ lệ lãi suất trung bình sẽ là 9%, tương đương với mức chiết khấu 
dành cho cổ đông ở thế kỷ XX, thì khi đó giá trị nội tại của Gillette 
khoảng 16 tỷ đô-la. 


Nếu tốc độ tăng trưởng của Gillette 10 năm tới giảm xuống còn 12% 
thì giá trị nội tại của công ty là 12,6 tỷ đô-la; nếu giảm xuông còn 

10% thì giá trị nội tại còn khoảng 10 tỷ đô-la; ngay cả khi tốc độ tăng 
trưởng giảm xuống còn khoảng 7% thì giá trị nội tại của nó vẫn lên 
đến 8,5 tỷ đô-la. Vì vậy, giá trị nội tại của Gillette phù hợp với các 
điều kiện đầu tư. Buffett có niềm tin chắc chắn về triển vọng tăng 
trưởng bền vững của công ty, trong sự nghiệp 40 năm đầu tư của 
mình, luôn không ngừng nỗ lực khảo sát và nghiên cứu giá trị nội tại 
của doanh nghiệp. Vì vậy, ông có được khoản thu nhập cực lớn từ 
đầu tư. 


Buffett tin rằng, việc đánh giá giá trị nội tại của các cổ phiếu là vấn 
đề khó khăn lớn nhất, nó phải được dựa trên tình hình phát triển 
kinh doanh của công ty trong tương lai. Do sự phát triển kinh doanh 
của công ty trong tương lai không chắc chắn, và thời gian dự báo 
dài nên rất khó khăn để phán đoán chính xác. Vì giá trị nội tại chỉ là 
một giá trị ước tính, không thể chính xác tuyệt đối nên việc đánh giá 
giá trị nội tại là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Tuy nhiên, việc 
xác định được khoảng giá trị chính xác có vai trò lớn đối với những 
quyết định đầu tư chứng khoán. 


Point 

-.4l6v6-7 

Có hai khái niệm cơ bản trong kinh tế học là giá cả và giá trị, giá cả 
luôn biên động xung quanh sự biên động giá trị. Vì vậy, đề biệt giá 
cả của một loại hàng hóa là hợp lý hay không, thì phải biêt rõ được 
giá trị của nó. 

Lời khuyên từ Buffett: 

.9I93o-8 


Chỉ khi thủy triều xuống, bạn mới biết ai đang bơi nude! 


2Tìm những cô phiếu có giá tr 
bị đánh giá thấp 


-igrmb-6 


Buffett cho rằng, mua những cổ phiếu có giá trị bị đánh giá thấp 
thường thu được lợi nhuận. Ông rất có sở trường về việc mua 
những cổ phiếu như thế này, sau đó nắm giữ hoặc tham gia kinh 
doanh, đợi khi giá cổ phiếu tăng lên. 


Buffett cho rằng, mặc dù con người không thể dự đoán được sự 
biến động của thị trường cổ phiếu, nhưng có thể quan sát trực tiếp 
được sự cao thấp của giá cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm 
trong số những cô phiếu giá trị thấp, hoặc những cỗ phiêu bị bỏ qua 
vào thời kỳ cao điểm. Khi giá trị bị đánh giá thấp trở thành "tình 
trạng đặc biệt” - thì cũng là lúc giá cô phiêu rơi vào điểm thấp nhất 
và đồng nghĩa với việc lúc này khả năng rủi ro là cao nhất. Sở dĩ giá 
trị cổ phiếu rơi xuống mức thấp thường có mối liên quan đến tình 
hình kinh doanh của công ty hoặc tài chính rơi vào nguy cơ; nhưng 
lúc này, giá trị cỗ phiếu thường còn thấp hơn giá trị tài sản của công 
ty, vì thế, mặc dù tình hình kinh doanh tương đối mắt ổn định, 
nhưng cũng không vì thế mà mắt đi mục tiêu đầu tư tốt. 


Năm 1956, giá trị mỗi cỗ phiếu của công ty Chế tạo thiết bị nông 
nghiệp Dempster MIIl tăng cao lên đến 72 đô-la, thế nhưng Buffett 
mua cô phiếu đó chỉ với giá 18 đô-la. Có thể dễ dàng nhận ra, 
Buffett cho rằng, đầu tư vào cổ phiếu như vậy không có bất cứ rủi ro 
gì và đầu tư vào đối tượng này chính là phương pháp đầu tư giá trị 
mà Buffett luôn sử dụng. 


Một vị cổ đông của công ty hợp tác với Buffett khi nói về việc đầu tư 
này đã nói, tất cả những hành vi thu mua nhằm vào công ty 
Dempster Mill đều tuân theo nguyên tắc sau: Thu mua theo 1/4 giá 
trị giấy tờ, tiếp đó thanh toán phần dư thừa của giá trị trên giấy tờ, 


dùng đó để đầu tư, cuối cùng là mang nghiệp vụ cốt lõi vào công ty 
mẹ. Trong thời gian 5 năm sau - năm 1956, Buffett liên tục mua cô 
phiếu của công ty này, cho đến khi mua cả công ty. Vì công ty đó là 
doanh nghiệp lớn nhất của thị trường này, mà thị trường này lại đem 
tới nhiều lợi ích cho Buffett khi ông mua công ty đó, nên vụ đầu tư 
đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty hợp tác mới được thành lập 
không lâu. 


Năm 1962, Buffett mua công ty Berkshire Hathaway, khi đó giá. cổ 
phiêu của Berkshire là 16 đô-la, thế nhưng giá mua vào cổ phiếu 
của công ty này lại chỉ có 7.6 đô-la, phù hợp với quan điểm thu mua 
cổ phiếu bị đánh giá thấp của ông, trong kinh nghiệm lần này, Buffett 
cũng đã gặt hái được nhiều thành công. 


Buffett thường tự hào nói với người khác rằng: "Chúng tôi hoan 
nghênh thị trường xuống dốc, vì điều đó làm chúng tôi có thể cảm 
thấy cô phiếu rẻ và có thể mua vào càng nhiều”. Ông cho rằng khi 
giá cổ phiếu giảm đến mức "Thực sự có sưcù hutù ” thì mua vào cổ 
phiếu bị "Ngài Thị Trường” bỏ qua, và việc tiếp theo chỉ là đợi nó lên 
giá và thu lợi. 


Point 

--4l6v6-7 

Giá cả của cỗ phiếu không có sự cao thấp tuyệt đối, chỉ có sự cao 
thập tương đôi so với giá trị. Giá cả của cô phiêu thập hơn giá trị 
càng nhiêu, thì càng nên mua. 

Điểm khác biệt giữa Buffett và những người khác 


Khi cổ phiếu ồ ạt giảm giá, mọi người ð ạt bán tháo cổ phiếu trong 
tay, còn Buffett lại mua vào Ô ạt, và đợi nó lên giá. 


--3k9pc-66 


Lời khuyên từ Buffett: 


.9I93o-8 


Đầu tư thành công về bản chất là kết quả của sự độc lập nội tại. 


3Mua công ty, chứ không phải 
chỉ đơn thuân là mua cô phiêu 


-igrmb-6 


Buffett cho biết: "Trong đầu tư, chúng ta phải xem mình là một nhà 
phân tích doanh nghiệp, chứ không phải là nhà phân tích thị trường, 
cũng không phải là nhà phân tích kinh tế vĩ mô, thậm chí cũng 
không phải nhà phân tích chứng khoán... Xét cho cùng, số phận 
kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào vận mệnh kinh tế của công ty, 
bất kể quyền sở hữu của chúng ta là một phần hay là cả công ty. 
Buffett cho răng, cỗ phiếu không phải là thứ trừu tượng, đối với các 
nhà đầu tư mua cổ phiếu, thứ quyết định nên giá trị của nó không 
phải là thị trường, cũng không phải là kinh tế vĩ mô, mà là tình hình 
kinh doanh của công ty. 


"Khi tôi muốn mua một loại cổ phiếu, tôi sẽ xem xét giống như 
chuẩn bị mua toàn bộ công ty, cũng tương tự như khi tôi xuông phố 
để tìm mua lại một cửa hàng vậy, tôi sẽ tìm hiểu tất cả các cửa hàng 
trên phô đó, tìm hiểu tất cả mọi phương diện của nó. Tôi thông qua 
giá cả thị trường của cổ phiếu Walt Disney trong nửa đầu năm 1966 
đề đánh giá, phân tích giá trị công ty. Khi đó, giá cổ phiếu là 53 đô-la 
mỗi cổ phiếu - vẫn còn tương đối cao, nhưng khi nghĩ đến việc có 
thể mua toàn bộ công ty, hơn nữa phim Nàng Bạch Tuyết và bảy 
chú lùn cùng những phim hoạt hình khác của hãng này đều có giá 
vé rất cao, thì tôi đã quyết định hợp tác với Walt Disney." 


Buffett đã rất quan tâm về lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty. 
Tại Đại hội cổ đông năm 2000 của Berkshire Hathaway, khi trả lời 
câu hỏi về những lợi thế cạnh tranh, Buffett đã chỉ ra rằng, việc 
phân tích và đánh giá lợi thế cạnh tranh bền vững là quan trọng 
nhất trong đầu tư. 


Buffett cho biết: "Các lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài là cốt lõi 
của bất kỳ doanh nghiệp nào, là chìa khóa để đầu tư một cách tốt 
nhất. Cách tốt nhất để hiểu điều này là nghiên cứu những doanh 
nghiệp đã lựa chọn lợi thế cạnh tranh bền vững lâu dài để đầu tư. 
Điều quan trọng không phải là đánh giá tầm ảnh hưởng của ngành 
nghề này đến xã hội như thế nào hoặc ngành này sẽ tăng trưởng 
bao nhiêu, mà là xác định lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp 
được lựa chọn, và quan trọng hơn cả là xác định sự bền vững của 
lợi thế đó. Những sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một 
công ty lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ có thể mang lại lợi nhuận thỏa 
đáng cho các nhà đầu tư." 


Buffett đã mô tả cho sinh viên về phương pháp phân tích lợi thế 
cạnh tranh của công ty như sau: “Trong một khoảng thời gian, tôi sẽ 
chọn một ngành và nghiên cứu kỹ lưỡng về một số công ty thuộc. 
ngành nghề đó. Tôi sẽ không lắng nghe bắt kỳ lời nhận xét nào về 
ngành này mà cố gắng để suy nghĩ độc lập, và sau đó tìm ra câu trả 
lời. Ví dụ, tôi chọn một công ty bảo hiểm hoặc một công ty sản xuất 
giấy, tôi sẽ tưởng tượng thế này: Nếu tôi được thừa kế công ty này, 
và nó sẽ là tài sản mãi mãi của tôi, sau đó tôi sẽ làm thế nào để 
quản lý công ty đó? Yếu tố cần được xem xét là gì? Tôi cần phải lo 
lắng cái gì? Đối thủ cạnh tranh của tôi là ai? Khách hàng của tôi là 
ai? Tôi sẽ ra khỏi văn phòng để nói chuyện với các khách hàng, từ 
những cuộc nói chuyện này sẽ phát hiện ra doanh nghiệp này so 
với các doanh nghiệp khác có những điểm mạnh và điểm yếu gì? 
Nếu tiến hành phân tích như vậy, chắc chắn sẽ có một sự hiểu biết 
tốt hơn cả nhà quản lý về công ty này." 


Point 

-.-4l6v6G-7 

Nếu đầu tư cô phiếu với tầm nhìn kinh doanh thì bạn phải có sự 
hiệu biệt chi tiêt và toàn diện vê doanh nghiệp mà bạn đang năm 


giữ cô phiếu hoặc dự định nắm giữ, chứ không phải mua vào cỗ 
phiêu của những công ty không có lợi thê cạnh tranh. 


Tôi xem xét giỗng như mua cả một công ty, chứ không chỉ là 
một số cổ phiếu của công ty đó. 


-0mgjb-68 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Đừng bao giờ hỏi người thợ cắt tóc rằng bạn có cần cắt tóc không! 


ệp tiêm 


4Thu mua doanh nghi 
năng 
--igrmb-6 


Fisher tin rằng, một số công ty nào đó có tình hình tài chính bền 
vững, có giá trị tiềm năng nhất định, nếu lợi nhuận của các công ty 
có thê không ngừng được cải thiện thì giá cổ phiêu sẽ tăng. Trên 
quan điểm này, Buffett cũng đưa ra quan điểm của mình, ông cho 
rằng, nếu một doanh nghiệp có tiềm năng thì tình hình kinh tế của 
họ sẽ hoàn toàn khác so với doanh nghiệp bình thường, nếu bạn có 
thể mua một công ty nồi trội, tương đương với giá trị tĩnh của các 
doanh nghiệp bình thường khác, thì doanh nghiệp nổi bật này sẽ 
được nâng cao giá trị, việc nâng cao giá trị sẽ kéo theo giá cổ phiếu 
tăng. 


Nhờ sự từng trải của Buffett, hãng Berkshire Hathaway của ông đã 
thu mua được rất nhiều doanh nghiệp tiềm năng. Từ năm 1982 
trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway, Buffett liên tục 
công khai tuyên bố sáu tiêu chuẩn cơ bản thu mua doanh nghiệp: 
Thứ nhất, quy mô lớn, ít nhất là 5 triệu đô-la lợi nhuận sau thuế; hai 
là, khả năng lợi nhuận ổn định; ba là, trong trường hợp có một số 
lượng nhỏ các khoản nợ hoặc không nợ, thì phải có sự thu hồi vốn 
tốt; bốn là, có sự quản lý tốt; năm là, vấn đề tài chính rõ ràng, dễ 
hiểu; sáu là, giá bán rõ ràng. 


Năm 1972, Buffett đã mua công ty kẹo See's Candies. Công ty này 
mỗi năm bán ra 16 triệu bảng tiền kẹo, với mỗi bảng tương đương 
với 1,95 đô-la thì sẽ thu được 4 triệu đô-la lợi nhuận trước thuế. Khi 
Buffett sáp nhập và mua lại công ty này, ông đã chi 25 triệu đô-la, 
bởi vì ông thầy rằng, công ty này có một sức mạnh chưa được 
khám phá, với mỗi bảng tiền kẹo tương đương với 1,95 đô-la, có 
thể dễ dàng bán ra với giá 2,25 đô-la. Nếu tăng giá mỗi bảng kẹo 


lên thành 30 đô-+la, thì 16 triệu bảng doanh thu sẽ được tăng thêm 
4,8 triệu đô-la, do đó giá mua 25 triệu đô-la được xem là khá hợp lý. 


Về vấn đề này, Buffett chưa bao giờ nhờ đến chuyên gia tư vấn, bởi 
vì ông biết, người California có ấn tượng tốt với See's Candies, họ 
thích thương hiệu kẹo này. Buffett cho biết: "Năm 1972 là năm 
chúng tôi mua See's Candies, kể từ đó về sau, mỗi năm vào ngày: 
26 tháng 12 - Ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ Giáng sinh, các sản phẩm 
của See's Candies sẽ bắt đầu tăng giá, chúng tôi đã bán ra 30 triệu 
bảng tiền kẹo, một bảng kiếm được 2 đô-la, thu về tổng cộng 60 
triệu đô-la, trong đó có 55 triệu đô-la kiếm được trong vòng ba tuần 
trước lễ Giáng Sinh. Tôi tin rằng sau mười năm, chúng tôi sẽ kiếm 
được hơn như thế này, đây thực sự là một vụ làm ăn tốt!" 


Tiêu chuẩn đề Buffett mua các doanh nghiệp và mua cổ phiếu đều 
thống nhất với nhau, đó là căn cứ vào sự tăng trưởng của đầu tư 
giá trị. Một số người có thể sẽ hỏi, số vốn trong tay các nhà đầu tư 
vừa và nhỏ là có giới hạn, lượng thông tin cũng hạn ché, thậm chí 
thời gian rất hạn chế, vậy làm thế nào có thể giống Buffett: mua và 
sở hữu doanh nghiệp? Buffett đã đưa ra câu trả lời, ông nói: "Khi tôi 
còn làm việc tại công ty hợp tác của mình, tôi đã nghiên cứu lại 
những giao dịch nhỏ và lớn mà mình từng làm qua và nhận thấy 
răng: giao dịch lớn hiệu quả hơn giao dịch nhỏ. Điều này không phải 
là khó hiểu, bởi vì trước khi tiền hành giao dịch lớn sẽ phải kiểm tra 
rất nhiều thứ, sự hiểu biết đối với doanh nghiệp vì đó mà triệt để 
hơn, còn trước khi tiến hành giao dịch nhỏ thì chúng ta sẽ có thái độ 
thờ ơ hơn." 


Phần lớn các nhà đầu tư vừa và nhỏ sử dụng số tiền đầu tư không 
nhiều, không thuận lợi để có thể mua các công ty giỗng như Buffett, 
nhưng có thể coi đây là tư liệu tham khảo hữu ích: Quan tâm đến 
giá trị tiềm năng. Trong thực tế, nhà đầu tư nhỏ có quyền tự do và 
đó là lợi thế mà Buffett không có. Ngoài ra, hoạt động khi mua cổ 
phiếu cũng rất đơn giản, không cần thương lượng với người khác, 
"Ngài Thị Trường” môi ngày đều cung cấp cho bạn một báo giá, bạn 
chỉ cần xem xét một vấn đề - doanh nghiệp và giá cả. 


Point 


--4l6vG-7 

Các nhà đầu tư vừa và nhỏ khi ngưỡng mộ Buffett có những giao 
dịch lớn thì không nên bỏ qua những lợi thê riêng của mình, bởi 
những khoản tiên nhỏ trên thị trường có sự tự do hơn. 


e Sáu nguyên tắc Buffett thu mua doanh nghiệp: 


- Đầu tiên, quy mô của công ty lớn, ít nhất là 5 triệu đô-la lợi nhuận 
sau thuê. 


- Thứ hai, có một lợi nhuận bền vững và ổn định. 


- Thứ ba, công ty trong trường hợp có một số lượng nhỏ các khoản 
nợ hoặc không có nợ, phải có khả năng thu hôi vốn tôt. 


- Thứ tư, có sự quản lý tốt. 

- Thứ năm, có sự rõ ràng và dễ hiểu về tài chính và kinh doanh. 
- Thứ sáu, giá bán rõ ràng. 

Lời khuyên từ Buffett: 

z.-9l93o-8 


Cái tôi muốn không phải là tiền. Tôi nghĩ rằng, kiếm tiền và xem nó 
từ từ tăng lên là một điêu thú vị. 


5Coi đầu tư như là kinh doanh 
doanh nghiệp 


-igrmb-6 


Rốt cuộc làm thế nào để đầu tư? Nhiều nhà đầu tư không có sự 
nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Họ chỉ máy móc kinh doanh 
cÔ phiếu trong tay và hiếm khi tiền hành điều tra tìm hiểu toàn diện 
về công ty mà họ nắm giữ cổ phiếu. Nhưng Warren Buffett lại không 
như vậy, ông cho rằng, xem đầu tư như là kinh doanh một doanh 
nghiệp là cách đầu tư tốt nhất bởi vì mỗi cổ phần phổ thông sẽ đại 
diện cho quyền kinh doanh đồi với một phần của doanh nghiệp. 
Buffett khuyên các nhà đầu tư nên ngừng suy nghĩ về bản thân thị 
trường chứng khoán để tập trung suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề 
kinh tế mà các công ty niêm yết phải đối mặt. Một nhà đầu tư tốt 
nên tập trung vào tầm nhìn của doanh nghiệp, và thu được lợi 
nhuận từ sự ngu ngốc của những người khác, nói cách khác, khi 
những người khác sợ hãi, tham lam thì bạn hãy tận dụng lợi thế đó 
để bình tĩnh hành động, từ đó, có được lợi nhuận cao. 


Đồng thời, Buffett khuyên các nhà đầu tư nên nhìn loại cổ phiếu đó 
ở nhiều góc độ để xem xét những cổ phiếu nào có thể mua hoặc 
không nên mua. Triết lý đầu tư của Buffett là mua cô phiếu của các 
doanh nghiệp xuất sắc ở mức giá tương đối thấp thông qua ý nghĩa 
kinh doanh. Quan điểm của Buffett là đầu tư với rủi ro thấp nhất, tỷ 
lệ lãi hàng năm cao nhất. Nguyên nhân khiến cho Buffett khác biệt 
so với những doanh nhân khác ở Wall Street đó là ông theo đuổi lợi 
nhuận dài hạn, trong khi những người khác lại khá coi trọng lợi 
nhuận ngắn hạn. 


Một cổ đông của Berkshire đã nhận xét về Warren Buffett như sau: 
"Đối với ông, ví dụ điển hình nhất là mua với giá 1 đô-la, thu được 2 
đô-la. Hãy xem sự phát triển toàn cầu của Coca-Cola thì bạn sẽ 
hiểu. Trong những năm 80, Buffett đã mua Công ty Coca-Cola, khi 


đó doanh thu của Coca-Cola chỉ là con số lẻ so với lợi nhuận hiện 


nay”. 
Buffett không chỉ chú ý đến giá trị nội tại của doanh nghiệp, mà còn 
rất quan tâm đến bảng cân đối kế toán của công ty, đồng thời cũng 
quan tâm đến triển vọng tăng trưởng về năng lực cạnh tranh của 
công ty. Nếu bạn muốn đầu tư vào doanh nghiệp, thì cần thiết phải 
xem xét lại các tài khoản và tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp 
đó, lợi nhuận ổn định hay biến đổi, nếu lợi nhuận của công ty tiếp 
tục ôn định thì ước tính tỷ lệ lợi nhuận dự tính, sau đó so sánh với 
các doanh nghiệp xung quanh để xác định xem doanh nghiệp đó có 
phải là một sự đầu tư tốt không, một khi đã chắc chắn về doanh 
nghiệp đó thì hãy hành động ngay lập tức! 


Kinh nghiệm của Buffett cho các nhà đầu tư thấy, dù là một đầu tư 
với khoản tiền nhỏ, cũng nên có sự suy nghĩ và sự hiểu biết thấu 
đáo về doanh nghiệp. Khi đã nhìn nhận đúng rồi thì phải kiên trì vì 
không phải cổ phiếu nào cũng thuận buồm xuôi gió, quan trọng là 
phải tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị sẵn sàng "tác chiến". 


Point 

--4l6v6-7 

Các nhà đầu tư cá nhân với tiền vốn ít và thiếu sự nghiên cứu kĩ 
lưỡng đôi với những vân đê cơ bản của công ty mà họ định mua 
vào cô phiêu, cách làm này không thê châp nhận được. Bât kê là 
đâu tư lớn hay nhỏ đêu nên thực hiện nghiêm túc, thì mới có thê thu 
được thành công. 

Xác định các yếu tố nắm giữ cô phiếu 

Các yếu tố xác định giá trị đang nắm giữ là sự ồn định và tăng 
trưởng của doanh nghiệp, chứ không phải là những thăng trầm của 


thị trường chứng khoán và các thay đổi kinh tế vĩ mô. 


-.duypl-71 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Nếu tuyến đường quan trọng nhất của tôi là từ Hà Nội đến TP. Hồ 
Chí Minh, thì tôi không nhất thiết phải xuống xe ở Đà Nẵng để đi du 
lịch ngẫu nhiên. 


6Chọn ngành kinh doanh có sự 
phát triên bên vững 


-igrmb-6 


Chọn ngành nghề có sự phát triển bền vững là một tiêu chuẩn rất 
quan trọng trong triết lý đầu tư của Buffett. Làm thế nào để lựa chọn 
được các ngành phát triển bền vững? Chúng ta có thể căn cứ vào 
hai khía cạnh: Thứ nhất, lựa chọn công ty có lợi thế cạnh tranh bền 
vững. Sức cạnh tranh bền vững là một sự đảm bảo cho lợi nhuận; 
thứ hai, lựa chọn với các tiêu chuẩn quản lí tốt, bởi tiêu chuẩn quản 
lí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của 
công ty. 


Buffett mua cổ phần của công ty General Mills vào năm 1979, khi đó 
giá mỗi cổ phiếu là 37 đô-la, ông đã mua tất cả 4 triệu cổ phiếu. Lý 
do ông chú ý đến cổ phiếu của công ty này là bởi nó có lợi nhuận 
cao, từ các mốc lịch sử kinh doanh của công ty, lợi nhuận mỗi năm 
tăng khoảng 8,7%. Quyết định của Buffett là đúng đắn, năm 1978 lợi 
nhuận của mỗi cổ phiếu là 4,65 đô-la; năm 1979, lợi nhuận mỗi cổ 
phiếu của nó tăng vọt lên đến 12 đô-la; năm 1984, lợi nhuận mỗi cổ 
phiếu là 6,96 đô-la. 


Trong thời gian này, giá trị cỗ phiếu đã tăng lên liên tục và đạt tới 54 
đôla mỗi cỗ phiếu vào năm 1984. Công ty mà Buffett đánh giá tốt 
với tốc độ tăng trưởng cao trở lại này cũng đã nhận được sự quan 
tâm của các nhà đầu tư khác. Năm 1985, Philip Morris thấy được 
giá trị đầu tư của General Mills nên đã mua cổ phiếu từ Warren 
Buffett với giá là 120 đô-la cho mỗi cổ phiếu. Nhơ đó, Buffett kiếm 
được một khoản lớn, tỉ suất lợi nhuận hàng năm đạt 21%. 


Trong quá trình đầu tư, đầu tiên chúng ta cần học tập cách Buffett 
làm thê nào đê lựa chọn được các đôi tượng đâu tư, tập trung vào 
những công ty nôi tiêng có vị trí cao trong lòng người tiêu dùng. Hâu 


hết các công ty này có tiềm năng lâu dài, có thể mang lại lợi nhuận 
rất lớn cho các nhà đầu tư. Khi lựa chọn các công ty này nên quan 
tâm đến hiệu quả hoạt động quản lý, những công ty hoạt động với 
chỉ phí thấp hơn so với các công ty khác trong cùng một ngành 
thường có lợi nhuận cao. Lựa chọn các công ty kiểu này có thể giúp 
bạn giành chiến thắng với lợi nhuận khổng lồ giống như Buffett đã 
làm. 


Khi Buffett đầu tư, ông rất coi trọng trình độ quản lý doanh nghiệp, 
đôi khi thậm chí còn coi trọng hơn cả việc ước tính giá trị của công 
ty. Ví dụ, thương hiệu nỗi tiếng Coca-Cola của Hoa Kỳ. Công ty này 
kể từ khi ra đời đã thể hiện sự phát triển bền vững, nhưng trong đầu 
những năm 1970, do CEO - .J. Paul Austin không đủ năng lực, dẫn 
đến sự hỗn loạn của công ty, đầu tư thường không thu được lợi 
nhuận và thu nhập của nhân viên trước thuế giảm dần qua các năm, 
tình hình phát triển của công ty thực đáng lo ngại. 


Đầu những năm 80, Austin buộc phải từ chức, Roberto Goizueta lên 
làm CEO. Roberto là một nhà lãnh đạo xuất sắc, cải tổ mạnh mẽ 
các tiêu chuẩn quản lý của Công ty Coca-Cola sau khi ông nhậm 
chức, cắt giảm chỉ tiêu, hủy bỏ một loạt các đầu tư tản mạn để xây 
dựng kế hoạch phát triển mới. 


Công ty Coca-Cola dưới sự lãnh đạo của Roberto ngay sau đó đã 
thể hiện sức sống tiềm tàng của mình, giá cổ phiếu tăng qua các 
năm. Năm 1988, khi Buffett bỏ ra số tiền rất lớn đề đầu tư vào cổ 
phiếu của công ty, giá cổ phiếu của công ty đã lớn hơn so với năm 
1980 gấp 4 lần. Dường như vào thời điểm đó, cách làm "theo đuôi 
mua giá cao” của Buffett bị xem là một cách làm không sáng suốt, 
khi đó các nhà phân tích chứng khoán Wall Street đã phản đối trước 
động thái này của Buffett. 


Sau đó, khi trả lời cuộc phỏng vấn tạp chí Institutional Investor về 
vân đề này Buffett đã cho rằng, ông đã dành số tiền lớn để mua cổ 
phần của Coca- Cola, bởi vì ông tin tưởng khả năng quản lý của 
Roberto. Buffett rất coi trọng các tiêu chuẩn quản lý và lãnh đạo của 
Coca-Cola, trong phương pháp phân tích giá trị nội tại của mình, 


tiêu chuẩn đánh giá ban lãnh đạo công ty đã có được vị trí rất quan 
trọng. 


Point 

--4l6vG-7 

Trong khi lựa chọn cổ phiếu, ngoài hai yếu tố là sự hiểu biết rõ ràng 
vệ giá trị nội tại của công ty liệu có phải đã bị thị trường đánh giá 
thập hay không, và công ty đã được quản lý tôt hay không, thì - 
Buffett cũng cân xác nhận xem liệu công ty đó có năng lực phát triên 
bên vững hay không. 

Buffett mua cổ phiếu của Coca-Cola với giá cao 


“ìn6jd4-72 


Việc mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988 đủ đề chứng minh 
răng Buffett rât chú trọng công tác quản lý của công ty. 


7Quan tâm đến các yêu tố ảnh 
hưởng đền giá trị đầu tư 


-igrmb-6 


Trong việc thực hiện đầu tư giá trị, đầu tiên phải tập trung vào các 
yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nội tại của doanh nghiệp, đó là quản lý 
doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, đồng thời căn cứ vào hai 
khía cạnh đó để đo lường giá trị của doanh nghiệp. 


Buffett đã chỉ ra rằng, đề đánh giá các khía cạnh quản lý đầu tư 
thành công, cân phải lưu ý: 


Đầu tiên, quản lý cần phải nhận được những đánh giá tích cực, 
không chỉ bao gồm việc doanh nghiệp có thể phát huy được những 
tiềm năng của nó, mà còn bao gồm cả việc sử dụng khả năng thanh 
khoản tiền mặt. 


Thứ hai, muốn biết quản lý có đáng tin cậy hay không thì hãy xem 
họ có thực sự vì lợi ích của các nhà đầu tư và duy trì các kênh 
thông tin liên lạc với cỗ đông hay không, số tiền thu được có chuyển 
đến tay của các nhà đầu tư không hay chỉ được nhét trong túi của 
các nhà quản lý. 


Buffett trước khi chọn một đối tượng đầu tư, thường coi trọng kiểm 
tra chất lượng của các nhà quản lý doanh nghiệp. Trong cô phần 
của công ty mà Buffett đang năm giữ - Berkshire Hathaway, phần 
thưởng cao nhất là biến quản lý của công ty trở thành một trong các 
cô đông, và xem doanh nghiệp thực sự như là doanh nghiệp riêng 
của họ. 


Kết quả là, các nhà quản lý sẽ không bao giờ quên rằng mục tiêu 
chính của họ là tăng giá trị của vôn của cô đông, bởi vì điêu này 
cũng có nghĩa là làm tăng sự giàu có của họ. 


Buffett tin rằng, một người quản lý doanh nghiệp cần phải nghiêm 
chỉnh thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực 
báo cáo cho các cô đông tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, có 
trách nhiệm cao với lợi ích của các cổ đông. 


Để sở hữu hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp, đầu tiên, Buffett 
nghiên cứu toàn diện năng lực của các nhà quản lý doanh nghiệp, 
xem họ có khả năng phân tích độc lập không, có đưa ra quyết định 
hợp lý không, để phát triển liên tục theo đúng định hướng của 
doanh nghiệp. 


Buffett cho rằng, một doanh nghiệp đã có được sự quản lý tốt thì. 
ngoài ra cân được đánh giá vê năng lực thị trường và tài chính đê 
có thê đảm bảo được việc thực hiện thành công các hoạt động đâu 
tư giá trị. 


Trong vài thập kỷ qua, Buffett hiếm khi thất bại trong đầu tư, nhưng 
đằng sau thành tích tuyệt vời này, ông sử dụng phương pháp rất 
đơn giản. Nguyên tắc đầu tư của ông là lựa chọn những doanh 
nghiệp xuất sắc, đánh giá, xem xét kĩ lưỡng về lãnh đạo công ty, 
thành tích kinh doanh và giá cả hiện tại của công ty đó. 


Với các nhà đầu tư, những doanh nghiệp có sức hút là những 
doanh nghiệp có chung đặc điểm: Lợi nhuận cao và có thể mang lại 
lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Với Buffett, trước khi nhà đầu tư 
mua cổ phiếu, phải khảo sát kĩ tình hình tài chính của doanh nghiệp 
đó. 


Buffett thường nói với cổ đông của mình rằng, doanh nghiệp nhất 
định không được có những báo cáo tài chính mập mờ, ông cho 
rằng: " Nếu tôi xem báo cáo tài chính của một doanh nghiệp mà 
không hiểu, thì chứng tỏ đội ngũ quản lý của doanh nghiệp này 
không muốn tôi hiểu được nó, nếu nhà quản lý không muôn tôi hiểu, 
thì chắc chắn trong đó có những điểm không tốt." 


Nguyên tắc thị trường của doanh nghiệp và quan niệm kinh doanh 
có liên hệ mật thiệt với nhau, với nhà đâu tư thì nó có ý nghĩa cực 
kỳ quan trọng. Khi nhà đâu tư mua cô phiêu, nhất thiệt phải xem 


trọng nguyên tắc thị trường của doanh nghiệp: Thứ nhất, giá trị của 
doanh nghiệp được đánh giá là bao nhiêu, doanh nghiệp có phải bị 
bán với giá thấp hoặc giảm giá so với giá trị thực hay không; thứ 
hai, quan tâm đến khả năng cạnh tranh tiềm năng và tỉ lệ chiếm lĩnh 
thị trường của doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng khiến sản 
phẩm bị giảm gia và lợi nhuận của doanh nghiệp bị sụt giảm; thứ 
ba, khả năng mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp. 


Các nhà đầu tư thông thường, trong thực tế, thường bị các từ ngữ 
như vốn, dòng tiền, giá trị gia tăng làm cho bối rối. Tuy nhiên, họ 
hiếm khi quan tâm tới báo cáo tài chính của công ty hay nghiên cứu 
các nguyên tắc thị trường. Họ lại càng sẵn sàng lắng nghe các đề 
xuất của chuyên gia, tại thời điểm nào với giá mua cổ phiếu bao 
nhiêu và bao nhiêu ngày sau đó bán nó ra. 


Buffett có một cái nhìn sâu sắc về tâm lý mù quáng của các nhà đầu 
tư, ông cảnh báo: "Chìa khóa giúp bạn đâu tư chính là tư duy độc 
lập riêng của bạn”. Chính bởi những suy nghĩ như vậy mà ông kiêm 
được rât nhiêu tiên. 

e Yếu tố ảnh hưởng đến giá trị: 

Thứ nhất, đội ngũ quản lý doanh nghiệp 

1. Đội ngũ quản lý của doanh nghiệp có được đánh giá cao không, 
bao gôm tât cả các khả năng tiêm năng và cách thức sử dụng hợp 
lý của các doanh nghiệp. 

2. Có suy nghĩ cho lợi ích của cổ đông không? 


Thứ hai, thu nhập doanh nghiệp và thị trường 


1. Báo cáo tài chính có dễ hiểu hay không: Lợi nhuận trên vốn có đủ 
cao hay không? 


2. Xác định giá trị thị trường, thị phần, tình hình các đối thủ cạnh 
tranh. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Các báo cáo tài chính phản ánh tất cả các thông tin hoạt động của 
doanh nghiệp, nhà đầu tư nên nắm bắt thông tin quan trọng trong 
báo cáo tài chính để phân tích cần thận. Trong suy nghĩ của Buffett, 
tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (tài sản ròng tỉ suất lợi nhuận) là 
chỉ số quan trọng nhất, chỉ số này còn quan trọng hơn lợi nhuận của 
doanh nghiệp. 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


1. Xét cho cùng, tôi luôn luôn tin tưởng vào đôi mắt của riêng mình 
hơn mắt nhìn của bât cứ ai khác. 

2. Tôi luôn luôn tin rằng tôi sẽ giàu có, và tôi đã không hề nghi ngờ 
gì vê điêu này. 


Chương 5NĂM GIỮ DÀI HẠN 
CÔ PHIÊU CÓ CHẤT LƯỢNG 


--kbq9-5 


Tìm các cổ phiếu bị định giá thấp và mua vào, nắm giữ ồn định, lợi 
nhuận dài hạn, việc đầu tư của Buffett đơn giản là như vậy. Hàng 
ngày, ông không hề bận rộn với việc mua vào bán ra mà nắm giữ cỗ 
phiếu dài hạn chính là bí quyết để Buffett giành nhiều chiến thắng 
lớn. Nhìn từ góc độ ngắn hạn, hiệu suất đầu tư cỗ phiếu của Buffett 
không phải là quá cao, nhưng nhìn dài hạn thì có thể thấy tỷ lệ lợi 
nhuận trung bình mấy chục năm của ông luôn là hơn 20%, có thể 
nói ông là người duy nhất trên thế giới làm được điều đó! Khi tổng 
kết kinh nghiệm thành công, Buffett đã nói rằng, nếu bạn không có ý 
định nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, thì đừng nên giữ nó trong 
10 phút. 


1Thả dây câu dài bắt con cá lớn 
-igrmb-6 


Buffett cho rằng, một nhà đầu tư thành công "trong cuộc đời không 
nhất thiết phải đưa ra nhiều quyết định đầu tư, mà chỉ cần một vài 
lần quyết định đúng, thế là được rồi". Buffett thường cười nhạo 
chính mình là "lười biếng và ngu ngốc". Vì vậy, trong nhiều năm 
qua, các hoạt động chọn và mua cổ phiếu của ông không nhiều, bán 
ra lại càng ít, nhưng đủ đề làm ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất 
thế giới. 


Buffett đầu tư cổ phiếu lần đầu tiên vào năm 11 tuổi, ông và chị gái 
của mình dùng tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu công ty Dịch vụ thành 
phố (Cities Service), nhưng ngay sau khi mua không lâu, giá cỗ 
phiếu bắt đầu giảm, chị gái luôn phàn nàn với ông. Sau đó, cổ phiếu 
CuÔi cùng cũng tăng lên, nhưng vì không thể chịu được sự phản 
nàn của chị nên ông đã vội vàng bán tháo cổ phiếu trong tay, kết 
quả là mỗi cô phiếu kiếm được khoảng 5 đô-la. Tuy nhiên, sau đó 
giá cỗ phiếu vẫn không ngừng tăng lên, khiến cho Buffett cảm thầy 
rất hồi tiếc. 


Bài học sâu sắc này làm cho Buffett hiểu ra rằng, nếu nhà đầu tư có 
niềm tin vào một loại cổ phiếu, thì dù cho thị trường lên hay xuống 
cũng phải kiên trì đến cùng, đầu tư lâu dài. Quan điểm này đã trở 
thành một trong những quan tưởng chủ chốt trong việc đầu tư sau 
này của Buffett. Ông tin chắc rằng, ngay cả khi chúng ta chỉ có ít 
tiền, miễn là chúng ta tìm ra được một công ty tốt thì việc đầu tư dài 
hạn vẫn có thể giúp ta kiếm được nhiều tiền, ông nói: "Thời hạn 
nắm giữ cổ phiếu mà tôi yêu thích là mãi mãi”. 


Buffett có một câu nói nồi tiếng: "Trong thời gian ngắn, thị trường 
chứng khoán là cái máy bỏ phiếu; nhưng trong thời gian dài, thị 
trường chứng khoán là một máy đo trọng lượng, những cổ phiếu về 
bản chất tốt thì chắc chắn sẽ không lo phải chịu cô đơn". Ông xác 


định Washington Post, Gillette, công ty ABC và Coca-Cola là những 
đôi tượng năm giữ cô phiêu dài hạn, và tuyên bô: "Bát kê thị trường 
đánh giá cao giá trị của nó như thê nào, tôi cũng sẽ không bán ra". 


Sự thật đã chứng minh rằng, cổ phiếu mà Buffett nắm giữ dài hạn 
đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho ông. Theo báo cáo tài chính của 
Berkshire Hathaway năm 2001, Buffett đầu tư vào Washington Post 
trong 28 năm và kiếm được gấp 82 lần; đầu tư vào Công ty 
American Express kiếm được gấp 3,68 lần: đầu tư Gillette kiếm 
được gấp 4,43 lần giá trị ban đầu. 


Nhìn vào các dự án đầu tư của Berkshire Hathaway, Coca-Cola và 
Gillette đều là các dự án đầu tư được nắm giữ dài hạn của Buffett. 
Theo cách nói của ông: "Chúng tôi hiếm khi quan tâm đến lượng 
giao dịch cổ phiếu của các công ty này trong vòng một vài năm. 
Điều chúng tôi quan tâm là quá trình dài hạn của công ty, chứ không 
phải là theo thời gian ngắn hạn để đo lường hiệu suất giá trị gia 
tăng. Nếu chúng tôi có niềm tin đầu tư dài hạn vào công ty thì đầu 
tư ngắn hạn với chúng tôi không có nghĩa lí gì, trừ khi họ cung cấp 
các cơ hội đề tăng quyền sở hữu của công ty". 


Buffett xác định đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, năng suất đạt được 
vượt xa tốc độ tăng trưởng của chỉ số Index và chỉ số Dow .Jones 
900 cùng kỳ. Thật vậy, đầu tư là một hoạt động lâu dài, giao dịch 
ngắn hạn rất dễ dẫn đến thất bại. Đó là bởi chi phí giao dịch ngắn 
hạn (bao gồm cả thuế và hoa hồng) làm cho hiệu suất đầu tư giảm 
đi đáng kể, và nếu giao dịch thường xuyên thì theo thời gian, việc 
liên tục trả tiền hoa hồng và các khoản phí khác sẽ ngày càng trở 
nên phức tạp. 


Vì vậy, Buffett cho rằng, việc mua bán thường xuyên không có lợi 
cho các nhà đầu tư, mà chỉ có các nhà môi giới là có lợi. Đối với chủ 
sở hữu lâu dài, số lượng giao dịch ít sẽ giúp cho phí hoa hồng giao 
dịch và chỉ phí giao dịch khác chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng 
vốn đầu tư. 


Point 


z›4l6v6-7 


Kinh nghiệm đầu tư thành công của Buffett nhắc nhở chúng ta rằng: 
Đối với một nhà đầu tư lí tính, để có được năng suất cao hơn, 
chúng ta phải nhắn mạnh nguyên tắc đầu tư dài hạn, hành vi đầu cơ 
ngắn hạn là không khôn ngoan. 


e Hoạt động đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp của Buffett thời 
kỳ 1977-2003 


GECO j8 #125000 S7 2393.2 5136.76 
Coca- cola 1299 10150 681.37 


`. 56.488.380 l463 3324 617.93 
Fargo 

Gillette 96.000.000 3526 487.67 
_ 12 59.559.300 294 2803 853.4 


HH IIMMMM 


151.610.700 11470 312 397.41 


2Không bao giờ được đầu tư 
một cách tùy tiện 
-igrmb-6 


Buffett luôn quán triệt chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn. Ông cho 
rằng, điểm mấu chốt để đầu tư là sau khi chọn được những cổ 
phiếu tốt, vào một thời điểm thích hợp thì mua vào và nắm giữ lấy 
nó. Thị trường chứng khoán luôn rất nguy hiểm, một chút thiếu thận 
trọng là có thể dẫn tới phá sản, mắt tất cả mọi thứ. Vì thế, nó yêu 
cầu nhà đầu tư phải thật thận trọng trước khi bước vào thị trường 
chứng khoán. Nhiều người khi đầu tư vào cỗ phiếu đã không nghiên 
cứu kỹ càng, lại thường xuyên hành động theo tâm lý. đầu xuôi đuôi 
ngược, luôn ôm âp suy nghĩ là nhanh chóng bán ra cổ phiếu có 
trong tay để kiếm nhiều tiền, và cho rằng đó mới thực sự là kiếm 
được tiền. Rõ ràng, đây là cách làm "được đằng này, mất đằng kia”, 
không đạt hiệu quả cao. 


Đầu tư cũng giống như cuộc hôn nhân, phải thật sự thận trọng, 
không được vội vàng, một khi đã quyết định mua cổ phiếu thì nó 
giống như bạn đồng hành suốt đời mình. Thị trường chứng khoán 
có một quy luật hiển nhiên: Mỗi nhà đầu tư đều phải chịu rủi ro đầu 
tư. Đây là điều đã được viết trong tất cả các tài liệu hướng dẫn đầu 
tư, chỉ có điều nó chưa thu hút được sự chú ý của một số nhà đầu 
tư. Buffett cho rằng, việc các nhà đầu tư xem mình là người đại diện 
cho quỹ của mình và lựa chọn công ty yêu thích là điều rất quan 
trọng, bởi vì các nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư là vì muốn làm giàu, 
chứ không phải chỉ đơn thuần là tìm kiếm hứng thú trong thị trường 
chứng khoán. 


Buffett chia sẻ một phương thức mà bất kể nền kinh tế đang trong 

tình trạng tốt hay xấu cũng đều sẽ kiếm tiền cho bạn. Phương thức 
này rất đơn giản: Mua vào một doanh nghiệp mà bắt kể nền kinh tế 
là tốt hay xấu đều có thể kiếm được nhiều tiền. Doanh nghiệp kiếm 


được tiền thì nhà đầu tư đương nhiên cũng sẽ kiếm được tiền theo, 
sự thành công đâu tư của Berkshire trong nhiêu năm đã chứng 
minh cho điêu này. 


Hầu hết các nhà đầu tư đều tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện đa 
dạng hóa rủi ro, để ngăn chặn khoản tiền khổng lồ đặt cược vào một 
vài công ty bị tổn thất do thiếu trí tuệ đầy đủ và chuyên môn, phân 
bổ vốn vào các loại cổ phiếu khác nhau để đạt được mục đích 
phòng hộ. Mặc dù Buffett cho rằng, phân tán các rủi ro đầu tư là cần 
thiết, nhưng xem nó như lực đầy của đầu tư là không đúng. Khi việc 
đầu tư chỉ chăm chú vào phân tán rủi ro, giữ một loạt các loại cổ 
phiếu khác nhau thì thực sự là mù quáng. 


Buffett bị ảnh hưởng bởi Keynes, ông cũng đã thực hiện chiến lược 
đầu tư tập trung, quán triệt chỉ đầu tư vào một số ít cổ phiếu mà 
mình thực sự hiểu rõ về công ty, và nắm giữ lâu dài. Sách lược để 
Buffett giảm rủi ro là cần thận trong khâu phân bổ vốn đầu tư vào cỗ 
phiếu. Ông cho rằng, điều quan trọng nhất là: Đầu tư vào những cổ 
phiếu gÌ, giá mua như thế nào để làm giảm rủi ro, hay nói cách 
khác, ở một mức giá hợp lý, việc mua vào cổ phiếu của công ty hoạt 
động xuất sắc sẽ làm giảm xác suất tồn thất. Buffett thường nói, nếu 
một người trong cuộc đời được giới hạn chỉ có 10 quyết định đầu 
tư, thì số lượng lỗi của người đó sẽ ít đi, bởi vì họ sẽ phải cần thận 
xem xét việc đầu tư rồi mới đưa ra quyết định. 


Như thế, lựa chọn cổ phiếu nắm giữ lâu dài sẽ đem lại cho nhà đầu 

tư một thu nhập tốt. Vì vậy, Buffett cảnh báo các nhà đầu tư dài hạn: 
Những người muốn đầu tư lâu dài không bao giờ được tùy tiện đầu 

tư, phải cực kỳ thận trọng khi quyết định đầu tư. 


Point 

-.4l6vG-7 

Hôn nhân là việc chỉ có một lần trong đời, mọi người đều xem nó là 
một việc thiêng liêng và đẹp đẽ. Nhà đâu tư muôn thu lời từ cô 


phiếu cũng là một việc hết sức quan trọng, cần phải suy nghĩ cần 
thận, không được tùy tiện nửa vời. 


Đầu tư chứng khoán giống như kết hôn 

-4y3si9-78 

Khi kết hôn, đôi bên đều phải xem xét phẩm chất, năng lực... của 
đối phương; còn đầu tư thì phải xem xét xem nó có tiềm năng tăng 
trưởng không... 

Lời khuyên từ Buffett: 

-.9l93o-8 


Khi đánh bài thì sẽ luôn có một người số đen, nếu bạn nhìn xung 
quanh, không thấy ai số đen thì bạn chính là người số đen. 


3Phản ứng chậm với thị trường 
--igrmb-6 


Buffett cho rằng, miễn là công ty có thể thu lợi nhuận kinh tế trên 
mức trung bình và nhà quản lý trung thực, đáng tin cậy thì bạn có 
thể chọn mua cổ phiếu của công ty đó. Tư tưởng này khiến ông 
không có hứng thú với sự thay đổi chóng mặt của thị trường, và 
"nhịp điệu” của ông trở nên khác hẳn so với Wall Street. Trong khi 
hầu hết người của Wall Street đều nắm giữ cổ phiếu trong thời gian 
rất ngắn, thì Buffett lại cho rằng thời gian tốt nhất để giữ cổ phiếu là 
"mãi mãi”. 


Một số người nghĩ rằng, chiến lược đầu tư của Buffett là quá bảo 
thủ. Về điểm này, Buffett nói: "Án binh bất động thực ra là chiến 
lược tốt nhất, chúng ta sẽ không vì các nhà môi giới, vì sự thay đổi 
nhỏ của tỷ lệ chiết khấu dự trữ liên bang, hoặc vì chạy theo bắt ki 
quan điểm nào của Wall Street mà thay đồi tư duy hoạt động của 
mình để mua vào cổ phiếu của doanh nghiệp không được đánh giá 
tốt hoặc vội vã bán ra cổ phiếu của một doanh nghiệp rất có tiềm 
năng mà mình đang nắm giữ. Như thế, chúng ta sẽ không thể thay 
đổi được bất cứ chiến thuật nào". 


Trong thực tế, khi đầu tư, thái độ của Buffett rất rõ ràng: Không bao 
giờ bán ra cổ phiếu của doanh nghiệp xuất sắc, không ngần ngại 
bán tháo cổ phiếu của công ty bình thường, hơn nữa dù cho mua 
vào hay bán ra thì cũng không giao dịch quá thường xuyên. 


Buffett cho rằng, các nhà đầu tư có quan điểm đầu tư chuẩn xác 
không nên hâm mộ những người thường xuyên giao dịch, mặc dù 
họ luôn được mua và bán, có vẻ như lợi nhuận khá tốt, nhưng sau 
khi xem xét cần thận, bạn sẽ nhận thấy nhiều vấn đề trong đó. 


Nếu hai người cùng dùng một số tiền như nhau để mua cùng một 
loại cô phiêu của một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng theo định 


hướng tốt, với triển vọng phát triển tốt, sau khi họ nắm giữ một thời 
gian, các cổ phiêu tăng 5%. Một trong số họ tin vào triển vọng phát 
triển tương lai của doanh nghiệp, cho rằng ngay cả khi giá cô phiếu 
hiện tại tăng chậm, và thậm chí có thể giảm, nhưng miễn là không 

có những thay đổi lớn, thì cổ phiếu của nó đáng để sở hữu lâu dài. 


Còn nhà đầu tư kia không làm như vậy, khi giá cổ phiếu sau một 
khoảng thời gian tăng lên, người này quyết định bán cổ phiếu để đổi 
lấy tiền mặt, vì so với cổ phiếu khác đang tăng vọt thì giá cô phiếu 
này tăng với tốc độ tương đối chậm. Sau đó, họ bắt đầu điên Cuông 
đuổi theo những cổ phiếu có thể tạo ra doanh thu nhiều hơn. Sau 
khi trải qua nhiều lần mua đi bán lại thì kết quả thu được thường là: 
Thu được tiền trên cổ phiếu này và mắt tiền ở một cổ phiếu khác, 
chiến lược đầu tư này sẽ khiến cho anh ta rơi vào trạng thái luôn 
căng thẳng, chộp giật, mắt đi lí trí sáng suốt và khả năng phán 
đoán. 


Nếu tất cả các nhà đầu tư đều giữ được tâm lý tỉnh táo như nhà đầu 
tư thứ nhất thì việc quản lý đầu tư sẽ rất dễ dàng, họ sẽ không cần 
bận tâm về giá cổ phiếu giao động mỗi ngày, cũng không cân quan 
tâm đến khối lượng giao dịch, mà chỉ cần xem xét báo cáo tài chính 
của các doanh nghiệp. 


Thường xuyên giao dịch là lý do dẫn đến sự thất bại của nhiều nhà 
đầu tư trong thị trường chứng khoán. Bị thôi thúc bởi miếng mồi "thu 
lợi nhanh chóng", hơn nữa việc giao dịch thường xuyên được phổ 
biến rộng rãi, nên nhiều nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng đã 
đầy nhanh tốc độ giao dịch trong một thời gian ngắn, kết quả CuUÔi 
cùng là cổ phiếu thì ngày càng nắm giữ nhiều hơn nhưng tiền trong 
tài khoản thì lại ngày càng ít hơn. 


Sở dĩ việc quá thường xuyên giao dịch dễ dẫn đến thất bại, là bởi vì 
cổ phiếu ngắn hạn có một phần nhất định sự ngẫu nhiên và không 
chắc chắn, khiến cho các nhà đầu tư có tỷ lệ thất bại khá cao trong 
hoạt động và phán đoán. Ngoài ra, thường xuyên giao dịch với tâm 
trạng tiêu cực rất dễ dẫn đến sai sót trong hoạt động và phán đoán, 
không chỉ làm tăng chỉ phí giao dịch, mà còn dễ làm gia tăng số 


lượng cô phiếu nắm giữ, do đó tăng thêm khó khăn cho hoạt động 
đâu tư. 


Có người nói, hành động trong lĩnh vực đầu tư của Buffett chậm 
chạp giông như con gâu. Trong thực tê, đây là một trong những đặc 
điềm của các nhà đâu tư dài hạn. 


Việc đầu tư thường chậm chạp hơn so với thị trường, mà yếu tố 
quan trọng nhất để đánh giá cơ hội mua cổ phiếu là giá trị nội tại 
của doanh nghiệp và tất cả các loại thông tin thị trường khác, trong 
khi những thay đổi của thông tin thì lại chậm chạp và thường bị bỏ 
qua. 


Mỗi động thái của các nhà đầu tư cần phải được thiết lập dựa trên 
tâm nhìn chiên lược dài hạn, chứ không phải là dựa vào nhu câu 
ngăn hạn của thị trường. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Mọi người đều muốn đạt được những lợi ích lớn nhất trong thời 
gian ngắn nhất có thể, nhưng tất cả mọi thứ đều có quy luật hoạt 
động riêng. Mong muốn thông qua các giao dịch ngắn hạn thường 
xuyên trong thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận siêu ngạch là 
điều không thể, bởi vì số lượng giao dịch nhiều hơn cũng đồng 
nghĩa với việc tăng thêm những nguy cơ sai lầm. Ước muốn mỗi 
giao dịch đều có thể tạo ra nhiều lợi nhuận, e rằng chỉ có Chúa mới 
có thể làm được. 


Chậm chạp trong phản ứng trước sự biến đổi của thị trường 


-.02o4x-80 


Phần lớn các nhà đầu cơ thường tự lấy làm hài lòng khi tránh được 
sự sụt giá do kịp thời bán ra cô phiêu. 


--klf4x-80-1 

Thế nhưng nếu xét dưới góc độ của xu hướng đầu tư trung và dài 
hạn, thì hành vi bán ra này là quá ngu ngôc, còn những nhà đâu cơ 
thì thường vì sợ bị mât giá mà vội vã bán ra. 

Lời khuyên từ Buffett: 

-.9l93o-8 


Sự ủng hộ hay phản đối của người khác đều không phải là lý do để 
bạn làm điêu đúng hay điêu sai. 


4Không nên thường xuyên đổi 
cö phiêu 
-igrmb-6 


Trong thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ thường xuyên thay đồi cổ phiếu, 
bởi vì họ đặt quá nhiều kỳ vọng vào thị trường, dẫn đến việc xảy ra 
hiện tượng phản ứng thái quá đối với thị trường, kết quả là hễ có 
dấu hiệu của sự rắc rối là không thể chờ đợi mà liên tục mua vào 
hoặc bán ra. 


Trong thực tế, mọi người thường không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý 
nào đối với sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, 
vân đề là rốt cuộc có bao nhiêu người có thể nhìn tiền của mình bị 
giảm đi mỗi ngày mà vẫn giữ được sự bình tĩnh? 


Buffett cho rằng, một trong những phẩm chất cần thiết về tâm lý của 
một nhà đầu tư thành công là giữ được tâm trạng tốt trước sự biến 
động của thị trường. Các nhà đầu tư không chỉ cần biết chấp nhận 
bất kỳ sự biến động nào của thị trường, mà còn cần phải giữ được 
sự phán đoán độc lập, như vậy khi có sự biến động thì sẽ tự biết 
phải làm gì. 


Trên thực tế, nếu nhà đầu tư tin tưởng sự đầu tư ban đầu của họ là 
đúng đắn, thì sẽ không quan tâm đến bắt kỳ sự biến động nào thị 
trường, và sẽ luôn duy trì được thái độ bình tính. Như Graham đã 
nói: "Một nhà đầu tư thực sự hiếm khi buộc phải bán ra cổ phiếu 
của họ, họ thường giữ được trạng thái tâm lý ồn định trước các điều 
kiện thị trường hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào". 


Một nhà đầu tư lý trí không nên hoảng sợ trước bất kỳ sự thay động 
nào trên thị trường. Nếu nhà đầu tư luôn hoảng sợ trước các biến 
động của thị trường, thậm chí bán tháo cổ phiếu, thì tâm lý mong 
manh này sẽ khiến bạn luôn phải chú ý đến hành động và quan 


điểm của người khác vì "luôn lo lắng bỏ lỡ cái gì", đó chính là 
nhược điểm của rất nhiều nhà đầu tư. Làm như vậy, họ không 
những không có được lợi nhuận từ các khoản đầu tư, mà còn bị tổn 
thất do trạng thái không ổn định của tâm lý. 


Trong báo cáo đầu tư của một số nhà môi giới, thường có dòng 
chữ: "Tình hình kinh tế tốt, do đó nên mua cổ phần", tuyên bố này 
có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế nó không hề có ý nghĩa. Khó có thể 
dự đoán sự thay đổi của tình hình kinh tế, một loạt sự chắc chắn bất 
cứ lúc nào cũng có thể can thiệp tới độ chính xác của dự đoán. Kết 
quả là bạn luôn đứng sau những người khác, còn số tiền bạn hy 
vọng thu được cũng sẽ càng ngày càng trở nên xa vời. 


Đây là vấn đề mà tất cả các nhà đầu tư đều có thể dễ dàng bị mắc 
phải, nhưng khó khăn để khắc phục. Vì vậy, đem sự được mắt của 
mình gửi gắm hoàn toàn vào tay các nhà phân tích mà không có 
chính kiến của bản thân, là hành vi không nên chút nào. 


Trái lại với những nhà đầu tư quá mẫn cảm với sự biến động của thị 
trường là một số nhà đầu tư một khi đã lựa chọn được cổ phiếu thì 
sẽ nắm giữ dài hạn, không chú ý quá nhiều đến giá cổ phiếu biến 
động mỗi ngày, và nhờ đó tránh được những đau khổ do sự phán 
đoán sai lầm của người khác mà làm ảnh hưởng trực tiếp tới mình. 


Đối với nhà đầu tư, lợi ích tối đa không đến từ sự thường xuyên 
chuyển đổi cổ phiếu, mà vấn đề quan trọng là làm thế nào để nắm 
bắt đúng thời điểm mua và bán. Về vấn đề này, Fisher cho rằng, 
thời điểm tốt nhất cho các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu là khi nhận 
thấy doanh nghiệp đó có tiềm năng, có giá trị đầu tư. 


Nhìn chung, khi các sản phẩm mới được niêm yết thì các doanh 
nghiệp sẽ phải chấp nhận một khoảng thời gian khó khăn để mở 
rộng thị trường. Tại thời điểm này, hầu hết các nhà đầu tư thiếu sự 
tự tin vì họ không đánh giá cao các doanh nghiệp này trong thời 
điểm đó. 


Ngoài ra, các nhà đầu tư thường xuyên vội vàng bán tháo cô phiếu 
trước sự biên động thị trường, đợi cho đên khi cô phiêu giảm xuông 


thấp hơn thì mua lại. Cách làm này có vẻ rất hợp lý, nhưng trong 
thực tế, cách làm đó thường khiến nhà đầu tư bị bỏ lỡ thời gian tốt 
nhất của sự phục hồi chứng khoán, cùng với đó họ còn phải nộp 
thuế giao dịch nhiều hơn, dẫn đến tổng chỉ phí kinh doanh cũng 
tăng lên. 


Fisher cho rằng, các nhà đầu tư khi lựa chọn cô phiếu, ngay từ đầu 
phải có một sự hiệu biêt toàn diện hơn vê triên vọng và sự phát triên 
trong tương lai của doanh nghiệp, không cân phải bận tâm đên sự 
biên động vê giá trong thời điệm trước mặt. 

Point 

-.4l6v6-7 

Không chỉ cần đến lý trí để chấp nhận sự biến động của thị trường, 


mà còn cần phải duy trì sự phán đoán độc lập, như thế bạn sẽ biết 
mình phải làm gì. 


Liên tục thay đổi các loại cỗ phiếu nắm giữ thì chắc chắn là một 
nhà đâu tư có đâu óc quá mân cảm 


Thường xuyên thay đổi cổ phiếu: Thị trường chứng khoán mới hơi 
có chút biên động đã vội vàng bán ra. 


-.zyk48-82 


Thân kinh quá mẫn cảm: Thường là tự mình làm phức tạp hóa vấn 
đê, phản ứng quá nhạy cảm trước hiện tượng rât bình thường. 


-sklb8-82-1 


Lời khuyên từ Buffett: 


-8I93o-8 


Bí quyết làm giàu bằng cách đầu tư vào cổ phiếu chỉ có một, đó là: 
Mua cổ phiếu, sau đó khóa trong hộp chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. 


kiên nhẫn 
--igrmb-6 


Sự thành công của Buffett đã làm cho ông trở thành một người 
đáng ngưỡng nộ, bí quyết đặc biệt cho thành công của ông là sự 
kiên nhẫn. Từ năm 1956, khi mới sáng lập công ty đầu tư cũng là 
lúc thị trường chứng khoán Mỹ có biến động, nhiều người mất kiên 
nhẫn đã vội vàng bán tháo cổ phiếu, nhưng Buffett không làm như 
vậy. Phương pháp của ông là mua cổ phiếu khi giá cả của nó thấp 
hơn giá trị thực tế, kiên quyết giữ đến khi cỗ phiếu đó trở về đúng 
với giá trị thực của nó, và khi vượt qua giá trị nội tại của nó thì ông 
sẽ bán ra. Năm 1968, thị trường chứng khoán Mỹ quá nóng, Buffett 
không thể tìm được cổ phiếu phù hợp trên cả một thị trường lớn, 
nhận thấy tình hình thuận lợi, ông đã bán ra cổ phiếu mà mình nắm 
giữ suốt trong vòng 13 năm. 


Thực tế đã chứng minh, tầm nhìn của Buffett rất độc đáo, nửa năm 
sau khi bán các cổ phiếu, Wall Street lại trải qua sự sụt giảm trong 
vòng ba năm. Đến năm 1973, Buffett mua vào 10.6 triệu cổ phiếu 
của Washington Post và nắm giữ liên tục, đến năm 1989, khoản đầu 
tư này đã tăng lên thành 486 triệu đôla; Năm 1974, ông mua cổ 
phiếu của công ty bảo hiểm GEICO với giá 45 triệu đô-la, năm 1989 
giá trị của nó tăng lên thành 1,4 tỷ đô-la. Trong vòng 20 năm, Buffett 
có mức thu nhập bình quân 29%, mức thu nhập cao như vậy đã 
khiến ông trở thành một huyền thoại trong giới cỗ phiếu. 


Buffett cho rằng, một nhà đầu tư muốn thành công thì phải có sự 
kiên nhẫn. Theo ông, kiên nhẫn là một phẩm chất quan trọng mà 
một nhà đầu tư thành công cần phải có, chỉ có kiên nhẫn nắm giữ 
cổ phiếu thì cổ đông mới có cơ hội có được kết quả vượt trội. 


Buffett thường nói, chỉ cần ông cảm thấy hài lòng với một loại cổ 
phiếu thì sẽ mua và nắm giữ nó dài hạn, ngay cả khi không giao 
dịch trong 10 năm cũng không quan trọng. Nắm giữ 10 năm là điều 
mà hâầu hết các nhà đầu tư đều khó lòng đạt được, bởi trong thời 
gian dài, lãi suất, chỉ số kinh tế và quản lý của công ty có khả năng. 
sẽ có rất nhiều thay đồi, dẫn đến sự biến động mạnh mẽ của giá cổ 
phiếu. Giá cổ phiếu biến động là sự thử thách đối với sự tự tin và 
kiên nhẫn của hầu hết các nhà đầu tư. Nhiều khi vì muốn hạn chế 
sự tồn thất, nên nhiều nhà đầu tư đã không thể kiên nhẫn chờ đợi 
mà vội vã bán ra cổ phiếu. 


Với các nhà đầu tư tập trung, kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết, 
để có được lợi nhuận vượt qua giá trị bình quân trên thị trường, thì 
đòi hỏi nhiều hơn sự kiên nhẫn và khôn ngoan đề đối phó với tác 
động của biến động giá cổ phiếu. Nếu bạn có được sự kiên nhẫn 
giống như Buffett, thì chắc chắn rồi sẽ nhận được sự hồi đáp xứng 
đáng, bởi trong thị trường chứng khoán, thành công luôn luôn ủng 
hộ những người biết chờ đợi. 


6Ba loại chứng khoán có thể 
năm giữ dài hạn 
--igrmb-6 


Sau khi nghiên cứu kĩ những loại cổ phiếu mà Buffett nắm giữ dài 
hạn, chúng ta có thể thấy rằng, những cổ phiếu này được chia 
thành ba loại, cụ thể là: Cổ phiếu của doanh nghiệp có lợi nhuận 
lớn, cỗ phiếu của doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt, cổ phiếu của 
công ty có lợi thế cạnh tranh. 


Các quyết định đầu tư của Buffett không căn cứ theo độ tăng giảm 
của cô phiếu, mà phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty 
đó. Tiêu chuẩn duy nhất để Buffett quyết định nắm giữ cổ phiếu là 
liệu công ty đó có khả năng thu lợi nhuận bền vững hay không chứ 
không phải là giá cổ phiếu trong thời điểm hiện tại của nó có bị sụt 
giảm hay không. 


Khi việc nắm giữ cỗ phiếu dài hạn được xác định bởi tính bền vững 
của lợi nhuận, vậy các tiêu chuân chính giúp xác định được lợi 
nhuận bên vững của công ty là gì? 


Buffett cho rằng, chỉ số tốt nhất là thu nhập minh bạch, rõ ràng của 
công ty. Thu nhập minh bạch thể hiện trong báo cáo lợi nhuận hoạt 
động và lợi nhuận sau thuế của công ty, tức khoản lợi nhuận công ty 
giữ lại sau khi đã nộp thuế. Đề tính toán các khoản thu nhập minh 
bạch, nhà đầu tư cần tính toán khoản lợi nhuận dành cho từng loại 
cổ phiếu và sau đó tổng hợp lại. Mỗi nhà đầu tư nên tạo một danh 
mục đầu tư, tính toán xem trong khoảng 10 năm sau có thể mang lại 
thu nhập như dự kiến không. 


Cách làm như vậy sẽ buộc các nhà đầu tư phải suy nghĩ kĩ về tầm 
nhìn dài hạn của công ty chứ không chỉ là biêu hiện giá cô phiêu 


ngắn hạn, chỉ có như vậy mới giúp cải thiện hiệu suất đầu tư của 
họ. 


Về lâu dài, quyết định đầu tư vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận sau này 
của công ty. Nếu lợi nhuận của công ty thay đổi trong ngắn hạn, 
nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài của nó, thì các nhà 
đầu tư nên tiếp tục giữ lại; nhưng nếu lợi nhuận lâu dài của công ty 
thay đổi về cơ bản, thì các nhà đầu tư không nên ngần ngại khi bán 
ra. 


Khi Buffett tiến hành đầu tư dài hạn, ngoài việc mua cổ phiếu có lợi 
nhuận cao, ông còn muôn mua cô phiêu tăng trưởng, đó là vì cô 
phiêu tăng trưởng sẽ đem lại mức lợi nhuận cao hơn. 


Đối với loại hình công ty có mức tăng trưởng cao thì sự tăng trưởng 
này chủ yếu dựa vào thu nhập kinh doanh, sự tăng trưởng lợi nhuận 
ròng thường ở mức cao và thường lựa chọn phương thức dùng cổ 
phiếu để thưởng thay vì tiền mặt, như vậy vừa có thể đảm bảo cho 
doanh nghiệp đó có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động, đồng thời lại 
giúp cho tốc độ hoạt động tăng lên bắt kịp với sự mở rộng nhanh 
chóng của quy mô vôn cõ phân, sau khi bán đi một sô mệnh giá lớn 
thì số vốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu không vì thế mà bị pha 
loãng. 


Vì vậy, các nhà đầu tư nếu đầu tư dài hạn trong các công ty tăng 
trưởng thì chắc chắn sẽ có được lợi nhuận rất lớn, không chỉ có thể 
đảm bảo sự an toàn của vốn đầu tư, mà còn mang lại cho họ số lợi 
nhuận đáng kể. 


Khi Buffett mua cổ phiếu, ông rất coi trọng sự khác biệt về lợi thế 
cạnh tranh của các công ty, bởi vì theo quan điểm của ông, ưu điểm 
của người khác (hoặc doanh nghiệp) là rất khó bắt chước, nếu việc 
quản lý kinh doanh của công ty này tốt hơn so với các công ty khác 
thể hiện ở việc phân bổ kinh doanh và vốn thì nắm giữ dài hạn cổ 
phiếu như vậy là sự đầu tư tốt nhất. 


Vì vậy, khi Buffett đầu tư vào GEICO, ông đã bị ấn tượng bởi lợi thế 
cạnh tranh của công ty. Đây là công ty bảo hiễm xe hơi lớn thứ 7 tại 


Mỹ, chủ yếu phục vụ ô tô, nhà ở, dịch vụ bảo hiểm tài sản cho nhân 
viên chính phủ, quân nhân và các khách hàng khác. 


Phương pháp kinh doanh của GEICO rất đặc biệt, nếu các công ty 
khác thông qua các đại lý để bán bảo hiểm thì GEICO chủ yếu tiếp 
thị trực tiếp, chính sách bảo hiểm của công ty được gửi thẳng đến 
nhà của khách hàng. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao mối 
quan hệ giữa công ty với các khách hàng, mà còn giúp tiết kiệm chỉ 
phí. 


Point 

--4l6vG-7 

Không phải tất cả các cỗ phiếu đều xứng đáng đề nắm giữ dài hạn, 
chăng hạn như chứng khoán rác. Cô phiêu năm giữ dài hạn đôi với 
Buffett có thê chia thành ba loại: Cô phiêu của doanh nghiệp có lợi 
nhuận cao, cô phiêu của doanh nghiệp có sự tăng trưởng tôt, cô 
phiêu của công ty có lợi thê cạnh tranh. 

Ưu thế cạnh tranh khác biệt của GEICO 

Đây là công ty bảo hiểm xe hơi lớn thứ bảy ở Hoa Kỳ 


Z*hhhwj-84 


Lời khuyên từ Buffett: 
--9I93o-8 


Chọn một số cổ phiếu có thể sinh lời cao trên mức thu nhập bình 
quân và sau đó tập trung các khoản tiền của bạn đầu tư cho những 
cỗ phiếu này, bất kể thị trường chứng khoán thăng trầm cũng kiên 
trì nắm giữ cổ phiếu, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. 


7Nắm giữ dài 
năm giữ mãi mãi 


hạn và không 


-igrmb-6 


Kinh nghiệm của Buffett là sở hữu lâu dài một số cổ phiếu trong 
nhiều năm hoặc thậm chí là vài chục năm, thực tế đã chứng minh tỷ 
lệ lợi nhuận này cao hơn nhiều so với việc liên tục mua vào, bán ra 
của hàng trăm cổ phiếu ngắn hạn. Sở dĩ Buffett nắm giữ cổ phiếu 
dài hạn mà không giao dịch bởi ông có niềm tin mạnh mẽ vào việc 
đầu tư dài hạn, và niềm tin này được xây dựng trên cơ sở phân tích 
hợp lý. Với các nhà đầu tư, lợi nhuận tạm thời không đại diện cho 
lợi nhuận lâu dài, nhưng lợi nhuận nhỏ có thể chuyển thành lợi 
nhuận lớn lâu dài, và việc nắm giữ dài hạn mà Buffett nói hoàn toàn 
không phải là nắm giữ mãi mãi. 


Năm 1984, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của ABC và nắm giữ một 
số lượng lớn. Tại thời điểm đó, ông đã tuyên bố công khai là sẽ nắm 
giữ mãi mãi cỗ phiếu ABC Tuy nhiên, ông đã không làm như vậy, 
sau khi sở hữu 10 năm, ABC bị Công ty Walt Disney mua lại. Một 
năm sau đó, Warren Buffett bán tất cả các cổ phiếu ABC mà ông 
đang có trong tay. 


Năm 2003, Buffett đã hướng đầu tư sang dầu mỏ. Ông nói: "Sau khi 
đọc báo cáo hàng năm của công ty trên là tôi mua liền, đó là cổ 
phiếu Trung Quốc đầu tiên, và cho đến nay cũng là cổ phiếu duy 
nhất của Trung Quốc mà tôi nắm giữ. Sản lượng dầu mỏ của công 
ty chiếm 3% sản lượng dầu của thế giới, đây là một số lượng rất 
lớn. Giá dầu của Petrochina tương đương 80% giá của Exxon 
Mobil. Năm ngoái, công ty này đã mang về 12 tỷ đô-la doanh thu, 
trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn của thế giới, chỉ có 5 
doanh nghiệp có được mức lợi nhuận cao như vậy. Khi mua cổ 
phiếu của công ty này, giá trị của nó trên thị trường là 35 tỷ đô-la, 
theo tính toán của chúng tôi, số tiền ấy gấp ba lần thu nhập giá năm 


ngoái mua vào. Công ty dầu khí này không sử dụng đòn bẩy tài 
chính, 45% lợi nhuận được xem là cô tức, dựa trên chỉ phí mua 
hàng chúng ta có được năng suật 15% cô tức băng tiên mặt”. 


Buffett dựa trên năng suất cổ tức bằng tiền mặt ổn định của dầu mỏ 
để đưa ra phán đoán giá trị thu được 15% tỷ lệ thu nhập đầu tư, ông 
tin rằng các cổ phiếu dầu có thể nắm giữ một thời gian dài, do đó, 
ông bắt đầu mua vào cổ phiếu này. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2003, 
Buffett, thông qua công ty Berkshire không ngừng tăng số lượng cổ 
phiếu năm giữ, ngày 24 tháng 4, ông năm giữ tổng cộng 2.338 triệu 
cổ phiếu, chiếm 13,35% tổng vốn đầu tư cổ phiếu H, tổng đầu tư là 
488 triệu USD; Đến năm 2007, khi giá dầu đột nhiên vượt mức 70 
usd một thùng, Buffett theo sự thay đổi này của thị trường đã thay 
đổi ý tưởng ban đầu, ông đã bán ra cổ phiếu mà mình đang nắm 
giữ. 


Vì vậy, Buffett nói rằng, việc nắm giữ dài hạn không phải là nắm giữ 
mãi mãi, bởi vì trong quá trình nắm giữ nó, chúng ta liên tục quan 
sát và hiểu được sự phát triển của công ty để xác định thời gian 
nắm giữ, vì vậy, một số cổ phiếu tạm thời có khả năng trở thành cổ 
phiếu dài hạn, trong khi cổ phiếu nắm giữ dài hạn trước đây cũng có 
thể được bán. 


Point 

-.4l6v6-7 

Tiền đề nắm giữ lâu dài là quan tâm đến bộ mặt cơ bản của doanh 
nghiệp và tình hình lợi nhuận của công ty, kịp thời thực hiện việc 
bán cô phân nêu mặt cơ bản của công ty và các khoản thu nhập đã 
xuông câp nghiêm trọng. 

Vì sao Buffett mua cổ phiếu Petrochina 

-y3iac-86 

Không sử dụng đòn bầy kinh tế. 


Xem 45% phân phối lợi nhuận như cổ tức. 
--mtbq-86G-1 

Lượng dầu sản xuất chiếm 3% sản lượng của thế giới. 
.0qar4-86-2 

Lợi nhuận 12 tỷ đô-la vào năm 2002. 

-p5yfy-86-3 


Lí do bán: trong năm 2007, giá dầu thô vượt qua mức 70 đô-la một 
thùng. 


Lời khuyên từ Buffett: 
-.-9l93o-8 
Tôi nghĩ rằng, một sinh viên muốn học hỏi kinh nghiệm về đầu tư từ 


các chuyên gia thì chỉ cần học hai điều: Làm thế nào đề đánh giá 
một công ty, và làm thê nào đê xem xét giá thị trường. 


Chương 6CHIÉẾN LƯỢC ĐIÊU 
HANH CUA BUFFETT 


--kbq9-5 


Cùng với những chia sẻ về kinh nghiệm của các vị giáo sư, sự tìm 
tòi, học hỏi và tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực đầu tư, Buffett đã 
dần hình thành một chiến lược điều hành và kinh doanh độc đáo. 
Đó là sự kết tinh của tài năng, trí tuệ và tinh hoa của nhiều người - 
những thế hệ tiền bối, Buffett đã lĩnh hội những kinh nghiệm đó và 
sáng suốt tạo lập chiến lược điều hành riêng của mình. Đó là 
nguyên nhân quan trọng giúp ông đạt được thành công. 


1Hậu sinh khả úy 


--igrmb-6 


Khi Buffett học tại trường Đại học Nebraska, ông đã đọc cuốn sách 
Nhà đầu tư thông minh của Graham và rất tôn sùng vị giáo sư này. 
Chính sự ngưỡng mộ và kính trọng đó đã giúp ông trở thành học trò 
của Graham, đây cũng là mong muốn lớn nhất của ông. Tốt nghiệp 
đại học, bằng những nỗ lực của mình, ông đã vào học tại Đại học 
thương mại Columbia, dưới sự giám hộ của Graham. 


Graham đã truyền dạy cho Buffet các khái niệm về đầu tư giá trị. 
Ông nói với Buffet, nhà đầu tư chân chính không phải là hao tâm tổn 
sức đề tập trung vào màn hình hiền thị các mã cổ phiếu mà nên tập 
trung tìm hiểu giá trị nội tại của các công ty niêm yết. Ông cho rằng, 
các nhà đầu tư nên hiểu được được tình hình lợi nhuận của của 
công ty, mức trả nợ, vốn cùng triển vọng phát triển, chỉ có nắm bắt 
đầy đủ các thông tin này mới có thể tính toán hợp lý giá trị nội tại 
của công ty. Giá cổ phiếu không phải bất cứ lúc nào cũng phản ánh 
thực chất giá trị công ty, do đó, các nhà đầu tư để có được lợi 
nhuận không lồ trong thị trường chứng khoán, cần phải tìm được 
những giá cả thấp hơn so với giá trị nội tại của công ty và mua vào 
SÔ lượng lớn cổ phiếu của công ty đó. Khi thị trường nhận ra giá trị 
nội tại của nó thì giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên. 


Ngoài ra, Graham cũng đưa việc kiểm soát rủi ro lên vị trí đầu tiên 
trong chiến lược, nó cũng trở thành một trong những nguyên lý mà 
Buffett theo đuôi trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư, Buffett tư 
vấn về kinh nghiệm thành công của mình: "Quy tắc vàng đầu tiên 
của đầu tư là từ chối tổn thất. Quy tắc vàng thứ hai là luôn luôn nhớ 
quy tắc vàng thứ nhất". 


Thế mạnh của Graham nằm trong nghiên cứu phân tích thông tin, 
và dữ liệu báo cáo hàng năm của các công ty, nhưng ông lại ít quan 
tâm đên loại hình và bản chât của doanh nghiệp. Vì thê, sẽ xuât 


hiện một vấn đề là khi thực sự bị thị trường đánh giá thấp, thì tình 
hình kinh doanh của công ty đó ít nhiều sẽ xảy ra một số vấn đề. 
Điều này cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho các hoạt động đầu 
tư của Buffett. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fisher đã giải quyết vấn 
đề này giúp Buffett. Như đã đề cập trong phần trước, Fisher được 
biết đến với việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng, là cha đẻ của 
"cổ phiếu tăng trưởng", ông chủ trương đầu tư vào các công ty có 
tốc độ tăng trưởng vượt mức tăng bình quân trên thị trường, lợi 
nhuận lớn, quản lý tốt, và không quan tâm về giá cổ phiếu hiện tại 
của công ty. Buffett mua lại công ty See's Candies với giá cao do 
chịu sự ảnh hưởng của Fisher, sau này thực tế đã chứng minh đây 
là một giao dịch rất khôn ngoan. 


Điểm thiên tài của Buffett ở chỗ đã tiếp thu được sự tinh túy của cả 
Graham và Fisher, hơn nữa, ông còn phát triên rộng hơn lý thuyêt 
của các thây. Ong cho răng, đề đầu tự thành công thì cần phải có 
sự hiệu biêt toàn diện vê đôi tượng đâu tư. 

Point 

-.4l6vG-7 

Sở dĩ Buffett thông minh hơn người, bởi ông đã tiếp thu được rất 
nhiêu quan điễm đâu tư từ các thây giáo của mình. 

Những người thầy của Buffett 

--t34Iq-88 

Graham: Cha đẻ của đầu tư giá trị 

-„/b7ng-88-1 

Fisher: Cha đẻ của cổ phiếu tăng trưởng 

-.2yh6m-29-1 


Keynes: Kinh tế vĩ mô 


œ.t7e9x-88-3 


Munger: Đối tác trung thành nhất 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Ngay cả khi chủ tịch FED nói riêng với tôi về chính sách tiền tệ hai 
năm tới, thì tôi cũng sẽ không thay đôi bât kỳ hành động nào. 


2Thiết lập lí thuyết của riêng 
mình 
--igrmb-6 


Buffett thiết lập lý thuyết phân tích đầu tư của mình trên cơ sở lý 
thuyết Giới hạn an toàn của Graham và nguyên tắc phân tích cơ 
bản của Fisher. Ông tuân theo triết lý đầu tư giá trị, kiên trì nắm giữ 
lâu dài, và sự kiên nhẫn đã giúp ông trở thành cây đa cây đề vĩ đại 
trong giới đầu tư. 


Chiến lược đầu tư của Buffett bao gồm các khía cạnh sau đây: 
* Không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc 


Trong những năm qua, lí thuyết thị trường hiệu quả đã được hầu 
hết các nhà đầu tư chấp nhận, người ta thường nghĩ rằng, giá 
chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin. Tuy nhiên, Buffett đã 
bác bỏ lập luận này, ông cho rằng, trong thị trường chứng khoán, 
khi mọi người cảm thấy tham lam hay sợ hãi thì thường sẽ mua vào 
hoặc bán ra cổ phiếu một cách sai lầm. 


Lòng tham và nỗi sợ hãi là hai tính cách xấu bẩm sinh của con 
người. Vì thế, các nhà đầu tư khi đầu tư vào cổ phiếu thường rất 
khó khắc phục tác động của hai cảm xúc này, do đó, để có thành 
công trong đầu tư thì không nên để cảm xúc chỉ phối. 


* Hiểu đầy đủ về thị trường 


Đã là thị trường thì sẽ biến động, trên thị trường không thể có cổ 
phiếu chỉ tăng không giảm hoặc chỉ giảm mà không tăng. Làm một 
chủ đầu tư, không những cần hiểu rõ điều này, mà còn phải luôn 
bình tĩnh trong mọi hoạt động. Một nhà đầu tư chân chính sẽ không 
đề mục tiêu của mình bị ảnh hưởng bởi biến động của giá cổ phiếu. 


* Học để tự bảo vệ mình chống lại thiệt hại 


Nhiều người không tham gia thị trường chứng khoán thường hay 
cười nhạo những người trong thị trường chứng khoán là ngu xuẩn. 
Trên thực tế, khi một người làm một việc có liên quan đến lợi nhuận 
thường sẽ đánh mắt lý trí, dễ phạm phải một số lỗi sơ đẳng. 


Vì vậy, khi thực hiện các hoạt động đầu tư, chủ đầu tư phải học 
cách tìm hiểu và phân tích các yếu tố thực sự ảnh hưởng đến giá cổ 
phiếu, chứ không nên bị mê hoặc bởi hiệu suất hoạt động của giá 
cổ phiếu. 


Chỉ khi tìm hiểu toàn diện và khách quan về các vấn đè, yếu tố khác 
nhau, thì mới có thê bảo vệ mình khỏi bị thiệt hại trong thị trường 
chứng khoán. 


se Chọn ngành có giá trị đầu tư 


Yếu tố thực sự xác định sự thành công hay thất bại của việc đầu tư 
được thê hiện qua hoạt động sau này của công ty, bởi hiệu suất đầu 
tư được xác định trong tương lai, vì vậy, xem xét các ngành nghề 
của công ty mà mình muốn đầu tư là một việc đặc biệt quan trọng. 


Rõ ràng, đầu tư trong những ngành hot dễ thu được lợi nhuận lớn 
hơn so với những ngành sản xuất lỗi thời. Nguyên tắc đầu tư của 
Buffett là không quen không làm, chỉ làm cái đơn giản dễ hiểu, đầu 
tư vào những ngành nghề có hướng phát triển rõ ràng, thu được lợi 
nhuận ồn định và có tiềm năng lớn. 


Nếu nhà đầu tư lựa chọn cô phiếu và có thể mua vào với giá thấp 
theo chu kỳ trên thị trường, thì có thê có được lợi nhuận cao. Lựa 
chọn những cô phiêu có tiêm năng phát triên, có thê giúp ta thu 
được lợi nhuận lâu dài và ôn định. 

Point 


œ.4l6vG-7 


Trong thị trường chứng khoán có một quy luật là bất cứ điều gì cũng 
không lặp lại một cách đơn giản. Vì vậy, để giành thắng lợi trong thị 
trường chứng khoán, thì phải phân tích bản chất thông qua hiện 
tượng và tổng hợp những cách làm phù hợp với chính mình. Việc 
copy một cách đơn giản thành các bản sao có thể giúp bạn kiếm 
được lợi nhuận một vài lần, nhưng không thể mang lại cho bạn lợi 
ích suốt đời. 


Chiến lược của Buffett 

+ Không bị chi phối bởi cảm xúc 
--09nou-89 

e Học cách tự bảo vệ mình để tránh tổn thất 
z-btbjx-89-2 

e Hiểu đầy đủ về thị trường 

-bx450-89-1 

s Chọn ngành có giá trị đầu tư 

-vl9b3-89-3 

Lời khuyên từ Buffett: 

.9l93o-8 

Giá cả là thứ bạn phải trả, giá trị là những gì bạn nhận được. Đánh 


giá giá trị của một doanh nghiệp vừa là nghệ thuật lại vừa là khoa 
học. 


3Kiêm soát rủi ro 
--igrmb-6 


Thị trường chứng khoán là nơi hội tụ đầy đủ các cơ hội và cạm bẫy, 
nó có thể làm cho bạn giàu lên sau một đêm, nhưng cũng có thể 
khiến bạn trở nên trắng tay ngay lập tức. Thị trường chứng khoán 
luôn hiện hữu một loạt các rủi ro, nhưng những rủi ro này không 
phải là không thể ngăn chặn được, nếu chúng ta có các biện pháp 
ứng phó kịp thời và hợp lý, thì có thể tránh được những rủi ro có thể 
xảy ra. 


Để tránh rủi ro, đầu tiên chúng ta phải học cách nhận biết và hiểu 
những rủi ro. Nhìn chung, rủi ro trong thị trường chứng khoán được 
chia thành ba loại: 


Loại đầu tiên là rủi ro biến động giá thị trường. Cho dù đó là một thị 
trường chứng khoán đã ồn định hay thị trường chứng khoán mới nỗi 
thì giá cỗ phiếu cũng luôn thường xuyên biến động. Biến động giá là 
đặc điểm cơ bản của thị trường chứng khoán, đó là điều không thể 
tránh khỏi. Cho dù là những thị trường chứng khoán ổn định như 
Mỹ hoặc thị trường chứng khoán mới nổi như Trung Quốc cũng đều 
phải trải qua các lần tăng giảm giá cổ phiếu như thế. 


Loại thứ hai là rủi ro điều hành của công ty niêm yết. Giá cổ phiếu. 
và kết quả điều hành công ty niêm yết thường có quan hệ mật thiết 
với nhau. Tình hình hoạt động trong tương lai của các công ty niêm 
yết là hoàn toàn không chắc chắn. Mỗi năm đều có nhiều công ty 
niêm yết bị thua lỗ do trình độ yếu kém của các nhà quản lý, giá cổ 
phiếu của công ty cũng sẽ theo đó mà trượt dốc. 


Loại thứ ba là rủi ro chính sách. Bất kỳ ban ngành liên quan nào của 
một quốc gia đều có những điều chỉnh trực tiếp hoặc gián tiếp liên 
quan đến các chính sách, quy định thị trường chứng khoán, những 
chính sách đó tác động đáng kể vào các hoạt động của thị trường 


chứng khoán, đôi khi còn dẫn đến biến động lớn. Ví dụ như: Thị 
trường chứng khoán Trung Quốc vào ngày 30 tháng 5 năm 2007, 
giao dịch chứng khoán đột nhiên tăng tỷ lệ từ một phần nghìn lên 
đến ba phần nghìn, làm cho giá cả trên thị trường chứng khoán 
Thượng Hải và Thâm Quyến giảm mạnh trong các ngày giao dịch 
tiếp theo. Điều này đã dẫn đến tồn thất lớn cho các cổ đông. 


Đôi khi, các phòng ban liên quan sẽ ban hành một số chính sách 
kinh tế, mặc dù không trực tiếp nhằm vào thị trường chứng khoán, 
nhưng vẫn sẽ có tác động rất lớn, các chính sách này, bao gồm cả 
tỷ giá hối đoái, ngành nghề và chính sách phát triển khu vực. Ví dụ 
như chính phủ Trung Quốc trong tháng 11 năm 2008 ban hành kế 
hoạch "gói 4.000 tỷ kích thích kinh tế", trở thành một làn sóng mang 
lại sự phục hồi đáng kể cho thị trường chứng khoán Thượng Hải và 
Thâm Quyến. 


Buffett cho rằng, chìa khóa để đầu tư là biết làm thế nào để tự giúp 
mình, và khả năng tự cứu mình từ việc xem xét thận trọng toàn diện 
công ty đầu tư. Đừng một lúc đặt tất cả tiền vào cổ phiếu, mà hãy 
"nhắm chuẩn" một cổ phiêu rồi phân theo lô, mua theo từng giai 
đoạn, và trong tay cũng phải cho phép dự trữ đủ quỹ để đối phó với 
nguy cơ giá cổ phiếu giảm mạnh. 


Kinh nghiệm của Buffett cho chúng ta biết rằng, nếu điều kiện kinh 
tế của nhà đầu tư còn yếu kém thì ngay từ đầu hãy giảm tỷ lệ số 
tiền đầu tư, điều này không chỉ giúp thu hồi tất cả các quỹ, mà 
chúng ta còn có thể chỉ tiêu một lượng nhỏ cho đầu cơ. 


Theo Buffett, thận trọng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều lần so với 
việc mua ra bán vào theo sự lên xuống của thị trường, vì không ai 
có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường chứng khoán, 
năm phút trước các cổ phiếu còn tăng mạnh, có thể năm phút sau 
sẽ bất ngờ xuống giá, hầu như không ai trên thế giới có thể luôn 
nắm bắt được những bước ngoặt này, trước khi đầu tư quy mô lớn, 
bạn phải đầu tư nhỏ kiểu dự kiến, đến khi có sự chắc chắn thì hãy 
mạnh tay đầu tư. 


Buffett cho rằng, cần thận không phải là bảo thủ, càng không phải là 
biểu hiện của sự nhút nhát mà là một biểu hiện của sự sáng suốt, 
cũng là một sách lược. Chỉ cần nghĩ rằng, nếu một người không biết 
bảo vệ chính cuộc sống của mình thì còn nói gì đến khả năng phát 
triển? Thị trường chứng khoán cũng như vậy, khi vốn đã bị mắt hết, 
thì lấy lợi nhuận từ đâu? 


Từ kinh nghiệm của Buffett, chúng ta có thể rõ ràng thấy được một 
định luật: Sự thiếu thận trọng luôn luôn đi kèm với sai lầm, ngược 
lại, thận trọng luôn luôn đi cùng với chính xác. Vì vậy, để có được 
năng suất cao hãy kiểm soát sự rủi ro để giảm tồn thát. 


Point 

-4l6v6-7 

Tiền đề đầu tiên của sự phát triển là tồn tại. Đề kiếm tiền trong thị 
trường chứng khoán, điêu đâu tiên chúng ta phải học là không được 
đề bị mật tiên, chỉ trên cơ sở này, chúng ta mới có thê nói đên tiên 
bạc. 

Các rủi ro trong thị trường chứng khoán 

e Rủi ro thị trường biến động giá: 


Hàng ngày đều diễn ra sự biến động tăng giảm của thị trường 
chứng khoán. 


z.21600-91 
e Rủi ro hoạt động của các công ty niêm yết: 


Công ty niêm yết gian lận, tham nhũng nhiều, cạnh tranh trong cùng 
ngành. 


›d6gtw-91-2 


e Rủi ro chính sách: 


Tem thuế, tỷ giá hối đoái, các kế hoạch lớn về kinh tế của quốc gia. 


œ.g228-91-1 


Lời khuyên từ Buffett: 
-.9l93o-8 
Nguyên tắc cao nhất của đầu tư gồm ba điều: Trước tiên, tránh để 


tránh rủi ro, phải giữ vốn. Thứ hai, cố gắng tránh rủi ro, để giữ vốn. 
Thứ ba, ghi nhớ điêu đâu tiên và điêu thứ hai. 


.~ " 


4Đừng nghĩ sẽ giàu ngay chốc 
lát 
--igrmb-6 


Buffett là một thiên tài đầu tư, ông có một năng khiếu đặc biệt mà 
nhiều người khó có thể học được, đó là thái độ kiên nhẫn và đam 
mê đối với thị trường chứng khoán. Hầu hết mọi người đều tự hỏi 
làm thế nào để nhanh chóng trở nên giàu có, nhìn từ góc độ này, 
triết lý và phương pháp đầu tư của Buffett khác hẳn với những 
người muốn làm giàu sau một đêm. 


Buffett gần như đã bỏ ra thời gian và tài năng trong suốt cuộc đời để 
có được vị trí và sự giàu có ngày hôm nay, ông không bao giờ nghĩ 
mình có bản lĩnh làm giàu trong chốc lát. Theo quan điểm của ông, 
không ai có thể dự đoán trước được tương lai, không ai có thể dự 
báo chính xác được sự lên xuống hàng ngày của giá cổ phiếu. Là 
một chủ đầu tư, đầu tiên chúng ta phải hiểu những gì đang được 
thực hiện, bạn muốn những gì, nếu không làm được thì phải thế 
nào... 


Mọi người thường cho rằng, thị trường chứng khoán là miền đất 
hứa tạo ra của cải, trên báo chí cũng thường xuất hiện một nhân vật 
nào đó nhờ chơi cổ phiếu mà trở nên giàu có. Hầu hết, các nhà đầu 
tư mới vào nghề đều có ảo tưởng của một đứa trẻ khi nghĩ rằng có 
thể làm giàu nhanh chóng, nhưng ý tưởng này là không thực tế, nó 
có xu hướng làm cho các nhà đầu tư phải chịu tổn thất rất lớn. 
Trong thực tế, để kiếm được tiền trong thị trường chứng khoán thì 
phải bình tĩnh, biết chờ đợi. 


Nếu mục tiêu theo đuồi của nhà đầu tư là hi vọng cỗ phiêu tăng giá 
hàng ngày, hàng tháng, nhưng thực tê không như vậy, thì sự thật là 
họ không những mất tiên mà tham vọng không tưởng đó sẽ dân đên 


nhiều tồn thất lớn, bởi vì những người có tham vọng này, thường 
khó khăn đề đâu tư một cách có lí trí. 


Tâm lí ham làm giàu thường kích thích lòng tham của người dân. 
Sau khi mua cổ phiếu, những người giữ tâm lý làm giàu nhanh 
chóng thường đợi cổ phiếu tăng giá, khi cổ phiếu tăng thì kỳ vọng 
của họ về giá cổ phiếu cũng sẽ tăng lên, tăng một lại muốn tăng 
hai... Sự mong đợi, kỳ vọng của họ là vô tận, và như vậy, nhiều nhà 
đầu tư cứ miệt mài theo đuổi và đặt kỳ vọng quá cao vào giá cổ 
phiếu, bỏ lỡ thời điểm quý báu để bán ra. 


Tương tự như vậy, khi giá cổ phiếu giảm, một số nhà đầu tư luôn 
mong đợi sẽ có sự phục hồi, khi nó thực sự phục hồi, họ luôn muốn 
tăng lên cao hơn và tưởng tượng ra những điều không thực tế, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến việc nắm bắt các nguyên tắc cơ bản và sự 
phán đoán thị trường của các nhà đầu tư, do đó sẽ dẫn đến các 
quyết định bốc đồng và sai lầm. Bằng cách này, một nhà đầu tư 
thường chỉ đuổi theo ranh giới lên và xuống của cổ phiếu, còn 
nguồn vốn của chính mình thì sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. 


Tâm lý muốn làm giàu chốc lát khiến cho mọi người thường có tâm 
trạng bât an, chỉ sợ cÕ phiêu trong tay giảm giá, khi trong tay không 
có cô phiêu thì lại bôn chôn, khó chịu. 


Với tâm lý làm giàu nhanh chóng, sau khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư 
luôn hy vọng rằng, giá cổ phiếu sẽ ngay lập tức tăng lên, nhưng nếu 
xu hướng giá cỗ phiếu không như mong muốn, thậm chí có sự thay 
đổi nhỏ thì cũng sẽ làm cho họ lo lắng, bất lực và hoảng hốt bán ra 
cỗ phiếu. Trong một thời gian dài có những quyết định vội vã, ngày 
ngày hoạt động, giao dịch, liên tục lo lắng, thì điều này chỉ khiến cho 
công ty môi giới kiếm bộn tiền, còn chính nhà đầu tư thì không 
những không kiếm được lợi nhuận, mà còn làm hao tổ nguôn vốn 
đầu tư của mình. 


Tâm lý làm giàu chốc lát còn mang tính chất như một canh bạc. 
Chính điều này là những hạt giống ươm mầm sự thất bại trong 
tương lai của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư có tâm lý đánh bạc khi 
bước vào thị trường chứng khoán thì cuối cùng sớm muộn cũng sẽ 


thất bại. Trong quá trình thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm, 
những người như vậy thường bị mất mát lớn. Bởi lẽ, sau khi kiếm 
được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, họ thường mù quáng, 
tiếp tục lao vào tăng nguồn vốn đầu tư cổ phiếu, và khi thị trường hạ 
nhiệt, họ sẽ chịu tổn thất lớn vì nắm giữ quá nhiều cổ phiếu. 


Người có tâm lý đánh bạc khi bị tốn thất trong thị trường chứng 
khoán thường sẽ không từ bất cứ điều gì, tiếp tục đem tất cả tiền 
đầu tư vào cổ phiếu cá nhân, trông chờ quay vòng vốn để giảm tổn 
thất, tuy nhiên, một khi giá cổ phiếu không như họ dự đoán, ngày 
một giảm thì họ sẽ buộc phải rút lui. 


Vì vậy, là một nhà đầu tư thực sự, bạn nên loại bỏ suy nghĩ đầu cơ, 
không bao giờ được giữ ý tưởng làm giàu trong chôốc lát. 


Point 

--4l6vG-7 

Thị trường chứng khoán không phải là một sòng bạc, không nhờ 
vào sự đặt cược lớn bé mà trở lên giàu có. Tâm lý làm giàu chôc lát 
của con bạc không nên áp dụng trong thị trường chứng khoán. Chỉ 
có những người có đủ trí tuệ và thái độ vững vàng mới trở thành 
người chiên chiên. 

Sự khác biệt giữa con bạc và chủ đầu tư 

Nhà đầu tư: Có đủ sự khôn ngoan và một thái độ tốt 

--bo/7wa-93 

Con bạc: ảo tưởng giàu có qua một đêm 


Z01f8j-93-1 


Lời khuyên từ Buffett: 


.9I93o-8 


Các nhà triết học nói với chúng ta rằng, hãy làm cái chúng ta thích 
và am hiệu thì thành công sẽ ởi theo. 


STránh bị ảnh hưởng bởi tin 
tức và tình hình thị trường 


-igrmb-6 


Phương pháp tiếp cận đầu tư của Buffett có những điểm khác biệt 
so với những nhà đầu tư khác. Buffett rất ít khi chú ý đến tin tức, 
ông đã từng phát biểu công khai rằng: Ngay cả khi chủ tịch FED nói 
riêng với ông về chính sách kinh tế trong hai năm tới thì điều đó 
cũng sẽ không làm thay đổi chiến lược đầu tư của ông. Điều này 
cho thấy sự thờ ơ của Buffett về tin tức. 


Điều làm người ta ngạc nhiên là, khi Buffett ở văn phòng trụ sở 
chính của Omaha thì tại đây cũng không có một cái máy nào nói về 
thị trường chứng khoán, đồng thời, cũng không có máy tính để truy 
cập thông tin, cách làm này của Buffett làm mọi người thực sự thấy 
khó hiểu. 


Tuy nhiên, trong hơn 50 năm hoạt động đầu tư, mặc dù rất thờ ơ với 
tin tức, không quan tâm đến thị trường thay đổi như thế nào, nhưng 
thu nhập của ông vẫn cao hơn tất cả mọi người. Theo Buffett, vì 
không ai có thể dự đoán được nền kinh tế và thị trường chứng 
khoán nên việc đi mua một số cổ phiếu theo kiểu dự đoán là một 
hành động không khôn ngoan, đôi khi có thể nhận được một chút lợi 
nhuận thì cũng chỉ là ăn may, tình cờ, ngẫu nhiên. Buffett thích mua 
cổ phiếu của những công ty mà lợi nhuận không bị tác động của sự 
thay đổi kinh tế. Lịch sử đầu tư của Buffett cho thấy, các công ty 
trong danh mục đầu tư của ông thường thu được lợi nhuận trong 
môi trường kinh tế khác nhau, đã nắm trong tay cổ phiếu của một 
công ty xuất sắc như vậy thì tại sao phải luôn quan tâm về những 
thông tin kinh tế thị trường và biễn động chứng khoán? 


Buffett cho rằng, phân tán đầu tư và đa dạng hóa đầu tư đang phố 
biên trên thị trường là hành vi được thực hiện bởi những người 


muốn bao che cho sự ngu ngốc của mình. Cách làm của Buffett 
hoàn toàn trái ngược so với cách làm của thầy Graham, thầy yêu 
cầu trong danh mục đầu tư phải có hàng trăm cổ phiếu, mục đích là 
để giảm thiểu một số cổ phiếu không lợi nhuận hoặc thua lỗ. Buffett 
cũng tiếp thu quan điểm của thầy Graham, nhưng sau này ông phát 
hiện, cách làm này thường khiến cho mọi người không ghi nhớ và 
nắm chắc được đầy đủ thông tin của các loại cổ phiếu mình đang 
có. Tiếp đó, Buffett đã học hỏi quan niệm của Fisher và Munger, bỏ 
phần lớn tiền bạc và sức lực vào số lượng nhỏ cổ phiếu có chất 
lượng. 


Sau đó, Buffett bắt đầu một chiến lược đầu tư tập trung. Công ty 
Berkshire Hathaway mà ông lãnh đạo có chưa đầy 10 loại cổ phiếu. 
Trong việc lựa chọn ngành nghề, Buffett cũng thường chỉ ưu tiên 
một số ngành độc quyền để đầu tư như hạ tầng giao thông, năng 
lượng, điện lực, và các doanh nghiệp độc quyền chiếm một phần 
lớn cổ phần. Buffett cho biết, trong năm 2001 ông đã mua một số 
lượng cổ phiếu với giá thấp của công ty dầu khí Trung Quốc. Điều 
này đã thể hiện rõ sách lược của ông. 


Về sách lược tập trung, Buffett cho rằng, khi gặp cơ hội thị trường 
tốt, cách tiếp cận hợp lý duy nhất là tập trung mua lại cổ phần của 
các công ty niêm yết có giá cả phù hợp với các tiêu chí đầu tư tập 
trung. Buffett cho răng, mỗi người trong cuộc đời chỉ nên đầu tư 
không quá 4-5 loại cô phiếu, khi đã phát hiện và nắm chắc thông tin, 
tin vào sự phát triển của nó thì cần tập trung ngân sách để mua vào 
số lượng lớn, một nhà đầu tư chỉ nắm giữ sô lượng dưới 5 loại cổ 
phiếu thì sẽ có lợi cho việc quản lý và điều hành. 


Point 

--4l6vG-7 

Tập trung vào quá nhiều loại cỗ phiếu dẫn đến sự thiếu hiểu biết về 
tông thê vĩ mô. Tương tự như vậy, quá lo ngại vê xu hướng thị 


trường chứng khoán ngắn hạn sẽ làm cho mọi người đánh giá sai 
xu hướng trung và dài hạn. 


-abcex-94 

Không nghe tin đồn chứng khoán 
Lời khuyên từ Buffett: 

-.9l93o-8 


Nên đầu tư vào doanh nghiệp luôn đặt lợi ích của cổ đông lên hàng 
đầu. 


6öKhông nên quan tâm về sự 
tăng giảm ngắn hạn của cô 
phiêu 


-igrmb-6 


Đầu tư của Buffett lây giá trị làm định hướng, ông tập trung vào giá 
trị nội tại của cổ phiếu, do vậy, biến động ngắn hạn trên thị trường 
chứng khoán không hề tác động đến ông, hầu hết sự quan tâm của 
ông đều dành cho việc tìm kiếm những doanh nghiệp tốt có giá trị 
đầu tư. Vậy làm thế nào để xác định được các công ty tốt? Đầu tiên, 
nó phải có cơ sở và tiềm năng cho sự phát triển dài hạn; thứ hai, nó 
phải vì lợi ích của các cổ đông, các nhà quản lý phải là những người 
có trách nhiệm và nắm giữ lượng cổ phiếu nhất định của công ty, 
như thế mới có thể quản lý tốt, và có thể nâng cao sự nhiệt tình với 
doanh nghiệp. 


Buffett sẽ không vì sự tăng trưởng ngắn hạn của một cổ phiếu mà 
mua với quy mô lớn, cũng không bán cô phiếu trong tay vì sự sụp 
đổ tạm thời. Sau khi mua lại cổ phân của một công ty được niêm 
yết, thì sẽ không quan tâm đến biến động của giá cÕ phiếu ngắn 
hạn mà lựa chọn nắm giữ lâu dài, tin tưởng rằng, sự tăng trưởng 
dài hạn của các công ty sẽ mang lại lợi nhuận thặng dư. 


Tuy nhiên, tiền đề của việc không quan tâm đến biến động của 
chứng khoán ngắn hạn là những cổ phiếu ngắn hạn đó phải là của 
các công ty có sự tăng trưởng tốt. Nếu mua chứng khoán của một 
doanh nghiệp mà không có hy vọng và không quan tâm tới những 
biến động ngắn hạn của giá chứng khoán thì e rằng mọi người khó 
có thể yên tâm được, thậm chí, có thể gây ra thiệt hại rất lớn cho 
các nhà đầu tư. Chỉ với các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững 
mới có thể gặt hái lợi nhuận với vị trí của người độc quyền, từ đó, 
lợi thế cạnh tranh càng mạnh. Chính điểm này làm cho Buffett tin 


rằng, các doanh nghiệp cuối cùng rồi sẽ vượt qua khó khăn, giá cổ 
phiêu của công ty sẽ tăng lên. 


Điều đáng lưu ý là chất lượng giá cổ phiếu của công ty thường thay 
đổi, do đó, các nhà đầu tư chỉ thấy rằng, nó là một công ty tốt rồi bất 
chấp tất cả để mua vào mà không chú ý đến giá trị kinh doanh thực 
sự của công ty đó. Để có được một thu nhập tốt thì phải mua cổ 
phiếu của một công ty có chất lượng cao với một mức giá thấp, nếu 
không thì chỉ vô ích. Vì vậy, lựa chọn thời điểm chính xác đề mua 
chính là chìa khóa để thu được lợi nhuận. Trong thị trường chứng 
khoán, cổ phiếu của bất kỳ một công ty được niêm yết nào cũng sẽ 
tự cho là không ngừng phát triển, mặc dù các các công ty niêm yết 
có chất lượng tốt sẽ rất khó khăn để xuất hiện giá rẻ, nhưng không 
loại trừ khả năng xảy ra các tình huống bất ngờ, cũng có thê đột 
xuất có giá thấp bất ngờ, sau đó, nếu quyết đoán ra tay thì sẽ dễ 
dàng hơn để thu được lợi ích. 


Nắm giữ dài hạn và quản lý cỗ phiếu có trong tay, kiên nhẫn chờ đợi 
cho sự tăng trưởng của công ty, đó chính là phong cách đầu tư nhất 
quán của Buffett, ông không bao giờ hy vọng sẽ gặt hái lợi nhuận 
đẹp trong vòng một tuần hay một tháng. Việc chọn lựa thời gian 
mua cổ phiếu của Buffett đã thể hiện sự tiếp thu quan điểm của thầy 
Graham, có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị nội tại 
của công ty thì sẽ nhanh chóng mua thật nhiều và sau đó cất giữ 
chúng. 


American Express, Coca-Cola, Disney, Gillette - những công ty quen 
thuộc với chất lượng cao này đều có cổ phiếu được Buffett nắm giữ 
trong nhiều năm, đã mang lại cho ông khối tài sản rất lớn. Thị 
trường chứng khoán thăng trằm trong nhiều thập kỷ, nhưng Buffett 
trong nhiều thập kỷ trên vẫn nắm giữ cổ phiếu của công ty chất 
lượng mà không thay đổi. Điều này sẽ là khó tưởng tượng với 
người khác, nhưng Buffett đã làm được, đó cũng là một trong 
những lý do mang đến sự thành công cho ông. Khi ai đó hỏi Buffett 
rằng, sau khi chết sẽ đầu tư vào công ty nào, ông nói đùa với họ 
rằng: "Coca-Cola sẽ bán hàng rất mạnh trong thời gian ngắn hạn, 
bởi vì tôi sẽ mua rất nhiều Coca-Cola mang chôn cùng!" Buffett 


chọn cổ phiếu giống như chọn bạn đời, cái ông muốn không phải là 
một đêm mà là mãi mãi. 


Đầu tư trên thị trường chứng khoán không cần nhìn chằm chằm vào 
màn hình máy tính mỗi ngày để xem giá. Giá chứng khoán luôn biến 
động, còn tinh lực của một người là hạn chế, quá chú ý vào sự thay 
đồi thị trường và cái được mất ngắn hạn sẽ làm cho con người luôn 
bât an. 


Point 

--4l6vG-7 

Bạn muốn có được một thu nhập tốt, chỉ nên mua cổ phiếu chất 
lượng cao ở một mức giá thâp, nêu không sẽ vô ích, và mua đúng 


thời điểm chính là chìa khóa để thu lợi nhuận. 


-xzmc0-96 
--j2r6l]-96-1 


Thay đổi tiến thoái lưỡng nan 

Một số nhà đầu tư sau khi mua cỗ phiếu, lúc nào cũng chăm chăm 
vào thị trường hoặc luôn trong trạng thái lo lăng, hôi hộp, khi có lợi 
nhuận thì càng bôi rôi hơn, những người như vậy không phù hợp 
với thị trường chứng khoán. 

Lời khuyên từ Buffett: 

-.9l93o-8 


Khi đầu tư vào chứng khoán, tôi chỉ quan tâm đến hai điều, đầu tiên 
là mua gì và thứ hai là khi nào mua. 


7Cách chính xác đề đánh giá 
giá trị hiện tại và tương lai của 
doanh nghiệp 


-igrmb-6 


Mặc dù giá cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn có thể chệch khỏi các 
giá trị của công ty, tuy nhiên, với một công ty phát triển dài hạn, thì 
giá trị và sự điều hành của công ty niêm yết sẽ chỉ phối giá cổ phiếu. 


Biến động giá trị và cổ phiếu của các công ty niêm yết không quá 
liên quan với nhau, các cô phiếu rác cũng có thể sánh ngang với 
các cổ phiếu đẹp, bất ngờ tăng 5 trong một ngày, nhưng sau một 
thời gian dài biến động giá, các cổ phiếu đẹp sẽ dần dần phản ánh 
giá trị đầu tư thực sự của nó, trong khi các cổ phiếu rác cuối cùng 
có thể sẽ tiết lộ bản chất thật của nó. 


Trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway, Buffett đã dành 
một số trang đề giải thích cho cổ đông biết quá trình theo đuổi các 
giá trị nội tại của công ty. Giá trị nội tại được Buffett định nghĩa là: 
Có thể nhận được sự hồi đáp của giá trị tiền mặt chiết khấu từ các 
hoạt động trong tương lai, cũng chính là dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. 
Với những thay đổi bên ngoài lãi suất, dòng tiền trong tương lai của 
công ty phải được điều chỉnh liên tục, và do đó giá trị nội tại của 
công ty cũng sẽ thay đồi theo cho phù hợp. 


Lấy ví dụ, Buffett mua lại công ty Scott Fetzer năm 1986. Năm đó, 
giá trị sổ sách của công ty là 172,6 triệu đô-la, Buffett ra giá 315,2 
triệu đô-la, cao gấp đôi giá trị thị trường. Từ năm 1986 đến 1994, 
giá trị thặng dư của Scott Fetzer là 55,4 triệu đô-la, và cổ tức dành 
cho Buffett lên đến 634 triệu đô-la. Lý do cổ tức cao như vậy là bởi 
vì công ty nắm giữ tiền mặt vượt quá chỉ tiêu và tiền mặt trở lại tay 
của cổ đông. 


Thước đo hiệu suất là những thay đổi giá cổ phiếu, cũng chính là sự 
khác biệt giữa giá cổ phiếu mua vào và giá trị trường. 


Buffett cho rằng, nếu các nhà đầu tư chỉ lấy giá cả là tiêu chuẩn duy 
nhất để đánh giá sự phát triển thì đó là sự ngu ngốc. Hầu hết các 
nhà đầu tư đều như vậy, thiếu sự hiểu biết rõ ràng về giá. Nếu giá 
chứng khoán lên, họ nghĩ rằng đó là tin tốt, nếu giá chứng khoán 
giảm thì đó là tin xấu, và có những hành động thích hợp. Hành động 
gắn liền động thái của bản thân với giá chứng khoán của họ là một 
hành động không khôn ngoan. 


Ngoài ra, còn có một thói quen xấu khác, đó là lấy giá trị ngắn hạn 
để đánh giá năng suất. Buffett cho rằng, hầu hết các nhà đầu tư 
không chỉ đánh giá hiệu quả dựa trên một tiêu chí sai lầm, mà hơn 
nữa sự đánh giá của họ còn thực hiện quá nhanh, quá thường 
xuyên, vội vàng, nếu họ không hài lòng với những con số mà họ thu 
được, thì họ sẽ ngay lập tức chuyển đổi cổ phiếu. 


Thật không sáng suốt nếu lấy giá cả là cơ sở để đánh giá, cũng như 
tâm lý đầu cơ ngắn hạn là một cách làm không khôn ngoan của nhà 
đầu tư. Chính tâm lý không lành mạnh này đã dẫn việc một số nhà 
đầu tư chỉ quan tâm đến thị trường chứng khoán mỗi ngày, và 
thường xuyên gọi điện đến các đại lý chứng khoán thực hiện hành 
vi mua bán cổ phiếu. Cũng vì lý do này mà các quản lý quỹ luôn 
nhanh chóng thay đổi danh mục đầu tư, họ nghĩ rằng đó là công 
việc của họ. 


Buffett cho rằng, nói theo hướng dài hạn, sự thay đổi trong giá 
chứng khoán tương tự như sự thay đồi trong giá trị doanh nghiệp. 
Vấn đề là hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang sử dụng các thay đồi giá 
ngắn hạn để đánh giá sự thành công hay thất bại của cách thức tiếp 
cận đầu tư của họ, nhưng những biến động giá ngắn hạn không 
giúp ích gì cho việc dự đoán giá trị kinh tế của các doanh nghiệp mà 
lại trợ giúp cho dự đoán của các nhà đầu tư khác. 


Buffett cho rằng, lấy giá ngắn hạn đề đánh giá sự thành công hay 
thât bại của một công ty là một điêu rât ngu ngôc, những người 


thông minh nên lấy giá trị kinh tế, thực lực của công ty để phán 
đoán giá trị của nó. 


Point 

z-4l6v6G-7 

Đối với các các nhà đầu tư, giá trị trung dài hạn, các biến động ngắn 
hạn của giá trị chứng khoán không có ích trong việc phán đoán giá 
trị của công ty, ngược lại sẽ mang lại sự can thiệp lớn. 

Đánh giá chính xác giá trị của công ty 

Đánh giá chính xác giá trị của một công ty phải dựa trên các nguyên 
tắc cơ bản của công ty và thu nhập dự kiến, chứ không phải là giá 
cả chứng khoán. 

-.0dc4g-97-1 

1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ban đầu. 

-xwdq81-97 

2. Sự thay đổi lợi nhuận, mức nợ và nhu cầu chỉ tiêu. 

-q00i2-97-2 

3. Khả năng tạo tiền mặt của công ty. 

z-I69t4-97-3 

Lời khuyên từ Buffett: 

:9l93o-8 


Các con số nợ nàn Sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động và quyết 
định phân phối nguồn vốn của chúng tôi. 


8Đừng nên dự đoán xu hướng 
thị trường 


-igrmb-6 


Trong đầu tư, Warren Buffett chỉ tin vào nhận định của chính mình 
về giá trị doanh nghiệp, ông không bao giờ dự đoán thị trường và 
cũng không tin người khác dự báo thị trường như thế nào. Năm 
2002, khi buffett đầu tư vào dầu khí, những ngân hàng đầu tư như 
Salomon Brothers đã nhận định là nên bán ra, nhưng Buffett đã 
không làm theo nhận định của họ, kết quả là ông đã thành công. 


Buffett luôn tin rằng, chúng ta không bao giờ có thể dự đoán được 
thị trường. Ông đề nghị các nhà đầu tư nên tập trung vào nghiên 
cứu các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp mà mình đầu tư chứ 
không nên dự đoán thị trường, bởi những điều như vậy rất vô ích, 
ngoài đức Chúa Trời, không ai có thể dự đoán được tương lai. 


Buffett cho biết: "Trong đầu tư, chúng ta xem mình là một nhà phân 
tích doanh nghiệp, chứ không phải là nhà phân tích thị trường, cũng 
không phải nhà phân tích kinh tế vĩ mô, hay nhà phân tích chứng. 
khoán". Ông nói thêm: "Munger và tôi không bao giờ quan tâm đến 
thị trường chứng khoán, bởi vì nó là không cần thiết, và có lẽ điều 
này sẽ cản trở việc chúng ta có sự lựa chọn đúng. Xét cho cùng thì 
số phận kinh tế của chúng ta sẽ phụ thuộc vào vận mệnh kinh tế 
của công ty mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu". 


Nhiều nhà đầu tư luôn bị ám ảnh bởi những dự báo xu hướng thị 
trường chứng khoán, nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard 
Keynes đã từng nói: "Đừng cố gắng để rào đón xu thế của thị 
trường chứng khoán làm gì, điều cần làm là nên tập trung vào tìm 
hiểu doanh nghiệp mà bạn đã quen thuộc". 


T¡ vi, báo chí, các nhà phân tích cổ phiếu thường chưa tìm hiểu kĩ 
về doanh nghiệp mà đã phát biểu về xu hướng giá của cổ phiếu. Về 
vấn đề này, Buffett khuyên nhà đầu tư không nên tin những điều 
nhà phân tích chứng khoán nói. Vì nếu họ biết các cổ phiếu nào 
ngày mai sẽ tăng giá, cổ phiếu nào sẽ giảm, thì liệu họ có chịu ngồi 
ở đó và suy tính các cổ phiếu cho bạn không? 


Graham cho biết: "Với bất kỳ nhà đầu tư nào, kẻ thù lớn nhất trên 
thị trường không phải là thị trường chứng khoán mà là chính bạn. 
Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình trong thị trường 
chứng khoán, thì cho dù có một khả năng phân tích tuyệt vời, bạn 
cũng sẽ khó lòng có được chiến thắng". 


Trong thị trường chứng khoán, nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi 
nơi. Khi cỗ phiếu đang lên giá, ai ai cũng đều có thể trở thành 
những huyền thoại trong cổ phiếu, tất cả những người mua cổ phiếu 
đều có thể kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, qua thời gian có 
thể thấy đa số mọi người vẫn bị mắt tiền. 


Thị trường chứng khoán sẽ luôn có người mua và người bán, người 
mua và người bán luôn đối nghịch nhau, nhưng dù thế nào đi nữa 
thì kẻ thù lớn nhất của các nhà đầu tư cũng vẫn là chính mình. Các 
nhà đầu tư thường vì quá tham lam mà đầu cơ quá nhiều vì thế dẫn 
đến phải chịu mất mát; ngược lại, có những nhà đầu tư quá lo sợ, 
quá bảo thủ nên lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư tuyệt vời. 


Khi mua bán cổ phiếu, không ai bắt buộc bạn phải mua, nhưng nhà 
đầu tư khi giao dịch, thấy được thị trường tốt liền bán ra, khi thị 
trường ảm đạm thì lại mua vào và cái nhận được là sự tổn thất. 
Trên thực tế, những tổn thất này là do tự mình gây ra, không hề liên 
quan đến những người khác. 


Đặc biệt, một số nhà đầu tư khi nghe được tin đồn rằng, giá của một 
cổ phiếu nhất định sẽ tăng, liền lập tức mua rất nhiều cổ phiếu. Khi 
chứng minh được những tin đồn này là sai thì họ đã bị mất một 
khoản không nhỏ. Tổn thất này là do ai? Tất nhiên, là do chính bản 
thân các nhà đầu tư, bởi họ không có chính kiến và tin mù quáng 
vào những tin đồn vô căn cứ. 


Lại có một số nhà đầu tư sau khi phân tích, thấy được xu thế sẽ 
tăng hoặc sẽ giảm của cổ phiếu, nếu anh ta tin tưởng vào phân tích 
riêng của mình đề kinh doanh cổ phiếu thì có thể có cơ hội giúp anh 
kiếm được nhiều tiền, nhưng đôi lúc, họ lại không dám tin vào 
những phân tích của chính mình, và cũng bởi tâm lí không tự tin 
này, một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để kiếm tiền lớn. 


Nếu đầu tư thất bại, chúng ta nên đồ lỗi cho ai? Có lẽ, xung quanh 
chúng ta có đủ các loại kẻ thù mà chúng ta có thể tưởng tượng ra 
được, nhưng thực sự kẻ thù lớn nhất chính là chúng ta. Thay vì 
phân tích tâm lý các nhà đầu tư đối lập, các dòng vốn của đối 
phương, phương thức đầu tư và các lý do kinh doanh, thì tốt hơn 
hết, hãy phân tích ý tưởng của chính mình. 


Chúng ta nên bình tĩnh và cần thận phân tích về lý do tại sao mình 
lại bị tõn thât, tại sao bỏ lỡ CƠ hội, tại sao đánh giá sai, tại sao tin 
vào tin đôn, tại sao tôn thât vân không được hạn chê, tại Sao lại mua 
một sô cô phiêu rác. Trong thị trường chứng khoán, đê hạ gục đôi 
thủ của bạn, trước tiên bạn phải tìm hiệu làm thê nào đề chiên thăng 
chính mình. 

Point 

--4l6vG-7 

Trên thế giới này không có nhà tiên tri chính xác, và đặc biệt, trong 
thị trường chứng khoán lại càng không thê có. 

Các chuyên gia phân tích về cô phiếu trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. 


-.4ymzk-99 


Lời khuyên từ Buffett: 


-9I93o-8 


Trong quá khứ, tôi không có sở trường về dự đoán các biên động 
ngăn hạn của thị trường, tất nhiên, bây giờ tôi cũng không có khả 


năng đó. Trong thực tế, tôi không hề biết gì về xu thế cổ phiếu trong 
sáu tháng hay một, hai năm tới. 


9Nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt 
nhât 


-igrmb-6 


Thời cơ giao dịch chứng khoán là chỉ thời gian mua - bán cổ phiếu 
đúng thời điểm. Nó có thể là một "thời điểm” cụ thể, cũng có thể là 

một "thời đoạn” nhất định. Đối với đầu tư chứng khoán ngắn hạn, ý 
nghĩa của "điểm" quan trọng hơn, đối với đầu tư cổ phiếu trung và 

dài hạn “đoạn” lại có nghĩa quan trọng hơn. 


Buffett cho rằng, khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu, bạn sẽ đối mặt với 
hai vẫn đề quan trọng: Đầu tiên, chọn cỗ phiếu đầu tư, đó là "lựa 
chọn cổ phiếu"; thứ hai là, chọn thời gian giao dịch chứng khoán, 
chính là "chọn thời". Lựa chọn cổ phiếu chính là điều kiện tiên quyết 
cho sự thành công của đầu tư, lựa chọn thời điểm thích hợp là chìa 
khóa cho sự thành công, các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến hai 
yếu tố này. Nếu chọn lựa thời điểm không đúng thì ngay cả khi bạn 
chọn cỗ phiếu tốt nhất rồi, cũng có thể do sự biến động của thị 
trường mà cổ phiếu sụt giảm, dẫn đến tổn thất đầu tư; hoặc có thể 
thời gian bán chưa đến, bạn đã vội vàng bán cổ phiếu, các cổ phiếu 
sau khi được bán ra tăng mạnh khiến thu nhập đầu tư giảm đi rất 
nhiều. Vì vậy, có người nói, chọn cổ phiếu là nhìn vào cái lớn, chọn 
thời cơ là nhìn vào chỉ tiết. 


Khi chọn thời gian giao dịch chứng khoán, cần phải làm theo một số 
nguyên tắc và phương pháp cơ bản sau: 
*® Nguyên tắc kinh doanh cổ phiếu 


Thời gian giao dịch chứng khoán khác nhau giữa người này với 
người khác chứ không thể dập khuôn, nó phụ thuộc vào vôn, các 
ưu và khuyết điểm trong tâm lý của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự khác 
nhau giữa đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn cũng ảnh hưởng đến 


thời điểm giao dịch cổ phiếu. Đề nắm bắt kịp thời các cơ hội giao 
dịch, bạn nên chú ý đên các nguyên tắc sau đây: 


(1) Nguyên tắc về thời gian đầu tư chứng khoán dài hạn 


Sự phát triển của kinh tế trải qua bốn quá trình: phát triển, thịnh 
vượng, suy thoái và khủng hoảng - gọi là chu kì kinh doanh. BỊ ảnh 
hưởng bởi tác động kinh tế của thị trường chứng khoán, giá cổ 
phiếu gồm các giai đoạn: Giai đoạn tăng đáng kế (tăng tốc), tạm 
dừng, quay trở lại, giảm tốc, suy giảm. Các giai đoạn khác nhau 
thay đổi theo chu kỳ, gọi là chu kì chứng khoán. Mua cổ phiếu đầu 
tư dài hạn thì nên chọn giai đoạn cuỗi của các khủng hoảng trong 
chu kỳ kinh tế, chính là giai đoạn hồi phục của cổ phiếu đi xuông, 
thời gian để bán cổ phiêu đầu tư dài hạn nên là giai đoạn cuối trong 
các giai đoạn bùng nỗ của chu kỳ kinh tế, đó là giai đoạn tạm dừng 
của sự tăng giá cổ phiếu. 


(2) Nguyên tắc chọn lựa thời gian giao dịch của vốn chủ đầu tư 
trung hạn 


Buffett cho rằng, đầu tư cổ phiếu trung hạn cần phân tích cần thận 
theo các điều kiện xác định cụ thể bởi đây là xu hướng thị trường 
chứng khoán hoạt động lâu dài, chỉ có xem xét kỹ lưỡng mới tránh 
được giai đoạn điều chỉnh giữa kỳ. 


(3) Các nguyên tắc của thời gian đầu tư chứng khoán ngắn hạn 


Buffett cho rằng, đầu tư cổ phiếu ngắn hạn nên được thực hiện theo 
các điều kiện của thị trường chứng khoán dài hạn và trung hạn đã 
được xác lập. Nên nắm bắt cơ hội kinh doanh trong thời kỳ đầu và 
giữa chu kì, thời kì sau nên giảm hoạt động. 


* Phương pháp của giao dịch chứng khoán 


Về các phương pháp giao dịch chứng khoán: Theo số lượng các 
giao dịch có thể được chia thành phương thức giao dịch một lần và 
phương thức giao dịch nhiều lần hoặc phân chia theo từng đợt. Việc 
lựa chọn phương thức giao dịch vẫn chưa có quy luật rõ ràng. Nói 


chung, đầu tư ngắn hạn có thể chọn phương thức một lần, đầu tư 
dài hạn chọn phương thức giao dịch phân đọt. 


Chứng khoán nếu bị ảnh hưởng bởi yếu tố chiến tranh, chính trị và 
một số yếu tố bất ngờ khác, thì tác động của các yếu tố này trên thị 
trường chứng khoán thường không lâu dài. Có một câu ngạn ngữ 
nỗi tiếng trên thị trường chứng khoán là: "Bạn không cần nói với tôi 
mức giá để mua, chỉ cần nói với tôi thời gian giao dịch, tôi sẽ kiếm 
được số tiền lớn". Vì thê, với các nhà đầu tư chứng khoán, lựa chọn 
thời gian giao dịch là rất quan trọng. Thời gian mua cổ phiếu thường 
khác nhau do bị chỉ phối bởi các nhân tố khác nhau của vốn và độ 
dài giai đoạn đầu tư, nhưng bạn vẫn có thể tìm được quy luật riêng 
của nó. Nói chung, các tình huống sau đây là thời gian tốt nhất để 
mua: 


(1) Khi có thông tin xấu xuất phát từ chủ doanh nghiệp hoặc người 
quản lý của doanh nghiệp đó, cỔ phiêu thường giảm mạnh, đó chính 
là thời điệm tôt đề mua. 


(2) Khi thị trường chứng khoán suy giảm một thời gian thì giai đoạn 
thấp trong thời gian dài hạn là thời cơ đề mua vào cô phiếu với giá 
thấp. Đây là cơ hội tốt, các nhà đầu tư cần nắm bắt kịp thời. 


(3) Khi thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn củng cố, nhiều 
cổ phiếu phải chịu áp lực cao và hỗ trợ thấp, có thể tìm mua khi cổ 
phiếu không bị phá giá, và bán khi giá đang chịu phải áp lực để 
kiếm được lợi nhuận ngắn hạn. 


(4) Khi các công ty đầu tư nhiều tiền cho việc mở rộng quy mô thì lợi 
nhuận của chúng sẽ bị ảnh hưởng, mặt khác phải tính đến trường 
hợp, một loạt các cải cách đó không thể tránh khỏi có vấn đề, dẫn 
đến sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cổ phiếu giảm đi, khiến giá 
cổ phiếu giảm, đây chính là thời cơ tốt để mua vào. 


(Š) Khi các doanh nghiệp tập trung vốn, sử dụng các công nghệ sản 
xuất tiên tiền, tăng năng suất của công ty, do đó, giúp cải thiện lợi 
nhuận, nó là cơ hội thuận lợi nhất để mua cổ phiếu niêm yết. 


Chọn thời điểm tốt để mua cổ phiếu đã khó, nhưng càng khó khăn 
hơn nữa khi chọn thời điểm tốt để bán ra cỗ phiêu, việc này cũng 
giống như việc "làm đã khó, giữ càng khó hơn”. Bán cổ phần phải 
nắm vững một số kỹ năng nhất định, nếu không, bạn sẽ không 
những không kiếm được tiền mà còn bị thất thoát. Nói chung, 
những tình huống sau đây là thời cơ để bán cổ phiếu tốt nhất: 


(1) Sau khi mua một cổ phiêu một tuần, giá của nó tăng hơn 50% thì 
nên bán ngay lập tức. Khi tỷ lệ đầu tư chứng khoán trở lại cao hơn 
nhiêu so với lãi suât huy động, các nhà đâu tư nên hành động dứt 
khoát. 


(2) Thị trường chứng khoán tăng dài hạn, không nên tham lam chờ 
đến lúc kiếm được gấp hai lần mới chịu bán ra. 


(3) Gặp phải một cổ phiếu bất ngờ tăng giá nên lập tức xử lý ngay. 
Trong trường hợp này, cổ phiếu có khả năng giao dịch lớn, nêu 
không bán kịp thời, để cơn bão bán ra kết thúc thì sẽ rất khó tiếp tục 
bán ra cổ phiếu của bạn. 


(4) Sau khi các cổ phiêu tăng, thị trường đã ồn định thì bạn nên bán 
ra cô phiêu, khi lượng giao dịch giảm dân thì nên bán ngay cô phiêu 
của bạn. 


(5) Khi các cỗ phiếu đã đạt mức cao và bỗng một ngày giảm đột 
ngột so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó, độ biến động 
giá cổ phiếu của ngày phải lớn hơn so với ngày giao dịch trước đó. 


Đối với sự gia tăng ồn định liên tục của cổ phiếu chất lượng, khi xảy 
ra các trường hợp sau thì nên bán cổ phiếu đang giữ: Trong năm, 
không ai mua cổ phần của doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận và 
doanh số bán hàng giảm đáng kẻ, công ty cắt giảm chỉ phí để duy trì 
lợi nhuận và các doanh nghiệp cũng không phát triển sản phẩm mới 
có triển vọng trên thị trường. 


Với cổ phiếu loại hình tăng trưởng chậm, khi xảy ra các tình trạng 
sau đây thì cân phải bán ra: Công ty 2 năm liên suy giảm liên tiệp; 
sô tiên hàng tôn kho lớn; chậm vôn doanh thu; doanh nghiệp sáp 


nhập bị tốn thất, làm cho quỹ của doanh nghiệp bị chiếm dụng, và 
trong thời gian ngắn khiến doanh nghiệp sáp nhập bị tổn thất nặng 
nề; cổ phiếu tăng hơn 30%, hoặc bị các "ông lớn” thao túng đằng 
sau, khiến cho giá cổ phiếu tăng từ 10% trở lên. 


Đối với việc cổ tức tăng cao, khi doanh nghiệp đã trở thành doanh 
nghiệp tăng trưởng mà ai ai cũng biết, và mọi người đua nhau mua 
vào cổ phiếu của họ thì đó là một thời điểm tốt để bán ra. 


Buffett cho rằng, các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán khi 
đầu tư theo kiểu đánh bạc thường đi trước một bước so với những 
người khác, sẵn sàng dành thời gian tìm hiểu về các công ty tiềm 
năng. Khi những nhà đầu tư khác phải bán cổ phiếu thì họ tự tin 
mua vào. Nếu cần thiết, các nhà đầu tư thậm chí sẵn sàng nắm giữ 
2 đến 3 năm tiếp theo, hoặc thậm chí còn nắm giữ cổ phiếu cho đến 
khi các nhà đầu tư khác đỗ xô vào mua, khi đó họ sẽ tìm cách nâng 
giá cổ phiếu lên. 


Đối với các công ty tăng trưởng, bắt kế tình hình kinh tê biến động 
như thế nào, từ năm này qua năm khác, họ đều giữ mức ổn định 
với tiêu chuẩn 15% hoặc cao hơn để đáp ứng sự mong đợi của các 
nhà phân tích đầu tư, và sau đó cải thiện giá cổ phiếu của nó. 


Chìa khóa thành công khi đầu tư vào cổ phiếu không phải là sự mê 
hoặc do sự biến động ngắn hạn của thị trường mà là sự hiểu biết 
các xu hướng của cả nền kinh tế. Chỉ số cảnh báo kinh tế được thiết 
lập bởi chính phủ xuống thấp, trong khi lạm phát và lãi suất tăng 
cùng một lúc, khi đó, các nhà đầu tư có thể có được một sự hướng 
dẫn rõ ràng rằng, một cuộc suy thoái kinh tế sắp diễn ra. 


Với thị trường chứng khoán, đây không phải là một tin tốt mà là thời 
gian đề các nhà đâu tư ô ạt bán cô phiêu ra. Cuôi thời kì suy thoái, 
các nhà đâu tư thường kiêm được tiên trong thị trường chứng 
khoán khi bán ra cô phiêu. 

Point 


-.4l6vG-7 


Mặc dù đầu tư giá trị không ủng hộ việc giao dịch thường xuyên, 
nhưng cơ hội kinh doanh đầu tư vào cổ phiếu là một kỹ năng cân 
thiết, nếu nắm giữ tốt có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ lợi nhuận trên 
vốn. 

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán 

ĐẦU TƯ DÀI HẠN 

Thời gian mua vào cỗ phiếu đầu tư 

--3hyxk-102-1 

Kinh tế phát triển có bốn quá trình 

ĐÀU TƯ TRUNG HẠN 


Trong điều kiện xác định tăng giá dài hạn, tiến hành theo phương 
thức từng đoạn 


„1onem-102 
ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 


- Thời gian bán ra được tiễn hành trên cơ sở xác định lên giá trung 
và dài hạn 


- Thời gian giao dịch ở thời kỳ đầu và thời kỳ giữa của thời điểm lên 
giá trung hạn 

Lời khuyên từ Buffett: 

-.9I93o-8 


Tôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực, tôi thích tất cả những gì 
mình đang làm, và luôn tin tưởng chắc chăn ở nó. Là một người 


theo chủ nghĩa thực dụng, tôi chỉ quan tâm đến thực tế, không bao 
giờ ảo tưởng vào chính mình. 


10Ít mắc lỗi, ít thất bại 
--igrmb-6 


Nhà đầu tư thành công chỉ chú ý tới việc áp dụng các kiến thức của 
mình vào đầu tư cổ phiếu như thế nào. Đôi lúc bạn hỏi một người 
có học vấn cao, kiến thức sâu rộng những kiến thức về đầu tư và 
chứng khoán, họ đều có thể trả lời rất chính xác. Tuy nhiên, một 
người có học thức không hẳn đã là người thông minh. Rất nhiều 
người có học thức nhưng lại thiếu khả năng phán đoán tổng hợp, ví 
dụ, trong thị trường biến đổi khôn lường như thị trường chứng 
khoán thì kiến thức của họ gần như không được phát huy. Hầu hết 
họ là những chuyên gia toán học, chuyên gia tài chính... Mặc dù họ 
có đủ kiến thức về thị trường chứng khoán, nhưng đa số lại không 
thể kiếm được tiền nhờ kiến thức đó, lý do là bởi họ thiếu khả năng 
phán đoán tổng hợp về những kiến thức trên thị trường. Buffett 
thành công là do ông có một khả năng phán đoán phi thường, có 
thể ứng phó và giảm thiêu tổn thất trên thị trường chứng khoán. 
Kinh nghiệm sau đây của ông có thể giúp bạn nâng cao khả năng 
phán đoán của mình và ngăn chặn sự mắt mát. 


e Hành động phù hợp với xu thế 


Khi thị trường chứng khoán thuận lợi thì là thời điểm thích hợp để 
thực hiện các giao dịch khác nhau, nhưng các nhà đầu tư vẫn phải 
luôn quan tâm đến sự tăng hoặc giảm giá cổ phiếu, chú ý xem nó 
đã lên đến đỉnh cao hoặc bắt đáy chưa, nếu đã đạt đến điều này thì 
giao dịch được xem là trái ngược với "xu thế”. Về việc áp dụng 
phương thức đầu tư "hợp thời”, các nhà đầu tư nên chú ý đến hai 
điểm: Thứ nhất, liệu cổ phiếu có thực sự giảm hoặc thực sự tăng 
không; thứ hai, giá cổ phiếu đã thực sự đến điểm cần đạt chưa. 


e Giảm chỉ phí, bảo toàn thực lực 


Các nhà đầu tư nên giảm bớt những khoản chỉ phí không cần thiết 
để bảo toàn thực lực. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ bán cổ 
phiếu nắm giữ trong tay khi nó tăng giá, đợi khi giá đã giảm xuống 
thì mua bỗ sung vào. Lợi ích của nó được nảy sinh khi có sự khác 
biệt về giá trong một thời gian ngắn. 


Mục đích của hoạt động là: Đầu tiên, thị trường tăng giá, bán ra, khi 
xuông trở lại thì mua thêm vào; hai là, thị trường giảm giá, bán ra, 
giảm hơn nữa thì mua vào. 


e Đầu tư bảo toàn vốn 


Đầu tư bảo toàn vốn được sử dụng chủ yếu trong hoàn cảnh kinh tế 
suy thoái, lạm phát, xu hướng thị trường không rõ ràng. Bảo toàn 
vốn là phương pháp mà các nhà đầu tư không muốn để mắt lợi ích 
có sẵn, "vốn” này thấp hơn nhiều so với lợi nhuận dự kiến của các 
nhà đầu tư, nhưng quan trọng nhất, sẽ không làm tồn thất đến vốn. 


e Cân bằng đầu tư và đầu tư tăng tốc 


Cân bằng đầu tư là nhà đầu tư sau khi mua một cô phiếu phát hiện 
các cổ phiếu tiếp tục giảm xuống đến một mức độ nhất định, và sau 
đó lại mua vào, do đó, tổng giá mua trung bình thấp hơn giá mua 
đầu tiên. Sự tăng tốc dùng để chỉ sau khi mua cổ phiếu, giá cổ 
phiếu tăng, bạn ngay lập tức có thể mua vào làm gia tăng số lượng 
cổ phần, từ đó tăng lợi nhuận. 


Cân bằng đầu tư và đầu tư tăng tốc có chung một đặc điểm là: 
Không đem vôn đâu tư vào một lân, mà là chia làm nhiêu lân đâu 
tư. 


e Đầu tư "chống đà" 


Để xác nhận các xu hướng chung của các sự kiện trên thị trường 
chứng khoán có thể áp dụng phương pháp: đầu tư ”Xu hướng chống 
đà”, đó là quyết định bán cô phiếu đang phố biến và tạo được thông 
tin dư luận tốt, đồng thời, quyết định cổ phiếu càng tăng càng bán, 
càng giảm càng mua nhiều hơn. 


Phương pháp "chống đà” phải được kết hợp với các điều kiện cơ 
bản của thị trường, ví dụ: Thị trường chứng khoán sụt giảm trong 
thời gian dài, khi bắt đầu tăng lên với số lượng lớn, bạn nên theo 
đuổi; nếu cổ phiếu tiếp tục tăng trong thời gian dài, khi bắt đầu giảm 
số lượng lớn, bạn nên bán đi. Nếu không, việc sử dụng ”lực chống” 
không những không có lợi nhuận mà còn làm bạn gia tăng tổn thát. 


Không phải dễ dàng để phát hiện và dừng lại kịp thời các giao dịch 
đề tránh tổn thất ở thị trường chứng khoán. Kinh doanh cổ phiếu là 
một ngành dùng tiền để kiếm tiền. Một khi vốn của bạn bị tổn thất, 
bạn sẽ gặp thất bại. Dù là ngày mai, bạn thấy được một cơ hội đầu 
tư tốt nhưng trong tay không có vốn thì bạn cũng chỉ có thể nhìn mà 
không thể hành động. Buffett đưa ra lời khuyên đầu tiên là phải cố 
gắng bảo toàn vốn, đây là cách tốt nhất để chắm dứt rủi ro. 


Không có quy luật cho hoạt động chứng khoán, bạn không bước 
chân vào thì sẽ không thể kiếm tiền, nhưng khi bước chân vào là 
hoàn toàn có thể bị mắt tiền. Vì vậy, người trong thị trường chứng 
khoán thường nói: "không bỏ lại máu thịt, thì chưa phải là các nhà 
đầu tư trưởng thành” - trong những hoàn cảnh bình thường, mất 
10% đến 15% là cần thiết để giúp nhà đầu tư tỉnh táo và tìm đến 
những cơ hội khác. 


LÝ DO CÁC NHÀ ĐÀU TƯ TỒN THÁT VÓN: 
se Không kịp cắt lỗ 


Tố chất cần có của các nhà đầu tư không chỉ là sự thông minh, tinh 
thần cảnh giác, mà còn là lòng can đảm để chấm dứt các tồn thất. 
Nhiều người không phải là không biết sự thật này nhưng họ không 
có đủ sự nhẫn nại để bắt đầu. Khi cổ phiếu của họ bị giảm sút, họ 
hy vọng và cố gắng níu kéo, không dám dũng cảm đối mặt với sự 
thật, do đó, tổn thất cứ thế diễn ra. 


*® Luôn muốn theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận 


Nhiều người nhận ra rằng, mua cổ phiếu vào với giá thấp và bán ra 
giá cao sẽ nhận được một lợi nhuận lớn và họ quyêt tâm làm nhưữ 


vậy. Nhưng sau thời gian dài chờ đợi, họ vẫn không thấy có sự thay 
đổi lớn. Lý do là khi cổ phiêu được bán ra, họ không kiên nhẫn chờ 
đợi để giá đi xuống mà đã vội mua vào, họ bị cám dỗ bởi các cổ 
phiếu nóng, kết quả nhận được là những điều không như ý. 


* Sự cả tin 


Các nhà đầu tư qua quá trình học hỏi đã có được nhiều kỹ năng 
phân tích. Tuy nhiên, có thể khi đang nghiên cứu một cỗ phiếu lại 
nghe được các cỗ đông bên cạnh nói cổ phiếu này không tốt thì 
ngay lập tức không mua. Một số người thấy người khác mua cổ 
phiếu nào liền mua theo cổ phiếu đó, và hầu hết trường hợp này bị 
tổn thát. 


Các nhà đầu tư nên học hỏi từ kinh nghiệm đầu tư của Buffett, vì nó 
có thê giúp bạn tránh tôn thât, tỷ lệ an toàn và tỷ lệ lợi nhuận trên thị 
trường chứng khoán cũng được đảm bảo. 

Point 

-.4l6v6-7 

Kết hợp học hỏi kinh nghiệm của Buffett và có chiến lược đầu tư 
của riêng mình, tôi tin răng, bạn sẽ thu được lợi nhuận trong thị 
trường chứng khoán. 

e Kinh nghiệm của Buffett: Hành động đúng theo xu thế 
--iads-105 

Giảm bớt chỉ phí, bảo tồn sức mạnh 

-4mduhr-105-1 

Bảo vệ vốn đầu tư 


--|B2x8-105-2 


Cân bằng đầu tư 
2)8ijlt-105-3 
Đầu tư tăng tốc 


e Nguyên nhân khiến nhà đầu tư bị tổn thất: Không kịp thời cắt 
lỗ 


4nqvxb-105-4 
Luôn luôn muốn theo đuổi lợi nhuận tối đa 
.fovms-105-5 


Cả tin 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Đầu tư với tôi là một môn thể thao, cũng là một hình thức giải trí. Tôi 
thích lùng sục đề "tìm kiếm con mồi hiếm, di chuyển nhanh". 


Chương 7BUFFETT DẠY CHO 
BẠN CÁCH ĐỌC BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 


--kbq9-5 


Tôi tin rằng, hầu hết các nhà đầu tư không học qua kế toán đều sẽ 
cảm thấy mơ hồ khi đọc báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. 
Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết là một sự phản ánh toàn 
diện tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty, nó là cơ 
sở đề nhà đầu tư tìm hiểu về các công ty niêm yết, như một tổ hợp 
các thông tin quản lý và thông tin kế toán khác nhau. Nhà đầu tư 
thông qua việc phân tích các khoản thu nhập của các công ty niêm 
yết, có thể đầu tư một cách khoa học nhằm làm giảm nguy cơ tổn 
thất. Hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng, báo cáo tài chính rất phức 
tạp. Khi xem các báo cáo tài chính, họ thường chỉ nhìn vào thu nhập 
bao nhiêu và phương án phân bồ của công ty đó, một số nhà đầu tư 
nhìn vào tỉ sỐ P/E (hệ số giá trên thu nhập † cổ phiếu), tỉ suất lợi 
nhuận trên vốn và số lượng cổ đông, còn về các phương diện khác, 
như cơ cấu lợi nhuận, lưu lượng tiền mặt... thì họ không quan tâm. 
Những người đọc báo cáo tài chính một cách cần thận không nhiều. 
Trung bình mỗi ngày Buffett đọc báo cáo tài chính của 10 công ty 
niêm yết, chúng ta hãy tìm hiểu phương pháp đọc của ông! 


1Phương pháp đọc báo cáo tài 
chính khái quát, đơn giản 


-igrmb-6 


Như một quy luật, khi gia nhập sàn chứng khoán, các công ty phải 
công khai báo cáo tài chính năm và giữa năm của mình, nhà đầu tư 
có thể xem báo cáo tài chính này trên báo chí và các trang web của 
các công ty. 


Đọc và phân tích báo cáo tài chính là phương thức đáng tin cậy 
nhất để nắm được hiệu suất và triển vọng của các công ty niêm yết, 
nhưng đối với các nhà đầu tư phổ thông, đây lại là một công việc rất 
tẻ nhạt và phức tạp. Phương pháp phân tích thực tế là đọc và so 
sánh một số yếu tố sau đây: 


* Xem thông tin tài chính quan trọng 


(1) Chỉ số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu: Là xương sống của công 
ty, do vậy chỉ số kinh doanh là một chỉ số quan trọng. Chỉ số tăng 
lên hơn 20%, cho thấy công ty có sự tăng trưởng tốt, giảm hơn 20% 
chứng tỏ sự sụt giảm. 


(2) Chỉ số lợi nhuận ròng: Chỉ số này là đối tượng chính quan trọng 
đê bạn xem xét. Chỉ số này lên hơn 20% có nghĩa là công ty tăng 
trưởng tôt, được xem như một đôi tượng quan sát quan trọng. 


(3) Lợi nhuận hợp nhất và bảng phân bổ lợi nhuận: Một công ty có 
sự tăng trưởng đồng thời cả lợi nhuận ròng và lợi nhuận nghiệp vụ 
chủ yếu thì có thể xem là một công ty tốt. Nếu lợi nhuận ròng tăng 
20%, trong khi thu nhập nghiệp vụ chủ yếu sụt giảm, thì cho thấy sự 
tăng trưởng lợi nhuận chủ yêu là các khoản bên ngoài các thu nhập 
từ nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Vì vậy, nên xác định nguồn gốc 
thu nhập để xem xét liệu có thể hình thành một điểm tăng trưởng lợi 


nhuận mới, từ đó, xác định triển vọng phát triển trong tương lai của 
công ty. 


(4) Tỉ lệ lợi nhuận kinh doanh chính: Tỉ lệ lợi nhuận kinh doanh 
chính = (lợi nhuận kinh doanh chính + thu nhập chính của doanh 
nghiệp) x 100%. Công thức này phản ánh lợi nhuận của các công ty 
trong các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, khi cần thiết có thể dùng để 
so sánh với lợi nhuận của các công ty khác nhau trong cùng một 
ngành. 


® Kiểm tra "Miêu tả các sự kiện lớn” và "tình hình kinh doanh” 


Người đứng đầu doanh nghiệp thường đưa một số thông tin để cho 
thấy dự án phát triển của công ty và ước tính lợi nhuận tiềm năng 
cho sự tăng trưởng lợi nhuận. Điều này rất đáng để phân tích, kiểm 
nghiệm. 


se Xem tình hình phân bổ của cổ đông 


Các công ty phân tích công bố 10 cổ đông hàng đầu nắm giữ cổ 
phiếu, nếu trong số đó có nhiều cổ đông cá nhân lớn, thì có môi 
trường đầu cơ cổ phiếu tương đối mạnh. 


® Kiểm tra số lượng cổ phiếu nắm giữ của Hội đồng quản trị 


Chủ tịch và Tổng giám đốc nắm giữ cổ phiếu tương đối nhiều, giá 
chứng khoán trực tiếp liên quan đến lợi ích cá nhân của họ thì hoạt 
động của công ty nói chung sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu Chủ tịch và 
Tổng giám đốc hầu như không nắm giữ cổ phiếu, bạn nên nghiêm 
túc xem xét việc đầu tư vào công ty để tránh tổn thất. 


se Xem thu nhập đầu tư và thu nhập ngoài hoạt động kinh 
doanh 


Nói chung, công ty có nguồn lợi nhuận đầu tư đơn nhất đáng tin cậy 
hơn là đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, vì điêu ây có thê ảnh 
hưởng đên lợi nhuận. 


se Xem kế hoạch phân phối 

Vào thời kì báo cáo hàng năm, những công ty có thể cho ra nhiều 
cô phiêu thưởng, thường tạo ra những phiên làm việc tôt. Các công 
ty niêm yêt dê dàng giới thiệu các chương trình chuyên đôi cô phiêu 
với tỷ lệ cao thường mang những đặc điêm sau: Thành tích kinh 
doanh tương đôi tôt, giá trị tài sản ròng cao, có vồn tích lũy lớn, thời 
gian lên sàn không dài, trong hai năm qua chưa thực hiện các 
phương thức phân bô vôn hay tăng gia phát triên, cũng không có 
phân bô cô tức. 

Point 

--4l6vG-7 

Trong thị trường chứng khoán, nước nào cũng có một số lượng lớn 
các công ty niêm yêt, các nhà đâu tư cân tìm hiệu kỹ nguôn thu của 
các công ty, bởi nhiêu sÔ liệu họ đưa ra không thực tê. Vì vậy, làm 
thê nào đề có thê năm bắt được một cách nhanh chóng và chính 
xác nội dung chính trong báo cáo tài chính là rât cân thiệt. 


Xem thông tin tài chính chủ yếu 

e Xem thông tin tài chính chủ yếu 

Z)prkz-107-1 

e Xem "Miêu tả các sự kiện lớn” và “Tình hình kinh doanh” 
-.a280-107 

e Xem tình hình phân bổ của cổ đông 

=-aatof-107-2 

e Xem số lượng nắm giữ của Hội đồng quản trị 


--5xqmc-107-3 


e Xem thu nhập đầu tư và thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chủ 
yêu 


--dciyg-107-5 
e Xem kế hoạch phân phối 


z⁄v474d-107-4 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Nếu bạn hiểu và làm rõ từ những vấn đề căn bản nhất, bạn sẽ 
không bao giờ phải bôi rôi! 


2Mức thù lao quyên lợi của cô 
đông (ROE) 


-igrmb-6 


Chiến lược đầu tư của Buffett không phải là lý thuyết suông không 
có cơ sở mà dựa trên phương pháp phân tích giải thích bảng cân 
đối kế toán, bảng lợi nhuận tổn thất và bảng biểu lưu lượng dòng 
tiền, từ đó, chỉ ra được một loạt số liệu phản ánh đúng giá trị thực 
nội tại của doanh nghiệp, chẳng hạn như: Lợi nhuận trên vốn, hệ số 
biên lợi nhuận hoạt động, thu nhập của chủ sở hữu và lấy đó làm 
tiêu chuẩn để phân tích tài chính. 


Buffett khi phân tích doanh nghiệp thường chú trọng vào nội dung 
tài chính thông qua việc phân tích các hoạt động mang lại lợi nhuận 
và các số liệu tài chính ròng, để đánh giá các doanh nghiệp có đáng 
để đầu tư hay không. Làm thế nào mà ông có được các tiêu chuẩn 
đó từ việc khai thác các báo cáo tài chính? 


Hãy nhìn vào báo cáo tài chính công ty. Báo cáo tài chính là sự kết 
hợp của bảng cân đôi kê toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu 
chuyên tiên tệ. 


Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình doanh nghiệp trong một 
khoảng thời gian nhất định, các chỉ tiết về tài sản, nợ phải trả, lợi 
nhuận trên vốn; báo cáo thu nhập phản ánh tình hình của doanh 
nghiệp để tạo ra doanh thu trong một thời gian nhất định, thông qua 
"doanh thu - chi phí = lợi nhuận”, nói một cách đơn giản, báo cáo 
thu nhập trực tiếp phản ánh số lợi nhuận hoặc khoản lỗ của công ty; 
báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tiền mặt lưu chuyền trong một 
thời gian nhất định, thể hiện bằng "Thu nhập - chi phí = thặng du”. 


ROE là chỉ số cốt lõi để Buffett khảo sát về doanh nghiệp. Rốt cuộc 
mức thù lao quyên lợi của cô đông mà Buffett chú trọng là gì2 Nói 


một cách đơn giản, ROE được sử dụng để xác định phương thức 
sử dụng vốn của cô đông đâu tư vào doanh nghiệp, là chỉ sô phản 
ánh lợi ích của cô đông. 


Mức thù lao trên vốn chủ sở hữu còn được gọi là tỷ lệ lợi nhuận: 
ròng, đê cập đên tỷ lệ thù lao mà nhà đâu tư thu được từ cô phiêu 
phô thông. 


Để tính toán lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, chúng ta phải lấy con 
sô từ bảng thu nhập và cân đôi kê toán. 


Trước tiên, nhìn vào góc dưới bên phải của bảng cân đối kế toán là 
một thông số được gọi là "Quyền lợi cổ đông". Quyền lợi cổ đông 
hoặc giá trị tĩnh của cỗ phiếu, giá trị trên số sách của cỗ phiếu phố 
thông, giá trị vốn ròng là tổng "hợp của vốn cổ đông; _quỹ công, thu 
nhập dự trữ của công ty là mẫu số được sử dụng để tính toán 
quyền lợi của cổ đông. Tiếp theo, chúng ta nhìn vào phía dưới của 
các báo cáo thu nhập với thông số "Lợi nhuận sau thuế kỳ này”, đây 
là con số được sử dụng đề tính toán mức thù lao quyền lợi của cổ 
đông. 


Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được tính như sau: 


lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = (Lợi nhuận ròng - cổ tức) + (bình 
quân vôn cô phân phô thông) x100% 


Chỉ cần ghi nhớ công thức này thì có thể tính toán lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu của các công ty khác nhau. Lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu thể hiện ở việc nhà đầu tư cổ phiêu phổ thông ủy quyền cho 
các công ty quản lý áp dụng các quỹ của nó để có được lợi nhuận 
trên đầu tư, do đó, giá trị này càng lớn càng tốt. 


Tại sao bạn phải chọn công ty có lợi nhuận cao trên vốn chủ sở 
hữu? Lý do rất đơn giản, khi bạn gửi tiền vào ngân hàng, bạn phải 
chọn một ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất! Đầu tư chứng 
khoán cũng tương tự, chỉ cần doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả khi 
sử dụng vốn của cô đông đầu tư, nhà đầu tư có thể tiếp tục được 


tăng thù lao, trong khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được sử dụng 
đề xác định chỉ số này. 


Để minh họa đầy đủ vai trò quan trọng của các chỉ số ROE, chúng 
ta giả sử rằng, A và B là hai công ty niêm yết, các nguyên tắc cơ 
bản đều được đáp ứng, ngành nghề có sức hấp dẫn và có lợi thế 
cạnh tranh, nhưng kinh phí bị hạn chế, bạn đang băn khoăn không 
biết nên mua cổ phiếu gì thì hãy so sánh mức thù lao quyền lợi cÔ 
đông của hai công ty, bạn sẽ tự biết nên mua cổ phiếu của công ty 
nào. 


Giả định tài sản của một công ty A là 100 tỉ đồng, bao gồm cả 30 tỉ 
đồng các khoản nợ, vốn của chủ sở hữu là 70 tỉ đồng, lợi nhuận sau 
thuế là 14 tỉ đồng; tài sản công ty B là 120 tỷ đồng, trong đó, 30 tỷ 
đồng là các khoản nợ, vốn chủ sở hữu cổ đông là 90 tỷ và lợi nhuận 
sau thuế 60 tỷ. Thông qua việc tính toán thì tỷ lệ lợi nhuận cổ đông 
của công ty A là 20%, trong khi tỉ lệ cỗ đông của công ty B trên vốn 
chủ sở hữu chỉ có 6,7%. Nói cách khác, sự chênh lệch về mức lợi 
nhuận cổ đông của công ty A gấp 3 lần so với công ty B. Từ góc 
nhìn của các nhà đầu tư, tất nhiên công ty A có mức thu nhập cao 
hơn và do đó sẽ an toàn hơn. 


Trong việc lựa chọn công ty đầu tư, Buffett đưa ra mức thấp nhất 
của chỉ số ROE là 15%, nếu thấp hơn thì ông sẽ xem xét các thông 
số tiếp theo, tham chiếu với các số liệu của những năm trước, sau 
đó mới quyết định xem có nên mua vào không. 


Tại sao ROE quan trọng như vậy? Buffett cho rằng, nếu chỉ số ROE 
ổn định lâu dài thì sẽ phản ánh năng lực sản sinh lợi nhuận lâu dài 
của công ty (hoặc nhà quản lý), nó bù đắp. cho những sự thay đổi về 
thu nhập trên môi cổ phiếu - do giá cổ phiếu biến động dẫn đến sự 
thay đồi về số liệu trong thời gian dài, không có lợi cho sự so sánh 
giá của cổ phiếu trước và sau biến động. Vì vậy, ông hy vọng rằng, 
lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu có thể ổn định lâu dài, được duy 
trì ở một mức độ cao hơn. Tuy nhiên, để xác định lợi nhuận trên vốn 
chủ sở hữu, ông nhắc nhở các nhà đầu tư cần chú ý một số điểm 
như sau: 


Đầu tiên, dựa trên nguyên tắc đầu tư dài hạn, không chỉ nhìn vào 
ROE của một năm cụ thể mà dữ liệu phải được tính toán trong vòng 
5 đến 10 năm. Doanh nghiệp có ROE trong 10 năm vẫn ồn định ở 
một mức độ đáng kể thì lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ có thể 
tăng trưởng ổn định trong tương lai; thứ hai, đối chiếu giá cỗ phiếu 
của công ty để phân tích các ROE, những thay đổi trong giá cổ 
phiếu sẽ tác động trở lại trên vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như: Lợi 
nhuận sau thuế (tử số) cao, nếu giá cổ phiếu tăng sẽ dẫn đến lợi 
nhuận quyền lợi cỗ đông (mẫu só) tăng theo, con số lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu như vậy không phải là lý tưởng. Ngoài ra, giá cô 
phiêu giảm chắc chắn sẽ dẫn đến vốn chủ sở hữu của cổ đông 
giảm, thậm chí lợi nhuận sau thuế ít, nhưng lợi nhuận trên vôn chủ 
sở hữu có khả năng cao. 


Hơn nữa, cần chú ý đến lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh chính 
của công ty. Khi xem các khoản lợi nhuận và lỗ, các nhà đầu tư 
không nên nhìn vào lợi nhuận ròng, mà phải chú ý đến "thu nhập 
ngoài hoạt động kinh doanh”. Ngoài ra, chúng ta phải xem xét liệu 
công ty đó có giảm giá trị vốn cổ đông bằng cách như bán tài sản 
hoặc công ty con để mua lại cổ phần, làm suy yếu giá trị hiện tại để 
tăng cường mức độ của ROE. Chỉ có lợi nhuận hoạt động kinh 
doanh chính tăng để cải thiện ROE của công ty thì mới xứng đáng 
để nhà đầu tư đánh giá cao. 


Cần lưu ý kết hợp với tình hình nợ phải trả trên bảng cân đối kế 
toán để kiểm tra ROE. Công ty có thể làm cho việc sử dụng nợ lên 
cao để tăng lợi nhuận ngắn hạn, làm như vậy sẽ giúp giảm các nguy 
cơ tài chính dài hạn. Nếu giữ trách nhiệm lớn hơn, vốn chủ sở hữu 
của các cổ đông sẽ tương đối nhỏ, nhưng lợi nhuận được tạo ra bởi 
tất cả các tài sản, con số ROE như vậy được xem là quá cao. Trong 
trường hợp các khoản nợ nhỏ, lợi nhuận của doanh nghiệp không 
thấp mới là lí tưởng. 


Vì vậy, các nhà đầu tư nên đem các chỉ số tài chính như tỉ số lợi 
nhuận trên vôn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ nợ (như tỷ lệ tài sản, trách 
nhiệm), thu nhập không định kỳ (thu nhập ngoài hoạt động), tỉ lệ 


thanh toán cổ tức, chi phí và các thông số tài chính khác đặt cùng 
một chô rôi phân tích toàn diện trước khi quyêt định đâu tư. 


Point 

.4l6v6-7 

Nền tảng lý thuyết của triết học giá trị đầu tư của Buffett là ROE, nó 
phản ánh ty lệ lợi nhuận của các nhà đâu tư trong các doanh 
nghiệp. Các công ty có chỉ sô ROE cao, mức tăng trưởng cao thì 
nhà đâu tư nên đâu tư. 


Công thức tính ROE 


ROE = (Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức) + (Bình quân vốn cổ phần phổ 
thông) x 100% 


e So sánh 2 công ty A, B 
-7j53-109 

Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Một trong những lý do thu hút tôi tham gia vào các công việc đầu tư, 
đó là nó cho phép tôi sống cuộc sống mà tôi thích. 


3Hệ số biên lợi nhuận hoạt 
động quyết định hiệu suât hoạt 
động của doanh nghiệp 


-igrmb-6 


Trong việc lựa chọn đầu tư, ngoài kiểm tra nghiêm ngặt các chỉ số 
ROE, Warren Bufett cũng rất quan tâm tới mức lợi nhuận hoạt động 
của doanh nghiệp. Tỉ sô lợi nhuận phản ánh trực tiếp lợi nhuận của 
doanh nghiệp, đồng thời, tỉ số lợi nhuận trên tài sản và lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta hãy xem 
Buffett làm thế nào để đánh giá đối tượng đầu tư của mình từ tỷ số 
lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. 


Trước tiên, chúng ta phải hiểu các khái niệm về tỷ số lợi nhuận hoạt 
động, đây là tỷ số tài chính dùng để đánh giá khả năng sinh lợi của 
doanh nghiệp. Các chỉ số lợi nhuận kinh doanh được sử dụng để 
xem xét thu nhập điều hành (bán hàng) mang lại cho công ty bao 
nhiêu lợi ích kinh doanh, cũng chỉ tỷ lệ lợi nhuận hoạt động, được 
thể hiện trên giá trị doanh thu, giá trị được thể hiện bằng công thức: 


Tỷ số lợi nhuận = (lợi nhuận của hoạt động thu nhập + bình quân 
tông giá trị tài sản) x 100% 


Thông thường, người ta cho rằng, tỷ số này càng lớn thì khả năng 
thu lợi của công ty càng lớn. Giá trị doanh thu và lợi nhuận hoạt 
động có thể được tìm thấy trong báo cáo thu nhập. 


Sau đó, chúng ta hãy nhìn vào mối quan hệ giữa doanh thu và lợi 
nhuận hoạt động. 


Hoạt động thu nhập liên quan đến các doanh nghiệp trong việc bán 
sản phâm và dịch vụ từ tông doanh thu. Giả sử bạn đang điêu hành 


một tiệm bánh, tháng này bán được 300 chiếc bánh, mỗi chiếc trị 
giá 50 đô-la; như vậy, thu nhập kinh doanh của bạn là 15.000 đô-+1a. 


Lợi nhuận hoạt động là thu nhập còn lại từ thu nhập kinh doanh khi 
đã khâu trừ "giá gôc" và "chi phí kinh doanh”. 


Giá gốc kinh doanh là gì? Các chi phí gốc là chi phí phải bỏ ra để 
sản xuất hàng hóa, ví dụ, chỉ phí giá gốc của các cửa hàng bánh là 
phải mua các loại nguyên liệu làm bánh. Nếu bạn làm 300 bánh với 
150 kg bột mì, 60 kg bơ, 30 kg đường chi phí tổng cộng 6.000 đô-la, 
6.000 đô-la được coi là giá thành phẩm. 


Các chỉ phí gốc còn là chỉ phí mà doanh nghiệp phải dùng đến để 
duy trì việc điều hành, chẳng hạn như, các cửa hàng bánh của bạn 
trả tiền thuê hàng tháng và tiền lương nhân viên. Tiền thuê giả định 
là 2.000 đô-la và 1.000 đô-la tiền lương nhân viên, 500 đô-la các 
khoản khác, tổng cộng 3.500 đô-la là chi phí hoạt động. 


Các số liệu thu được sau khi khấu trừ từ doanh thu của hai loại phí 
trên chính là lợi nhuận điêu hành. Vì vậy, lợi nhuận hoạt động của 
tháng này là 5.500 đô-+la. 


Bây giờ, chúng ta đã nhận thức rõ kiến thức tài chính liên quan đến 
lợi nhuận hoạt động, sau đây chúng ta sẽ tính toán mức lợi nhuận 
hoạt động của cửa hàng bánh. Như đã nói ở trên, lợi nhuận hoạt 
động là tỷ lệ phần trăm trừ đi thu nhập hoạt động, tức là, 5.500 + 
15.000 x 100% = 36,6 % có nghĩa là với mỗi 100 đô-la doanh thu, 
thu được lợi nhuận là 36,6 đô-la (lợi nhuận trước thué). 


Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy: Lợi nhuận 
kinh doanh càng cao thì lợi ích thu được càng nhiều. Nói chung, các 
nhà đầu tư khi đánh giá các đối tượng đầu tư, sẽ đầu tư vào công ty 
có biên độ hoạt động lớn. 


Lí do để Buffett lựa chọn tỉ suất lợi nhuận hoạt động là các dự án 
đầu tư, bởi biên độ hoạt động được sử dụng để xem xét thu nhập 
hoạt động tạo ra lợi nhuận hoạt động cho công ty. Hiểu được ý 
nghĩa tài chính mô tả trước đó, chúng ta có thê thấy rằng, nhà đầu 


tư muốn cải thiện lợi nhuận hoạt động thì phải tăng thu nhập hoạt 
động, hoặc giảm chi phí hoạt động và các chỉ phí điêu hành. 


Doanh thu tăng cùng thời gian với việc giảm chỉ phí, lợi nhuận hoạt 
động có thể tiếp tục được thúc đầy. Vì vậy, làm thế nào để giảm chỉ 
phí điều hành và các chỉ phí hoạt động cho từng doanh nghiệp là rất 
quan trọng. 


Thông thường, trong công việc hoặc trong các cuộc họp công ty, 
chúng ta thường nghe thầy khẩu hiệu như "Từ tháng này trở đi, 
chúng ta nên phấn đấu để tiết kiệm chỉ phí và tạo ra lợi nhuận". Có 
vẻ là khẩu hiệu này không sai. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Warren 
Buffett, đây không phải là một người quản lý tốt. Ông cho rằng, 
người quản lí tốt không bao giờ coi tiết kiệm chi phí như là một khẩu 
hiệu để mang ra kêu gọi và bàn bạc trong cuộc họp. Ông đã từng 
nói: "Bất cứ khi nào tôi nghe thấy một công ty kêu gọi tiết kiệm chỉ 
phí, tôi sẽ cho rằng, đó là công ty không có đủ sự hiểu biết về chỉ 
phí”. 


Tiết kiệm chỉ phí không phải là chuyện cần phải nói ra, giống như 
khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng không nhất thiết phải quyết tâm 
nói rằng: "Nào, bây giờ bắt đầu thở thôi ". Một nhà quản lý tốt không 
nên đột nhiên biểu hiện: "Nào, hôm nay bắt đầu giảm chỉ phí hoạt 
động", tức là với Buffett, tiết kiệm chỉ phí nên được thực hiện ở bất 
cứ nơi nào và bất cứ ở đâu, giống như hơi thở, tiết kiệm theo tự 
nhiên và theo thói quen. 


Buffett kiểm soát chặt chẽ tất cả các chỉ phí, ông luôn luôn suy nghĩ 
để đánh giá các chi phí hợp lí cho mỗi một đô-la nên là con số bao 
nhiêu. Trong các công ty mà Buffett đầu tư, hầu hết các nhà quản lý 
luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm mọi chi phí, chẳng hạn như chủ 
tịch của Wells Fargo, chủ tịch American Express đều là những 
người rất tiết kiệm, ngay cả họ mang lại vinh quang cho công ty, họ 
vẫn nỗ lực để tiết kiệm chỉ phí. 


Công ty Berkshire Hathaway mà Buffett điều hành, nhân viên của 
công ty không có đến 10 người và thậm chí các bộ phận pháp lý và 
bộ phận quan hệ công chúng cũng không có. Giảm thiểu các tổ 


chức và chức vụ đề giảm chỉ phí điều hành nên chỉ phí của 
Berkshire không đên 1% so với lợi nhuận hoạt động. 


Buffett cho biết, một doanh nghiệp có lợi nhuận lớn, nhưng nếu chỉ 
phí hoạt động chiếm 10% lợi nhuận thì hãy xem xét con số này, bởi 
như thế có nghĩa là các cổ đông của các công ty vì các chỉ phí hoạt 
động quá mức mà mất đi 9% lợi ích. 


Vì vậy, khi chúng ta dự định đầu tư vào doanh nghiệp, chúng ta cần 
xem xét chi phí hoạt động như thế nào? Chúng ta phải cần trọng khi 
nhìn vào các khoản lợi nhuận và mất mát để có thể đánh giá đúng 
đối tượng đầu tư. 


Buffett thường nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi chúng ta đang 
phân tích đầu tư, biên độ hoạt động của các ngành khác nhau cũng 
khác nhau rất nhiều. Do đó, chúng ta nên tránh những con số đơn 
thuần đề đánh giá kinh doanh là tốt hay xấu. Quan trọng nhất, công 
ty phải theo dõi, quan sát các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành 
mà ta có ý định đầu tư vào đó. 


Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có 
một mối quan hệ gần gũi, Buffett cũng phân tích tốc độ tăng trưởng. 
lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng cùng với tốc độ tăng trưởng là chỉ số 
đầu tiên phản ánh tiềm năng phát triển của công ty và tiềm năng 
phát triển trong tương lai. 


Trong cùng một thị trường, một số công ty đã phát triển đều đặn, và 
một số đã chững lại, thậm chí có những công ty trên đường thụt lùi. 
Vì vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn các công ty có sự tăng trưởng 
cao trong lợi nhuận để tránh rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận đáng tin 
cậy nhất. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Lợi nhuận hoạt động của công ty là tổng lợi nhuận của các đơn vị 
doanh thu, con sô càng lớn thì lợi nhuận càng cao, đông thời, con 


số này cũng nên được so sánh trong cùng một ngành, và so sánh 
với trước đây đê đánh giá một cách toàn diện và chính xác nhật. 
Công thức tính biên độ hoạt động, lợi nhuận hoạt động: 
--x7pne-112 


(1) LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG = thu nhập hoạt động - chi phí vận 
hành - chi phí hoạt động 


-uf8ai-112-1 

(2) Lợi NHUẬN HOẠT ĐỘNG = lợi nhuận hoạt động + thu nhập 
điêu hành x 100% 

Lời khuyên từ Buffett: 

-.9I93o-8 


Khi thái độ thích hợp và sự thông minh thích hợp kết lại với nhau, 
bạn sẽ có được hành vi hợp lý. 


4Thu nhập chủ sở hữu quyết 
định hiệu suât hoạt động của 
doanh nghiệp 


-igrmb-6 


Một số nhà đầu tư đang quen với việc sử dụng dòng tiền đề đánh 
giá giá trị của doanh nghiệp, về ý tưởng này, Warren Buffett có quan 
điểm riêng của mình, ông nói: "Dòng tiền là công cụ tuyệt vời để 
đánh giá giá trị của công ty, nhưng nó cũng thường đánh lừa các 
nhà đầu tư. Đối với những người bắt đầu đầu tư vào các công ty 
thuộc các lĩnh vực như bất động sản, dầu khí thì lưu lượng tiền mặt 
có thể là một phương pháp thích hợp để đánh giá, nhưng đối với 
những người cân tiếp tục đầu tư trong công ty sản xuất thì lưu 
lượng tiền mặt sẽ không thể đánh giá đúng giá trị của công ty". 


Khi Buffett nói với chúng ta rằng, phương pháp bình xét dòng tiền 
mặt không khoa học thì chắc hẳn ông đã có phương pháp khác? 
Buffett đã nghĩ ra một phương pháp tương đối chính xác để đánh 
giá thu nhập chủ sở hữu. Ở đây, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về 
sự khác biệt của thu nhập chủ sở hữu và dòng tiền cũng như làm 
thế nào để tìm ra những doanh nghiệp với chủ sở hữu có thu nhập 
cao. 


Dòng tiền sử dụng để đại diện cho các "xu hướng dòng tiền" của 
doanh nghiệp như chúng ta đã biết trước đây, thông qua lợi nhuận 
và tài khoản mắt mát trong điều hành thu nhập - chi phí vận hành, 
chúng ta có thể thấy được "doanh nghiệp có thể sản sinh ra nhiều 
thu nhập", "Thu nhập tiền mặt — chỉ phí tiền mặt”, trên báo cáo dòng 
tiền, chúng ta có thể biết "các công ty có bao nhiêu tiền mặt". 


Lưu chuyễn tiền tệ có vai trò quan trọng như thế nào? Trong tin tức 
tài chính hàng ngày, chúng ta thường thấy những mẫu tin về một 


doanh nghiệp nỗi tiếng do vốn bị lũng đoạn mà rơi vào tình cảnh 
khốn cùng, dẫn đến phá sản. Doanh nghiệp phá sản do sự thiếu hụt 
quỹ, có doanh nghiệp trong báo cáo tài chính vẫn thấy có siêu lợi 
nhuận, nhưng trên thực tế vì sự thiếu hụt tiền mặt mà không thẻ tiếp 
tục kinh doanh. 


Rơi vào tình huống này là do những nguyên nhân nào? Chúng ta có 
thể tìm hiểu qua ví dụ sau: Một số công ty không tính toán mà mua 
vào số lượng lớn cỗ phiếu với mong muốn kiếm được lợi nhuận 
nhiều hơn, nhưng do sự gia tăng việc mua hàng tồn kho đã chỉ ra 
một lượng lớn tiền mặt, thông thường, các công ty sẽ xuất hiện tình 
trạng không bán được hàng hóa, sau đó, phải đối mặt với nhiều áp 
lực về chứng khoán và tình trạng thanh khoản kém, nên rơi vào thế 
tiền thoái lưỡng nan. 


Trong thực tế, chúng ta không phải luôn luôn nắm vững các hoạt 
động kinh doanh, là một nhà đầu tư, khi phân tích thị trường, nếu 
không nghiêm túc xem xét việc này, rất có thể sẽ dẫn đến việc 
chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp sắp hoặc đã rơi vào tình trạng 
thiếu vốn. 


Làm thế nào để tránh một thảm kịch như vậy? Từ các báo cáo lưu 
lượng tiền mặt của công ty, chúng ta có thể phát hiện ra tình hình 
trên. Buffett nhắc nhở chúng ta rằng: Lợi nhuận trong số sách với 
tiền mặt trên thực tế là hoàn toàn khác nhau. Giống như việc bà nội 
trợ ghi lại mọi chỉ tiêu trong gia đình, có thể xem xét tình hình lưu 
chuyễn tiền thực tế (thu nhập) và các dòng chảy của tiền mặt đề chỉ 
tiêu (chi phí) là một trong những điều rất quan trọng. 


Dòng tiền mặt được chia thành ba loại: Dòng tiền đầu tư, tính trên 
các hoạt động sử dụng vốn; dòng tiền hoạt động, tính trên các hoạt 
động kinh doanh chủ yếu; và dòng tiền tài chính, tính trên các hoạt 
động tài chính. 


Giá trị dòng tiền mặt theo nguyên tắc kế toán truyền thống thường 
chỉ dòng chảy của tiên mặt từ các hoạt động điêu hành; báo cáo thu 
nhập với khâu hao và chi phí khác không dùng tiên mặt. 


Phương pháp đánh giá dòng tiền mặt truyền thống: Kiểm tra dòng 
tiền mặt trong các hoạt động kinh doanh có chuẩn xác không. Nếu 
giá trị tích cực thì có nghĩa là đã đáp ứng các yêu cầu đầu tư, mệnh 
giá càng lớn càng tốt miễn là các luồng tiền từ hoạt động điều hành 
tiếp tục duy trì một số dương. Đây là một trong những cách nhà đầu 
tư lợi dụng các ngành công nghiệp để tiếp tục tạo ra các lợi ích của 
công ty (Con số này thường có thể được tìm thấy trong các báo cáo 
ngân sách, đầu tư trong các tạp chí chứng khoán lớn). 


Buffett đã chỉ ra rằng, mấẫu chốt của vấn đề là nằm ở dòng tiền từ 
hoạt động kinh doanh mà không tính đến việc đầu tư thiết bị. Để duy 
trì hoạt động của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào đều đòi hỏi 
phải đầu tư trang thiết bị sản xuất, nếu bạn không xem xét cả chỉ 
phí vốn cho đầu tư thiết bị, thì sẽ xảy ra khả năng đánh giá quá cao 
thu nhập theo dòng chảy tiền mặt. Do đó, nếu chỉ phân tích dòng 
tiền mặt của các đối tượng đầu tư, giá trị của bản thân các doanh 
nghiệp sẽ được đánh giá quá cao. 


Trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway năm 1986, 
Buffett cho biết: "Theo nguyên tắc kế toán chung GAAP, dòng chảy 
tiền mặt không thể phản ánh dòng tiền dài hạn. Dòng tiền mặt có 
thể được sử dụng như một công cụ phản ánh đơn giản khả năng 
thu nhập, nhưng lại vô nghĩa đối với các doanh nghiệp sản xuất bởi 
vì trong các doanh nghiệp lớn, nếu không tiếp tục tăng chi phí vốn 
trong việc tu sửa nhà máy, thiết bị thì đồng nghĩa với việc doanh 
nghiệp khó có thể tồn tại". 


Theo Buffett, căn cứ vào các khoản thu nhập chủ sở hữu "là cách 
chính xác để tính toán dòng tiền tự do, phương pháp này với sự 
khác biệt lớn nhất của các dòng tiền được tính toán phù hợp với các 
tiêu chuẩn kế toán, bao gồm cả chỉ tiêu vốn để duy trì vị thế cạnh 
tranh dài hạn”. 


Cách tính “thu nhập chủ sở hữu" cụ thể là: Lợi nhuận sau thuế cộng 
với hao mòn, khấu hao và phân bổ chỉ phí, sau đó trừ đi chi phí vốn 
để duy trì sản xuất và bán hàng. Số liệu tính toán được tất nhiên 

càng cao càng tốt, làm sao các giá trị trong tương lai có thể tiếp tục 


duy trì một số dương, điều này trở thành một trong những tiêu 
chuân đâu tư của Buffett. 


Vậy rốt cuộc những công ty như thế nào thì có thể có được thu 
nhập chủ sở hữu xuất sắc như vậy? những lĩnh vực đòi hỏi đầu tư 
nhiều trang thiết bị như công nghiệp hàng không và công nghiệp 
sản xuất ô tô thì con số này khá thấp, nhưng ở những công ty như 
Coca-Cola, không yêu cầu vốn đầu tư lớn cho các thiết bị nên lợi 
ích chủ sở hữu duy trì cao hơn. Năm 1973, thu nhập chủ sở hữu là 
152 triệu đô-la, những năm 1980 tăng lên 262 triệu đô-la, tốc độ 
tăng trưởng đạt tỷ lệ 8% , giữa năm 1981 và 1988, tăng lên đến 828 
triệu đô-la đây tốc độ tăng trưởng hàng năm lên 18%. Với sự phát 
triển liên tục trong thu nhập của chủ sở hữu, giá chứng khoán của 
công ty cũng sẽ tăng lên. 


Trong thực tế, việc tính toán thu nhập của chủ sở hữu khá khó 
khăn. Buffett nói: "“Đê duy trì vị thê cạnh tranh dài hạn, chỉ phí vôn 
trung bình hàng năm sẽ chỉ là ước tính và cực kỳ khó đê lập dự 
toán. Vì vậy, khi chủ sở hữu tính toán thu nhập sẽ khác với cách 
tính toán dòng tiên mát truyên thông và gặp nhiêu rắc rôi, các thông 
tin có nguôn gôc không phải lúc nào cũng là chính xác nhât". 

Point 

--4l6vG-7 

Buffett đã đề xuất khái niệm của vốn chủ sở hữu đề bổ sung và phát 
triên các khái niệm truyên thông của dòng tiên, từ đó áp dụng rộng 
rãi hơn, thuận lợi hơn trong việc đánh giá giá trị doanh nghiệp. 

e Phân loại các luồng tiền mặt 

z.v6o-114-1 


Lưu chuyền tiền từ hoạt động điều hành: 


- Bán hàng hoá, dịch vụ... 


- Mua sản phẩm hoặc chỉ phí nguyên liệu 

- Chi phí quản lí 

- Thuế 

--ekmxa-114 

Lưu chuyên tiền từ hoạt động đầu tư: 

- Thu nhập hoặc chi phí mua bán chứng khoán 
- Thu nhập hoặc chi phí mua bán tài sản cố định 
-.Ðtyow-114-2 

Lưu chuyền tiền từ hoạt động tài chính: 

- Thu nhập từ từ hoạt động cho vay 

- Tiền chỉ trả các khoản đi vay 

- Thu nhập có được do phát hành cổ phiếu 

- Chỉ phí chỉ trả cỗ tức 

e Thu nhập chủ sở hữu 

Thu nhập chủ sở hữu = dòng tiền mặt - số tiền đầu tư thiết bị mỗi 
năm - vôn lưu động 

Lời khuyên từ Buffett: 

:9l93o-8 


Bạn có đầu óc của riêng bạn. Tôi luôn ngạc nhiên trước những 
người thông minh nhưng lại bắt chước theo người khác một cách 


ngớ ngắn, trong cuộc trò chuyện với người khác, đã không nhận 
thây được bât kỳ ý tưởng tôt nào. 


Chương 8NĂM DỰ ÁN ĐÀU TƯ 
KINH ĐIỄN CỦA BUFFETT 


--kbq9-5 


Điểm khiến Buffett nổi trội hơn người khác là ông không sử dụng 
những công nghệ hiện đại và phức tạp, mà chỉ thông qua nhận xét 
và sự nhẫn nại hơn người của mình để đề ra những nguyên tắc cơ 
bản trong việc điều hành và quản lý công ty, chính điều này giúp ông 
đạt được nhiều thành công và gây được tiếng vang trên toàn thế 
giới. Sau đây, chúng ta hãy xem Buffett áp dụng sự khôn ngoan và 
thông minh của mình vào thực tế như thế nào nhé! 


1Tôi chỉ cần Coca-Cola gia tăng 
giá trị lên 6,8 lân 


-igrmb-6 


Trong cuộc sống, Buffett là một người thích hamburger và uống 
Coca. Qua thị trường chứng khoán, ông nhận thấy mình có duyên 
với Coca-Cola. Năm 1988, nhận thấy tiềm năng tăng trưởng và sức 
mạnh của thương hiệu Coca-Cola trên toàn cầu, ông bắt đầu mua 
cổ phiếu Coca-Cola. Lần đầu tư đầu tiên, ông dành 1 tỷ đô-la để 
mua 23.350.000 cổ phiếu; giữa năm 1994, Buffett một lần nữa nắm 
giữ cỗ phiêu của Coca-Cola với tổng vốn đầu tư đạt 1,299 tỷ đô-la, 
chiếm 8,4% cổ phần của công ty này, trở thành cổ đông lớn nhất tại 
Công ty Coca-Cola. Từ năm 1990-1996, qua ba lần mua cổ phiếu, 
Buffett đã nắm giữ 200 triệu cổ phiếu Coca-Cola; Cuối năm 2003, 
giá trị cổ phiếu Coca-Cola trên thị trường là 10,15 tỷ đô-la, tăng 
681% trong 15 năm. Với việc đầu tư chứng khoán vào Coca-Cola, 
Buffett đã nhận được 8,851 tỷ đô-la. 


Buffett đã than rằng: "Từ khi là một đứa trẻ bán Coca-Cola, sau 52 
năm, tôi mới hiểu, cái có thê mang lại lợi nhuận cao nhất là công 
thức được cấp bằng sáng chế của Coca-Cola, chứ không phải là 
hoạt động marketing". Ông cũng nói đùa: "Khi tôi chết, doanh SỐ bán 
hàng của Công ty Coca-Cola sẽ tăng lên đáng kể, bởi vì tôi muốn 
chôn theo mình nhiều Coca-Cola". 


Có thể nói rằng, đầu tư vào Công ty Coca-Cola là thành tựu rực rỡ 
nhất trong sự nghiệp đầu tư của Buffett, thậm chí nó còn thành công 
nhiều hơn những gì ông nghĩ. Vì vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào 
mà ông quyết định thực hiện đầu tư này. 


Câu chuyện của Công ty Coca-Cola 


Câu chuyện về Coca-Cola đã lưu truyền từ rất lâu nhưng vẫn đây 
huyền bí. Ngày 8 tháng 5 năm 1886, Pemberton, một dược sĩ của 
tiểu bang Georgia trong lần sản xuất xi-rô ho đã vô ý đổ xi-rô này 
vào nước có ga. Sự nhằm lẫn này đã mang lại hiệu quả bất ngờ, 

bởi vì loại thức uống này rất ngon lành và tươi mát. Khi phát minh ra 
đồ uống này, ông nhận thấy đây là một cơ hội làm ăn lớn, ông liền 
tìm cho mình một một đối tác kinh doanh là Robinson, và cùng xúc 
tiền sản xuất thứ đồ uống mới này. Robinson đã tìm được cảm 
hứng từ hai thành phần chính của xi-rô, bởi vì hai thành phần này là 
từ lá của coca (Coca) và (Kola) trái cây, Robinson đã sửa K thành 
C, sau đó giữa hai từ thêm một dấu gạch ngang, từ đó, thương hiệu 
Coca-Cola ra đời và tạo được tiếng vang trên toàn thế giới. Lúc đầu, 
Coca-Cola có giá 5 xu, nó được bán ra như một loại thuốc (sau đó, 
người dân Mỹ tin uống đồ uống có ga sẽ tốt cho sức khỏe). Khách 
hàng khen không ngót lời muốn mua đồ uống này, từ đó, Coca-Cola 
được phổ biến trên thế giới. Ba năm sau, Pemberton đã bán công 
thức chế biến Coca-Cola với giá 1.200 đô-la (tại thời điểm đó có thể 
được coi là một số tiền lớn), công thức được chuyển giao cho 
Candler, gia tộc Candler kinh doanh trong vòng 31 năm, sau đó lại 
chuyển giao lại cho gia tộc Woodruff với mức giá cao là 25 triệu đô- 
la, và họ tiếp tục kinh doanh trong 80 năm, hiện tại công ty Coca- 
Cola co ùgiá trị thị trường hơn 150 tỷ đô-la Mỹ. 


Năm 1971, Paul Austin là CEO của Công ty Coca-Cola, bắt đầu mở 
rộng quy mô, đa dạng hóa kinh doanh bằng cách đầu tư kinh doanh 
nhiều dự án không liên quan tới Coca-Cola bao gồm cả thanh lọc 
nước, rượu vang trắng, khiến khả năng tạo ra giá trị của công ty tiếp 
tục giảm. Dưới áp lực từ các cổ đông, năm 1980, Austin đã buộc 
phải từ chức, giám đốc nước ngoài đầu tiên của Công ty Coca-Cola 
- Roberto Goizueta nhậm chức. 


Robert đề xuất "Chiến lược quản lý công ty những năm 1980”: Loại 
bỏ những tài sản và nghiệp vụ không mang lại lợi ích, và bỏ hâu hệt 
các nghiệp vụ mang lại lợi nhuận thâp, bao gôm cả nhà máy rượu 
vang. 


Thành tựu lớn nhất của Roberto là đã thúc đầy tốc độ tăng trưởng 
toàn cầu hóa cao của Coca-Cola. Năm 1984, Công ty Coca-Cola 
chiếm 52% tổng lợi nhuận thị trường quốc tế. Năm 1987, con số này 
lên 75%, và thậm chí nhiều hơn. Các thị trường quốc tế mang lại 
cho Coca-Col lợi nhuận rất lớn, doanh số bán hàng toàn cầu của 
Coca-Cola tăng 34% từ năm 1984 đến năm 1987, tổng lợi nhuận 
của sự tăng trưởng thị trường quốc tế từ 666 triệu đô-la đến 1.110 
triệu đô-la. 


Thời kỳ Roberto là chủ tịch của công ty, giá trị thị trường của Coca- 
Cola từ 4 tỷ đô-la lên đên khoảng 150 tỷ đô-la, đó là một thành tựu 
đáng chú ý. Có thê nói ông đã viêt nên những huyện thoại mới. 


Coca-Cola trong con mắt của Buffett 
* Ngành công nghiệp truyền thống, dòng tiền ổn định bền vững 


Nước giải khát là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên 
thế giới, được đặc trưng bởi quy mô sản xuất lớn, dòng tiền mặt 
cao, yêu cầu về vốn thấp, cũng như tỷ lệ lợi nhuận cao. 


s Kinh doanh đơn giản và dễ hiểu 


Giới kinh doanh luôn quán triệt tư tưởng "Phương thức kiếm tiền 
đơn giản nhất là lý tưởng nhất". Quá trình kinh doanh Coca-Cola là 
công ty mua nguyên liệu, làm thành thể lỏng và sau đó chuyển cho 
các đơn vị đóng chai, đơn vị đóng chai kết hợp với các đơn vị khác 
hoàn thành sản phẩm, cuối cùng làm thành loại đồ uống Coca-Cola 
bán cho các nhà bán lẻ, bao gồm siêu thị, cửa hàng fast food, máy 
bán tự động, quán bar... Như vậy, toàn bộ quá trình diễn ra rất đơn 
giản và rõ ràng. 

e Giá trị thương hiệu xuất sắc 

Tài sản quan trọng nhất của Coca-Cola chính là thương hiệu, Coca- 
Cola không những trở thành thương hiệu được thế giới biết đến 


nhiều nhất và có uy tín nhất, mà còn là một biểu tượng của văn hóa 
Mỹ, ở nhiêu quôc gia, lượng người vừa uông Coca-Cola và xem 


phim Mỹ tăng lên đáng kể. Xét trên một ý nghĩa nào đó, có thể coi 
Coca-Cola là phát ngôn viên của văn hóa Mỹ. 


s Hệ thống bán hàng mạnh 


Công ty Coca-Cola nồi tiếng trên thế giới với hệ thống sản xuất hiệu 
quả và hệ thống tiếp thị mạnh mẽ. Công ty có một mạng lưới rộng 
khắp, có mặt tại gần 200 quốc gia trên toàn thế giới, khoảng 1.000 
công ty gia nhập vào danh sách các nhà cung câp đóng chai xi-rô 
của họ đề tạo thành một hệ thống quy mô lớn toàn cầu, đó cũng là 
tiền đề để củng cố vị trí của nhà sản xuất thứ nước uống chỉ phí 
thấp này. 


Coca-Cola là nhà cung cấp nước giải khát ưa thích cho các chuỗi 
cửa hàng đồ ăn nhanh: McDonald's, Wendy's, Burger King, pizza... 
Ở đâu có McDonald's, ở đó có Coca-Cola, nơi nào có các siêu thị 
và cửa hàng tiện ích thì ở đó có Coca- Cola. Hiện nay, Coca-Cola 
đã triển khai hệ thống máy bán nước tự động trên toàn cầu. 


* Vai trò lãnh đạo ngành công nghiệp lớn mạnh 


Từ Úc đến Zimbabwe, từ Omaha đến Osaka, từ Trường Thành của 
Trung Quốc đến Great Barrier Reef, nơi đâu cũng đều phổ biến rộng 
rãi nước uống Coca-Cola. Trên thế giới, gần một nửa trong số các 
đồ uống có ga được sản xuất bởi công ty Coca-Cola và doanh số 
bán hàng gâp 3 lần đối thủ Pepsi. Tại Mỹ, doanh số bán hàng của 
đồ uông có ga mỗi năm 50 tỷ đô-la, công ty Coca- Cola và PepsiCo 
chiếm 3/4 thị phần nước uống tại Mỹ. 


Coca-Cola mỗi ngày bán ra hơn một tỷ lon nước giải khát cho hơn 
60 triệu người trên khắp thế giới, công ty Berkshire mà Buffett quản 
lý có 8% cổ phần của Coca-Cola, tức là mỗi ngày ông nhận được 
100 triệu đô-la lợi nhuận. 


® Tập trung vào kinh doanh cốt lõi 


Kế từ khi Roberto chịu trách nhiệm cầm lái, công ty Coca-Cola đã 
tập trung đâu tư vào ngành công nghiệp đô uông qua việc không 


ngừng tăng cường sự quản lý và nâng cấp dịch vụ. Điều này đã tạo 
ra sự thích thú và yêu mến của khách hàng, mang lại cho khách 
hàng những trải nghiệm mới và thú vị, cũng đồng thời mang lại sự 
phát triển với tốc độ cao cho công ty sản xuất. 


* Khả năng sáng tạo giá trị đặc biệt 


Nhà quản lý của công ty Coca-Cola luôn coi lợi ích của các cổ đông 
là ưu tiên hàng đâu, do đó, trong báo cáo hàng năm của mình đêu 
nhắc lại: "Mục tiêu quản lý là đề tôi đa hóa giá trị cô đông”. 


Công ty Coca-Cola thời kỳ 1973-1980, thu nhập cổ đông tăng từ 
152 triệu đô-la lên 262 triệu đô-la, trung bình hàng năm tăng trưởng 
8%. Dưới sự lãnh đạo của Roberto, thời kỳ 1981-1988, lợi nhuận cổ 
đông tăng từ 262 triệu đô-la lên 828 triệu đô-la, hàng năm trung 
bình tăng 17,8%, doanh thu bán hàng trong năm 1973 và 1982 có tỷ 
lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là 6,3%, trong năm 1983 và 
1992, doanh thu hàng năm tăng trưởng 31,1%. 


® Một lợi thế cạnh tranh bền vững 


Trong Báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway năm 1993, 
Buffett đã nói về lợi thế cạnh tranh bền vững của Coca-Cola: "Về 
lâu dài, rủi ro tài sản mà Coca-Cola, Gillette có nguy cơ phải đối mặt 
nhỏ hơn nhiều so với bắt kỳ công ty máy tính hoặc truyền thông 
nào, Coca-Cola chiếm 44% doanh số bán hàng nước giải khát của 
thế giới, dao cạo Gillette chiếm 60% thị phần (về doanh số bán 
hàng), ngoài kẹo cao su Wrigley, tôi không thấy có công ty nào có 
khả năng cạnh tranh lâu dài và nổi tiếng toàn cầu hơn hai công ty 
đoủ. Trong những năm gần đây, Coca-Cola và Gillette đã tiếp tục 
tăng thị phân toàn cầu, thương hiệu có sức hút mạnh mẽ, chất 
lượng sản phẩm cao cấp và các kênh bán hàng mạnh. Vì vậy, công 
ty này có ưu thế siêu cạnh tranh, giống như một con hào xung 
quanh lâu đài kinh tế của họ, mỗi ngày đều cố gắng bảo vệ thương 
hiệu và tạo ra sự cạnh tranh bền vững. 


Point 


=-4l6vG-7 

Khái niệm về vốn chủ sở hữu mà Buffett đã đề xuất là để bỗ sung 
và phát triên khái niệm truyện thông của dòng tiên, được áp dụng 
rộng rãi hơn, có tác dụng nhiêu hơn trong việc đánh giá giá trị 
doanh nghiệp. 

Lịch sử phát triển của Công ty Coca-Cola 

--tcoh0-118 

Ngày 8 tháng 5 năm 1886, dược sĩ Mỹ - Pemberton vô tình đỗ xi-rô 
ho vào nước có ga, sau đó, ông phát hiện ra thức uông này rât ngon 
và dịu mát. Pemberton đã xem đây như một cơ hội kinh doanh và 
lựa chọn Robinson làm đôi tác kinh doanh của mình. 


Phán đoán của Buffett về công ty Coca-Cola: 


3jvlj3-118-1 


Lời khuyên từ Buffet: 
-.9l93o-8 
Các doanh nghiệp phải có tính toàn vẹn, siêng năng và đầy sức 


sống, nếu họ không có phẩm chất đầu tiên, hai điều còn lại sẽ 
không có ý nghĩa. 


2Đảm bảo lợi nhuận của 
Berkshire - GEICO, giá trị tăng 
90 lân 


-igrmb-6 


Công ty bảo hiểm nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ (gọi tắt là của 
GEICO) là một trong những trường hợp đầu tư thành công nhất của 
Buffett. Năm 21 tuổi, Buffett bắt đầu mua lại cổ phần của GEICO và 
sở hữu toàn bộ công ty vào năm 1996. GEICO là cốt lõi của 
Berkshire và là một trong những doanh nghiệp mang lại lợi nhuận 
cao nhất. 


Trước tiên, chúng ta hãy xem hành trình đầu tư của Buffett trong 
việc biên GEICO từ của người khác thành của mìnhl 


Tổng quan về quá trình đầu tư vào GEICO của Buffett 


GEICO được thành lập năm 1936 bởi Leo Goodwin, sự khéo léo 
của người đàn ông này đã giúp ông bán được bảo hiểm xe hơi 
thông qua những thư đặt hàng trực tiếp, do đó, giảm thiểu được vốn 
đầu tư cho các đại lý, chính sách bán hàng của GEICO là tập trung 
vào đối tượng là các nhân viên chính phủ. 


Với chi phí bán hàng thấp, GEICO đã vượt lên trên các doanh 
nghiệp bảo hiểm nói chung để trở thành một doanh nghiệp thành 
công. Sau nhiều thập kỷ, GEICO đã phát triển lớn mạnh và trở 
thành công ty bảo hiểm ô tô lớn thứ tư tại Mỹ. GEICO chịu trách 
nhiệm bảo hiểm cho 6,6 triệu xe hơi tư nhân (có 4,5 triệu khách 
hàng). Mỗi khách hàng trung bình hàng năm phải thanh toán 1.200 
đô-la phí bảo hiểm cho GEICO. GEICO chủ yếu thông qua các 
doanh nghiệp bán hàng trực tiếp, cung cấp dịch vụ liên tục 24/7, 
công ty cũng có đường dây nóng chăm sóc khách hàng. 


Buffett đầu tư vào GEICO lần đầu tiên vào năm 1951, khi đó ông 2† 
tuổi, vẫn học tại trường đại học Columbia Busines dưới sự chỉ dạy 
của Graham. Buffett chọn GEICO theo các tiêu chí lựa chọn cổ 
phiếu của Graham và đầu tư vào công ty này với tất cả tiền tiết kiệm 
10.282 đô+la. 


GEICO đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm 60 
của thế kỷ XX, nhưng sự phát triển của nó không được dễ dàng. 
Trong những năm 70, do sự gia tăng đáng kể của các yêu câu bảo 
hiểm và lạm phát diễn ra đồng thời cùng nhiều yếu tố bất lợi khác 
dẫn đến việc GEICO bị thiệt hại nặng nề. Năm 1974, công ty thành 
lập được 28 năm này đã xảy ra sự thiệt hại đầu tiên - 6 triệu đô-la 
và đến năm 1975 thì con số thiệt hại lên đến 126 triệu USD, công ty 
ở bên bờ vực phá sản. Năm 1976, cổ phiếu của GEICO giảm mạnh 
từ 61 đô-la mỗi cổ phiếu xuống 2 đô-la. 


Sau khi Buffett đến thăm và đánh giá công ty GEICO năm 1976, ông 
nhận thấy dù rằng GEICO đang trên bờ vực phá sản nhưng lợi thế 
cạnh tranh của nó vẫn tồn tại. Bởi nó có chỉ phí thấp, mô hình kinh 
doanh đại lý bảo hiểm vẫn còn nguyên vẹn. 


Vì vậy, ông đã đầu tư 4,1 triệu đô-la đề mua 1,3 triệu cổ phiếu với 
giá mua trung bình trên mỗi cỗ phiếu là 3,18 đô-la. Sau đó, công ty 
đã phát hành 76 triệu đô-la cổ phiếu ưu đãi chuyên đổi, Buffett lại 
lây 19,42 triệu đô-la để mua gân 1,97 triệu cô phiếu ưu đãi chuyển 
đổi, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu phát hành, nhanh 
chóng quay vòng vốn của công ty, sau đó, lợi nhuận tăng lên đáng 
kê. Trong năm 1980, Buffett lấy 18,9 triệu đô-la đề mua 1,47 triệu cỗ 
phiếu. Đến cuối năm 1980, Buffett đã nắm giữ tổng cộng 7,2 triệu cổ 
phiếu cổ phần của công ty, chiếm một nửa số cổ phần, tất cả các chỉ 
phí mua khoảng 47.14 triệu đô-la. 


Thực tế đã chứng minh rằng, quyết định của Buffett là rất khôn 
ngoan, GEICO nhanh chóng hồi sinh và đã có những thành tựu ấn 
tượng. Năm 1976, John J. Byrne đã đưa ra một số lượng lớn các 
biện pháp giảm chỉ phí, do đó lợi nhuận của công ty gia tăng nhanh 
chóng. Chỉ hơn một năm sau khi ông nhậm chức, lợi nhuận doanh 
nghiệp đã đạt 58.6 triệu đô-la. Từ năm 1982, GEICO đạt hệ số lợi 


nhuận trên vốn sử dụng trung bình là 21,2%, gấp 2 lần so với mức 
bình quân cùng ngành nghê. 


Một năm trước khi Berkshire hoàn tất việc mua lại cổ phiếu GEICO - 
tức năm 1995, Buffett đã dùng 45,7 triệu để đầu tư và kiếm về 2,3 tỷ 
đô-la. Trong vòng 20 năm, giá trị đầu tư tăng 50 lần, hàng năm trung 
bình kiếm được 110 triệu đôla. Đầu năm 1996, Berkshire đã lấy 2,3 
tỷ đô-la để mua 50% cổ phần và biến nó thành một công ty tư nhân, 
không còn được niêm yết. 


GEICO là cốt lõi trong các đầu tư của Buffett, thu nhập lớn từ bảo 
hiểm đã cung cấp rất nhiều cho nguồn vốn đầu tư cho Buffett và đã 
trở thành một trong các doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất. 


GEICO trong con mắt của Buffett 
* Nghiệp vụ đơn giản dễ hiểu 


Buffett đã luôn ủng hộ việc đầu tư vào kinh doanh bảo hiểm, ở tuổi 
21, ông nói rằng: "Ở đâu có con người thì ở đó sẽ có những Sự việc 
ngoài ý muôn xảy ra và đó chính là không gian tồn tại của công ty 
bảo hiểm”. 


GEICO cũng áp dụng phương thức tiêu thụ trực tiếp, mang bảo 
hiểm xe hơi trực tiếp đến gặp khách hàng mục tiêu, do đó, giảm 
thiểu các chỉ phí liên quan đến đại lý bảo hiểm. Hầu hết các công ty 
bảo hiểm đều bán thông qua đại lý và chỉ phí đại lý thường chiếm 10 
- 25% phí bảo hiểm, như thế khiến họ bị mất đi một phần lớn lợi 
nhuận. 


* Đặc quyền kinh tế 


GEICO tham gia vào kinh doanh bảo hiểm ô tô đã tạo được lợi thế 
cạnh tranh khác biệt. Buffett tin rằng, nếu doanh nghiệp Có lợi thế 
giảm thiểu chỉ phí tuyệt đối, họ có thể trở thành độc quyền của 
ngành công nghiệp đó. 


Nhiều thập kỷ nay, GEICO đã thiết lập một danh tiếng tốt trong 
ngành, giành được một số lượng lớn các khách hàng trung thành. 
Các khách hàng của công ty chính là những nhân viên chính phủ, 
họ có ý thức cao về sự đảm bảo an toàn, họ mua bảo hiểm thông 
qua bưu điện để được hưởng chỉ phí thấp và dịch vụ chất lượng 
cao. Tỷ lệ tái bảo hiểm với các trường hợp này khá cao, mà các 
công ty bảo hiểm khác không muốn từ bỏ các kênh phân phối có 
sẵn để gây thiệt hại cho thị phần hiện có, do đó cách tiêu thụ độc 
đáo của GEICO đã mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt, đồng thời 
cũng không ngừng mở rộng quy mô để tạo thành ưu thế về vốn lớn 
hơn. Điều này cho _phép công ty trở thành một công ty mà Buffett gọi 
là công ty đặc quyền kinh tế. 


Buffett tin rằng, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty bảo 
hiểm, các sản phẩm ngày càng đồng đều thì các đặc quyền kinh tế 
đó không những khan hiễm mà còn đáng quý, đó cũng là nguyên 
nhân bền chặt để GEICO có thể phục hồi và luôn lớn mạnh. 


e Tiếp tục năng lực tạo ra giá trị 


Trong thị trường bảo hiểm ô tô lớn mạnh như vậy, hầu hết các công 
ty tạo ra ưu thế của mình ở cấu trúc kênh bán hàng, trong khi các 
công ty khác với đại lý cố định đã hạn chế sự hoạt động linh hoạt, 
thì GEICO nhận thấy sự hạn chế đó và đã có cách giải quyết mang 
lại lợi ích lớn đó là việc duy trì chi phí vận hành thấp. GEFICO hoạt 
động theo định vị ấy, không chỉ để tạo ra giá trị đặc biệt cho khách 
hàng của họ, mà còn để thu lợi nhuận vượt trội cho bản thân. Nhiều 
thập kỷ qua, GEICO đã hoạt động theo cách này. Giữa những năm 
70 của thế kỷ XX đã xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nhưng cũng 
không gây tổn hại đến lợi thế cạnh tranh cho GEICO. 


Trong 10 năm từ 1983-1992, trung bình lợi nhuận trước thuế của 
công ty được xem là ồn định nhất so với các công ty cùng ngành. 13 
năm từ năm 1980 - 1992, công ty này tạo ra 1.7 tỷ đô-la lợi nhuận, 
phân phối cho cổ đông của 280 triệu cổ tức, giữ lại 1.4 tỷ đô-la để 
tái đầu tư. Trong thời gian này, thị trường chứng khoán đánh giá cao 


giá trị của công ty, từ 296 triệu đô-la lên đến 4,6 tỷ đô-la, và công ty 
giữ 1 đô-la đề mang lại giá trị 3.12 đô-la cho môi cô phiêu. 


Point 
-.4l6v6G-7 


Buffett thích tỷ lệ bồi thường và chỉ phí điều hành thấp của GEICO, 
ông đã nắm bắt cơ hội để mua một số lượng lớn cổ phần với giá 
thấp. Triết lý đầu tư của Buffett được thể hiện rõ nét trong trường 
hợp này. 


Quá trình tăng trưởng của GEICO 

--/0i18-120 

GEICO được thành lập năm 1936 bởi Leo Goodwin, sự khéo léo 
của người đàn ông này đã giúp ông bán bảo hiêm xe hơi thông qua 
thư đặt hàng trực tiệp, do đó không phải mật chi phí cho đại lý, đông 
thời chính sách bán hàng của GEICO tập trung vào đôi tượng là 
nhân viên chính phủ, bởi vì thị phân nhóm này đòi khiêu kiện ít hơn. 
Chi phí bán hàng thâp, với lượng khách hàng lớn làm cho nó trở 
thành một doanh nghiệp thành công. 

Buffett đầu tư vào GEICO 


--slm3x-120-1 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Những cái ở trong đầu mà chưa được phân loại, xử lý thì được gọi 
là "rác"! 


3Miễn là thế giới vẫn còn đàn 
ông thì Gillefte vân có thê tiệêp 


tục kiêm tiên - giá trị tăng lên 


` 


gấp gân năm lân 


--igrmb-6 


Gillette là một huyền thoại đầu tư khác của Buffett. Năm 1989, 
Buffett đầu tư 600 triệu để mua Gillette với lãi suất hàng năm của cổ 
phiếu ưu tiên chuyên đổi là 8,75%, và năm 1991 chuyên đổi thành 
12 triệu cỗ phiếu thông thường, sau đó Buffett thực hiện chiến lược 
không tăng cường đầu tư cho Gillette, cũng không bán ra. Sau này, 
cổ phiếu của Gillette trải qua một loạt sự phân tách, khiến số lượng 
mà Buffett đang nắm giữ lên tới 9.600 cổ phiếu. Giá trị thị trường 
chứng khoán của Gillette mà Buffett nắm giữ vào cuối năm 2004 đạt 
3,526 tỷ USD, 14 năm thu nhập đầu tư 2,926 tỷ USD, tăng 4,87 lần. 


Tình hình tăng trưởng của Gillette và quá trình đầu tư của 
Buffett 


Công ty Gillette được thành lập vào năm 1901, công ty đặt trụ sở 
chính tại Boston, Mỹ, chủ yếu là sản xuất các sản phẩm cạo râu, 
pin, sản phẩm vệ sinh răng miệng và văn phòng phẩm. Gillette tạo 
ra huyền thoại King Cam Gillette. King Cam Gillette vào năm 1895 
đã phát minh ra lưỡi dao cạo dùng một lần, và Công ty Dao Cạo An 
Toàn được thành lập từ đó vào năm 1901. 


Có thể nói: Thế chiến I là điều kiện tốt để tạo nên sự thành công của 
Công ty Gillette, nó đã trở thành vũ khí cần thiết cho quân lính. Năm 
1917, lưỡi dao cạo Gillette tạo ra một thị trường với 120 triệu đô-la 
doanh số bán hàng, chiếm 80% thị phần và 44 chi nhánh ở nước 
ngoài. 


Vào những năm 50 của thế kỷ XX, công ty được đổi tên thành 
Gillette. Gillette đã trở thành thương hiệu đầu tiên của dao cạo Mỹ, 
kể từ đó chiếm giữ vị trí hàng đầu trên thị trường. Cho đến nay, hầu 
như không có một công ty nào có thể thống trị thương hiệu lâu như 
Gillette. 


Đến những năm 80 của thế kỷ XX, Gillette vẫn tiếp tục đầu tư vào 
phát triển sản phẩm mới, và để đánh bại các đối thủ cạnh tranh, 
đồng thời mở rộng các sản phẩm bọt cạo râu, máy cạo râu Braun 
điện và các sản phẩm khác, họ còn mua lại của các công ty hàng 
tiêu dùng khác. Gillette là một trong những nhà tiên phong đổi mới 
công nghệ của Mỹ, sự phát triển của Gillette kéo theo sự phát triển 
của các sản phẩm dược phẩm. Các nhà lãnh đạo Gillette luôn tạo 
điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cam kết sản phẩm 
được làm theo quy trình công nghệ hiện đại, và luôn hướng tới 
những bước đột phá để được cấp bằng sáng chế. 


Gillette tập trung cho sự phát triển cân bằng của công ty, không chỉ 
có lợi nhuận từ các sản phẩm hiện có, mà còn thúc đầy các sản 
phẩm độc quyền trong sự phát triển tương lai của công nghệ mới, 
và đầu tư cho các sản phẩm trong tương lai. Mục tiêu của Gillette là 
làm cho sản phẩm được giới thiệu trong năm năm qua có doanh số 
bán hàng đạt 40% tổng doanh số của công ty. 


Sản phẩm tuyệt vời và các công cụ tiếp thị tốt của Gillette làm cho 
thị phân và lợi nhuận tiệp tục tăng lên, trở thành ngành tiên phong 
không thê tranh cãi. 


Trong năm 1989, Berkshire Hathaway đầu tư 600 triệu USD để mua 
96 triệu cổ phiếu Gillette. Buffett đã nắm giữ các cổ phiếu trong 
mười năm sau đó, ngay cả cuối những năm 90, thị trường chứng 
khoán bị khủng hoảng nghiêm trọng, Gillette cũng không bị lung lay. 
Cuối năm 2004, giá trị chứng khoán của Gillette mà Buffett nắm giữ 
là 3.526 tỷ đô-la. Tháng 1 năm 2005, Gillette bị Procter & Gamble 
mua lại và sáp nhập, giá cổ phiếu của nó tăng lên 51.6 đô-la cho 
mỗi cổ phiếu, giá trị thị trường của cổ phiếu Gillette vượt quá 5.1 tỷ 
đồng, và 96 triệu cổ phiếu của Gillette trở thành 93.6 triệu cổ phiếu 
của Procter & Gamble, chiếm 3% tổng số cổ phiếu của họ. 


Gillette trong con mắt của Buffett 
* Ngành công nghiệp truyền thống ồn định 


Trong báo cáo thường niên của Berkshire Hathaway 1989, Buffett 
đã giải thích với các cô đông lý do quan trọng nhất của mình trong 
việc đầu tư vào Gillette là nó có sự ổn định và trọng tâm kinh doanh 
tuyệt vời. 


Warren Buffett đã từng nói: "Nghiệp vụ kinh doanh của Gillette là 
những điều chúng ta yêu thích, Munger và tôi hiểu khá rõ với thực tế 
kinh doanh của ngành này và hầu như mỗi ngày chúng tôi đều là 
một trong những khách hàng trung thành của công ty. Vì vậy, chúng 
tôi tin vào tương lai và sự phát triển của công ty, và chắc chắn đây 
là một dự đoán hợp lý”. 


*® Doanh nghiệp điển hình với đặc quyền kinh tế 


Warren Buffett tin rằng, Gillette là một doanh nghiệp điễn hình với 
đặc quyền kinh tế. Gillette chiếm 60% thị phần toàn cầu trong doanh 
số bán hàng của lưỡi dao cạo, tại Mexico và một số nước khác, thị 
phần thậm chí chiếm hơn 90%. 


Trong cùng thời điểm đó, không có một công ty cùng ngành nào lại 
có được thị phần lớn như Gillette, đặc biệt với sự công nhận thương 
hiệu, Gillette đã thiết lập một mạng lưới phân phối rất lớn và phát 
triển mạnh mẽ. 


Trong vài thập kỷ qua, không thể phủ nhận sự thành công của 
thương hiệu Gillette, đây được xem là thương hiệu nổi tiếng nhất 
của thế giới với các sản phẩm cạo râu. Với việc mở rộng nhanh 
chóng hội nhập kinh tế toàn cầu thì doanh số thị trường toàn cầu 
của nó sẽ được phát triển theo. 


se Khả năng sáng tạo giá trị trong sự tiếp tục tăng trưởng 


Trong khoảng 10 năm từ 1979 đến 1988, trước khi Buffett đầu tư 
vào Gillette, doanh thu bán hàng của Gillette tăng từ 1,985 tỷ đô-la 


lên 3,581 tỷ đô-la, tốc độ tăng trưởng đạt 80%, trung bình hàng năm 
f%. Sự tăng trưởng trong thu nhập ròng từ 110 triệu đô-la lên đên 
269 triệu đô-la, tăng trưởng 142%, trung bình hàng năm tăng 10%. 


Ba năm sau thời gian 1986 - 1988, Gillette tăng trưởng nhanh hơn, 
sự toàn câu hóa kinh doanh đã mang lại sự tăng trưởng trên thị 
trường quôc tê tuyệt vời cho Gillette. 


Chiến lược đầu tư của Buffett ứng dụng vào công ty Gillette như 
sau: Buffett đầu tư 600 triệu đô-la trong tháng 7 năm 1989 để mua 
Gillette, lãi suất hàng năm là 8,75%, trong 10 năm bắt buộc mua lại 
cổ phiếu ưu đãi chuyền đổi. 


Cuối năm 1990, thu nhập của các cỗ đông của công ty Gillette lên 
tới 275 triệu đô-la. Năm 1987 đên 1990, thu nhập của cô đông có 
tôc độ tăng trưởng 16% môi năm. 


Cho dù chúng ta không thể theo dữ liệu lịch sử trong một khoảng 
thời gian ngắn như vậy đê xác định xu hướng tăng trưởng lâu dài 
của Công ty Gillette, nhưng Buffett cho răng, Gillette và Coca-Cola 
đêu như nhau, là những doanh nghiệp có các đặc quyên kinh tê đủ 
sức mạnh đê cạnh tranh. 

Point 

--4l6vG-7 

Buffett tin rằng, Gillette là một doanh nghiệp điền hình cho những 
đặc quyên kinh tê, và khả năng sáng tạo giá trị trong sự tiêp tục 
tăng trưởng. 

Quá trình tăng trưởng của Gillette 


--x9eya-122 


Năm 1895, Gillette đã phát minh ra lưỡi dao cạo dùng một lần, công 
ty Dao Cạo An Toàn được thành lập vào năm 1901. 


œ.f5llt-122-1 
Đầu tư của Buffett trong Gillette 


#⁄Vjjvs-123 


Lời khuyên từ Buffett: 
-9I93o-8 


Thế mạnh lớn nhất của tôi là tôi rất lý trí. Nhiều người có IQ cao hơn 
tôi, nhiều người có kinh nghiệm làm việc lâu hơn, nhưng tôi có thể 
xử lý công việc lý trí hơn họ. Vì vậy, bạn phải có khả năng để kiểm 
soát chính mình, và không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ 
của bạn. 


4Washington Post - Tờ báo 
huyền thoại, giá trị gia tăng 
hơn 28 lân 


-igrmb-6 


"Washington Post" không chỉ mang lại cho Buffett tỉ lệ hoàn vốn đầu 
tư là 50%, mà còn giúp ông tạo được danh tiếng với các nhà đầu tư. 
Đồng thời, đó là thùng vàng mà Buffett đào được từ các cổ phiếu 
thông thường, Warren luôn dành tình yêu với cổ phiếu ưu đãi. 


Năm 1773, Buffett đã mua 10.620.000 cổ phiếu của "Washington 
Post". Đến cuối năm 2003, giá trị thị trường của các cổ phiếu này đã 
tăng đến 1,367 tỷ đô-la, trong 30 năm, lợi nhuận đầu tư 1,28 tỷ đô- 
la, tỷ lệ đầu tư thu nhập lên đến 128 lần. 


Tình hình tăng trưởng của tờ Washington Post và quá trình đầu 
tư của Buffett 


Washington Post là tờ báo lớn nhất và lâu đời nhất của Washington, 
Mỹ. 


Năm 1971, cỗ phiếu của Washington Post được niêm yết, khi đó 
phát hành hai cổ phiếu là cổ phiếu A và cổ phiếu B, sự khác biệt 
giữa hai cổ phiếu này là cỗ đông nắm giữ cổ phiếu A có quyền chọn 
các thành viên chính của Ban Giám đốc Công ty. Số cổ phiếu 
Catherine Graham sở hữu chiếm 50% tổng số cổ phần. Do đó, bà 
nắm chắc Washington Post trong tay mình. Số lượng cổ phiếu B đã 
được ban hành hơn 1,35 triệu tờ, chủ sở hữu của cô phiếu B chỉ có 
thể bầu ra các thành viên thứ của Hội đồng giám đốc. 


Đầu những năm /0, Washington Post bị áp lực chính trị to lớn vì 
xuất bản tập tin Lâu Năm Góc, và theo dõi báo cáo vụ bê bồi 
Watergate - sự việc trực tiêp khiên cho Tông thông Nixon phải từ 


chức, nhờ đó mà tờ báo tạo được uy tín cao trong nền báo chí quốc 
tế, nhiều người cho rằng, nó chỉ đứng sau New York Times, tờ báo 
uy tín nhất của Mỹ. Mặt khác, vì nó được đặt tại thủ đô của Hoa Kỳ 
nên nó có thể báo cáo tốt tình hình chính trị tại đất nước này. 


Vụ Watergate đã chứng minh Washington Post là một phương tiện 
truyện thông độc lập, giúp cho uy tín của tờ báo này tăng cao, và 
thiệt lập vị trí lãnh đạo của nó. 


Đến đầu năm 1998, Washington Post lần đầu tiên đưa tin sự việc 
Tông thông Mỹ - Bill Clinton có quan hệ với cô thực tập sinh 
Lewinsky. 


Trong những năm qua, tờ Washington Post luôn bị đối thủ cùng 
ngành - Washington Star cạnh tranh và cuối cùng thông qua việc 
mua lại Herald International Tribune đã đánh bại Washington Star, 
kết quả là năm 1981, tờ Washington Star phải đình bản. Điều này 
làm cho tờ báo Washington Post thực sự trở thành tờ báo độc 
quyền của thủ đô Washington, Mỹ. Cho đến giờ, số lượng phát 
hành hàng ngày của Washington Post khoảng hơn 785.000 tờ mỗi 
ngày. Trong những năm gần đây, lợi nhuận hoạt động của công ty 
và giá trị thị trường chứng khoán tăng nhiều hơn so với đối thủ cạnh 
tranh lớn nhất của nó là New York Times. 


Buffett trong năm 1973 đã dùng 10.62 triệu để mua cổ phiếu của tờ 
Washington Post, đây cũng là cổ phiếu mà ông nắm giữ dài nhất. 
Khi đó thu nhập kinh doanh chính của Washington Post: trên 50% 
đến từ Washington Post, khoảng 25% từ tạp chí Newsweek, 25% từ 
ba đài truyền hình và một đài phát thanh. 


Ngoài ra, tờ Washington Post cũng có 50% cổ phần trong Herald 
International Tribune, hiện tại tạp chí trực thuộc Newsweek củng với 
Times, là một trong những tạp chí có ảnh hưởng nhất của thê giới. 
Phân tích đầu tư của Buffett vào tờ Washington Post 


Buffett rất thích ngành phương tiện truyền thông, đã từng đầu tư 
vào các công ty truyền thông như: Omaha Sun, Công ty xuât bản 


liên hợp, Washington Post và một số công ty truyền thông khác. 
Ông tin rằng, ngành công nghiệp truyền thông không giống với các 
ngành khác, lợi nhuận cao của nó có được từ việc có được đặc 
quyền thương mại độc quyền trên thị trường. Ngành công nghiệp 
truyền thông có thể khống chế giá cả mang tính xâm lược và thực 
hiện các quản lý lỏng lẻo. 


Buffett đầu tư vào Washington Post 
* Một Washington Post quen thuộc 


Năm 13 tuổi, Buffett là một chú bé bán báo, làm hơn bốn năm, dựa 
vào việc phân phát các tờ báo mà tiêt kiệm được hơn 5.000 đô-la, 
đây là tài sản đâu tiên của Buffett. 


® Hiểu kinh doanh truyền thông 


Năm 1969, Buffett đã mua Omaha Sun. Trước khi mua các cổ phiếu 
của Washington Post vào năm 1973, ông có bốn năm kinh nghiệm 
kinh doanh báo và tìm hiểu về độc quyền thị trường của tờ báo này, 
ông cho rằng đây là một ngành công nghiệp tuyệt vời, là một trong 
số ít những ngành có độc quyền hạn chế theo xu hướng tự nhiên. 


se Tầm ảnh hưởng lớn 


Năm 1971, Washington Post trở nên ni tiếng nhờ việc xuất bản tài. 
liệu mật "Báo cáo của Lâu Năm Góc” phanh phui các hành vi lừa dôi 
của Chính phủ trong các vân đê chiên tranh Việt Nam. 


Trong tháng 6 năm 1972, năm người đàn ông bí mật đã đột nhập 
vào khách sạn Watergate nổi tiếng, đây là trụ sở chiến dịch tranh cử 
của đảng Dân chủ. Tờ Washington Post đã bắt đầu tiến hành điều 
tra, cuối cùng phát hiện ra rằng, để làm suy yếu chiến dịch bầu cử 
của đảng Dân chủ, chính quyên của đảng Cộng hòa đã bí mật sắp 
xếp năm người này vào cài đặt các thiết bị nghe trộm để nắm bắt 
được tình hình trong cuộc bầu cử tại trụ sở chiến dịch tranh cử của 
Đảng Dân chủ. 


Mặc dù Washington Post phải đối mặt với áp lực rất lớn, nhưng họ 
nhận được sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông và sự phản 
ứng mạnh mẽ của dư luận buộc Tổng thống Nixon từ chức. Bởi bài 
báo này mà Washington Post nhận được giải thưởng Pulitzer, xác 
lập được vai trò và vị trí của tờ báo lớn, sau đó, nó đã trở thành một 
trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. 


® Nghiêm túc đánh giá cổ phiếu giá thấp 

Năm 1973, khi Buffett mua cổ phiếu Washington Post, hệ số lợi . 
nhuận trên vôn là 15,7%, đây là mức lợi nhuận trung bình của phân 
lớn các tờ báo, cao hơn mức trung bình của chỉ số S&P công 
nghiệp. Vào thời điêm đó, Washington Post là tờ báo tiên phong 
trong cùng ngành và có vị trí thông lĩnh thị trường ở Washington, 
chiêm 66% lượng phát hành của các tờ báo địa phương. 5 năm 
sau, lợi nhuận trên vôn của Washington Post tăng trưởng hơn một 
lân, cao hơn mức trung bình ngành báo chí là 50%. 

Point 

-.4l6vG-7 

Đầu tư giá trị của Buffett tương tự như chiến lược Biển Đỏ, quan 
tâm tới công ty niêm yêt, vệ cơ bản phải là một ngành trưởng thành 
dê dàng năm bắt, đầu tư vào Washington Post là một băng chứng 
rõ ràng. 

Quá trình tăng trưởng của Washington Post: 

#-b3gzy-125 

Đầu tư của Buffett vào Washington Post 


--qetdv-125-1 


Lời khuyên từ Buffett: 


.9I93o-8 


Làm thế nào để xác định giá trị của một doanh nghiệp? Đó là đọc 
hiểu nhiều hơn. Tôi đọc báo cáo hàng năm của những công ty mà 
tôi quan tâm đồng thời cũng đọc báo cáo hàng năm của các đối thủ 
cạnh tranh của nó. 


SPetrochina - Công ty có lợi 
nhuận cao nhất của châu Á, giá 
trị tăng 8 lần 


-igrmb-6 


Buffett đầu tư vào ngành dầu khí Trung Quốc chỉ trong thời gian bốn 
năm, đây là một trong những phi vụ đầu tư lớn nhưng ngắn hạn của 
Buffett, nó có mức lợi nhuận cao và số cổ phiếu ít, cũng là một trong 
ít công ty mà Buffett đầu tư ra bên ngoài Hoa Kỳ, nó là đầu tư duy 
nhất của ông vào cổ phiếu Trung Quốc. 


Khái quát sự tăng trưởng của Petrochina và quá trình đầu tư 
của Warren Buffett 


Công ty TNHH Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (PetroChina) là một 
công ty được thành lập trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu năm 1999 
của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, và lần đầu tiên 
trong tháng 4 năm 2000, niêm yết ở nước ngoài là tại sàn chứng 
khoán Hồng Kông và New York, khi đó phát hành 10% của cổ phiếu 
đang lưu hành. 


Kể từ khi lên sàn, với phong cách quản lý thực tế và thu nhập tốt, 
công ty đã nhận được sự công nhận của các nhà đầu tư nước 
ngoài, cổ phiếu tăng, đặc biệt là vào tháng 4 năm 2003, sau khi tin 
Buffett đầu tư vào dầu khí được tiết lộ. 


Ngày 28 tháng 9 năm 2005, cổ phiếu H của PetroChina đóng cửa ở 
mức 5,85 đô-la, đạt mức cao kỷ lục, giá trị thị trường dầu đạt 132,3 
tỷ đô-la, nhiều hơn so với nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới - 
Toyota, trở thành các công ty lớn nhất châu Á và xếp ở vị trí thứ 19 
trong bảng xếp hạng các công ty lớn trên thế giới, xếp vị trí thứ 5 
trong ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. 


Từ đầu tháng 4 năm 2003, Buffett bắt đầu tiếp tục mua cổ phiếu H 
của PetroChina, đến cuối năm 2004, Buffett năm giữ tổng số 2,338 
tỷ cổ phiếu của PetroChina H, số tiền đầu tư của ông trong phi vụ 
này là 500 triệu đô-la. 


Tháng 7 năm 2007, Buffett bắt đầu bán cổ phiếu dầu khí, giá cổ 
phiếu của công ty khoảng 12 đô-la Hồng Kông, khi đóng cửa vào 
ngày 18 tháng 10 năm 2007, giá cổ phiêu của PetroChina đã đạt 
đến 18,94 đô-la Hồng Kông. 


Qua sự phân tích của giới đầu tư trên thị trường thì với hơn 2,3 tỷ 
cổ phiếu của Buffett, nêu bán giá trung bình là khoảng từ 13-16 đô- 
la Hồng Kong, dựa vào đầu tư dầu khí, có thể thu về hơn 30 tỷ đô-la 
Mỹ, so với chi phí 3.2 tỷ đô-la Hồng Kông năm 2003 doanh thu tăng 
lên được từ 8-10 lần. 


Phân tích đầu tư của Buffett vào dầu khí 


Tháng 10 năm 2007 sau 12 năm, Buffett một lần nữa đến Trung 
Quốc, trong cuộc phỏng vân của đài CCTV, ông tiết lộ những lý do 
để đầu tư vào cổ phiếu dầu khí và lý do bán cô phiếu, cuối cùng 
chúng ta đã biết được chiến lược đầu tư của ông. 


Buffett cho biết: "Petrochina là một trong bốn công ty dầu khí lớn 
nhất thế giới, sản lượng sản xuất tương đương với Exxon. Theo tài 
liệu được nhắc đến trong báo cáo hàng năm của dầu khí Trung 
Quốc thì số liệu thậm chí còn nhiều hơn so với các công ty dầu mỏ 
khác. Họ cho bạn biết 45% lợi nhuận của công ty sẽ được phân 
phối cho các cổ đông, một động thái để loại trừ những trường hợp 
không chắc chắn". 


Buffett cho biết: "Sản lượng dầu khí Trung Quốc chiếm 3% trên thế 
giới, sản phẩm định giá bằng đô-la Mỹ, kiểm soát hầu hết các cơ sở 
của Trung Quốc. Nếu bạn có thể mua chứng khoán bằng 1/3 giá 
của các công ty tương tự, bạn tự nhiên sẽ đi làm việc đó." 


Nói về công việc chuẩn bị trước khi mua, Buffett nói: "Tôi đọc Báo 
cáo hàng năm tháng 4 năm 2002, lại đọc Báo cáo hàng năm năm 


2003, và sau đó quyết định đầu tư 500 triệu đô-la vào dầu khí Trung 
Quốc, tôi không nhìn thấy đội ngũ quản lý của dầu khí Trung Quốc, 
cũng không thấy báo cáo của các nhà phân tích, chỉ dựa trên báo 
cáo hàng năm rất thân thiện với người sử dụng, đã khiến tôi tin 
tưởng rằng, đây sẽ là một đầu tư tốt". 


Tuy nhiên, bắt đầu từ 12 tháng 7 năm 2007, với giá khoảng 12 đô-la 
Mỹ, Buffett phân lô, giảm cổ phiếu nắm giữ. Đến 19 tháng 10 năm 
2007, ông đã thanh lý toàn bộ cổ phiếu của dầu khí Trung Quốc 
đang nắm giữ. 


Mặc dù bán ra hết cổ phiếu nhưng Buffett vẫn còn nhiều tình cảm 
với dầu khí Trung Quốc, ông nói: "Chúng ta có thể đầu tư 500 triệu 
đô-la tiền vốn, sau khi bán ra kiếm được khoảng 4 tỷ triệu đô-la, tôi 
đã viết một bức thư cho các cỗ đông dầu khí Trung Quốc, cảm ơn 
sự đóng góp của họ cho công ty”. 


Mặc dù Buffett tin rằng dầu khí Trung Quốc là công ty có tiềm năng 
nhưng vì sao ông lại bán ra hêt cô phiêu? 


Khi được hỏi về những vấn đề trên, Buffett trả lời: "Bạn biết đấy, có 
rất nhiều doanh nghiệp tương tự như dầu khí Trung Quốc, tôi hy 
vọng có thê mua nhiều cổ phiếu hơn, nhưng cân phải được giữ lâu 
hơn mà lợi nhuận của dầu chủ yếu phụ thuộc vào giá dầu, khi giá 
dầu là 30 đô-la một thùng, chúng tôi cảm thấy rất lạc quan, nếu lên 
đến 75 đô-la một thùng, không hẳn là nó sẽ giảm, nhưng tôi không 
tự tin như trước đây nữa. Theo xu hướng giá dầu, các khoản thu 
của dầu khí Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào giá dầu trong 10 
năm tới, tôi không tiêu cực, vì thế 30 đô-la một thùng, tôi rất chắc 
chắn, đến 75 đô-la một thùng tôi giữ một thái độ trung lập. Hơn nữa, 
giá dầu hiện nay còn hơn 75 đô-la một thùng". 


Khi đó, Buffett cho rằng, khả năng giá dầu tiếp tục tăng là rất nhỏ, vì 
thế, lợi nhuận của công ty dầu sẽ tăng trưởng một lần nữa là khá 
khó khăn. Do đó, Buffett chọn bán cổ phiếu và hành vi này không vi 
phạm nguyên tắc đầu tư của mình, ông cho biết: "Tôi thường mua 
khi người ta mất niềm tin vào thị trường chứng khoán". 


Mặc dù hiện tại thị trường cỗ phiếu Trung Quốc rất nóng bỏng, 
nhưng Buffett lại nói: “Tôi không còn giông như hai năm trước đây, 
dê dàng tìm những cô phiêu bị định giá thâp.. 


Những điều đáng chú ý khi Buffett đầu tư vào Petrochina 


Thành công trong đầu tư của Buffett vào dầu khí cho thấy sự thành 
công của trường hợp đâu tư giá trị không còn xa, nó xảy ra xung 
quanh chúng ta. 


Quyết định linh hoạt đầu tư vào dầu khí của Buffett thực sự làm cho 
chúng ta cảm thấy ngạc nhiên. Điều này không chỉ là vì trong tháng 
4 năm 2003, thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm, Buffett 
tham gia sâu vào các cổ phiếu H của PetroChina, và đầu tư 500 
triệu đôồ-1a. 


Đầu tư của Buffett vào dầu khí trong vòng bốn năm đã kiếm được 
tổng cộng 4 tỷ đô-la, vì đầu tư này đã diễn ra ở Trung Quốc, nên 
hầu hết các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán Trung Quốc 
đều đã cảm nhận được cả quá trình đầu tư của Warren Buffett. 


Nếu chúng ta có thể giải thích các hoạt động đầu tư của Buffett một 
cách cần thận, và suy nghĩ về nó thì nó sẽ giúp ích cho các hoạt 
động giao dịch đầu tư chứng khoán trong tương lai của chúng ta rất 
nhiều. Đầu tiên, đầu tư giá trị có liên quan đến việc tập trung vào 
"Sự thay đổi các nhân tố cốt lõi của giá trị công ty", chứ không đơn 
giản là "giá trị nội tại" mà các nhà đầu tư vẫn nói. 


Theo cách nói của Buffett, lý do để ông mua cổ phiếu là khi giá dầu 
30 đôla một thùng, thì có triển vọng lớn là giá dầu sẽ tăng. Còn 
nguyên nhân ông bán ra là vì giá dầu đã lên đến 75 đô-la một thùng, 
ông không nghĩ rằng, giá dầu sẽ còn có thể tăng lên quá nhiều nữa. 


Nhìn một cách tông quát, xu hướng dài hạn của giá dầu là nhân tố 
biến đồi cốt lõi của giá trị dầu. 


Ở đây, Buffett nắm bắt những mâu thuẫn chính và bỏ qua những 
mâu thuân thứ yêu. 


Trong thực tế, khi Buffett đầu tư vào dầu khí, ông chỉ căn cứ vào 
báo cáo thường niên năm 2002 và 2003 chứ không tiếp xúc trực 
tiếp với bất kỳ một vị quản lý nào, và cũng không thực hiện bất kỳ 
sự điều tra nào về nội bộ công ty, bù lại, ông phải nghiên cứu kỹ 
lưỡng xu hướng phát triển của giá dầu. 


Chúng ta phải hiểu đầu tư giá trị không giống như việc nắm giữ dài 
hạn, hoặc thậm chí nắm giữ vĩnh viễn. Đánh giá cao thì nhất định 
phải bán, đánh giá thấp nhất định phải mua, cái gọi là cao và thấp 
chủ yếu phản ánh trong phán đoán của nhà đầu tư về nhân tố biến 
động giá trị cốt lõi. Là một công ty dầu khí với cổ phiếu có tính chu 
kỳ, có giá trị phụ thuộc vào giá dầu và các biến đổi bên ngoài khác 
chứ không, chỉ đơn giản là một công ty niêm yết, do đó, thời gian 
nắm giữ cổ phiếu được quyết định theo tính chu kỳ. 


Từ ví dụ Petrochina, chúng ta nhận thấy rằng chỉ các cổ phiếu chất 
lượng của các nhãn hàng tiêu dùng như Coca-Cola, do nhu câu thị 
trường bên ngoài nên sản phẩm của công ty sẽ tôn tại lâu dài, hứa 
hẹn sự phát triên liên tục mới được Buffett năm giữ dài hạn. 

Point 

--4l6vG-7 

Nếu Buffett đầu tư vào Coca-Cola và các công ty khác để phản ánh 
đây đủ giá trị các khoản đầu tư và chiên lược năm giữ dài hạn, thì 
đâu tư của ông vào dâu khí lại giải thích răng, chúng ta kiên quyêt 
phải bán ra khi giá chứng khoán cao hơn nhiêu so với giá trị. 
Những lợi thế của Petrochina 

-djiq8-128 

Lý do Buffett bán cổ phiếu của PetroChina 


z)gh0m3-128-1 


Lời khuyên từ Buffett: 

-.9I93o-8 

Nếu bạn muốn biết lý do tại sao đôi khi tôi có thể nhiều tiền hơn Bi 
Gates, và trở thành người đàn ông giàu có nhật thê giới, đó là bởi vì 
tôi chi tiêu ít hơn, và đó là một phân thưởng cho sự tiêt kiệm của tôi. 


